THÁNH ĐIÊN PHẬT GIÁO 
hay 
Lời Dạy Của Đức Phật Thích Ca 





PHÁP LUẦN 


Pháp Luân là từ được dịch ra từ tiếng Phạn (Sanskrit) Dharmacakra, tượng trưng 
cho những lời dạy của đức Phật được lưu truyền mãi mãi về tương lai như bánh 
xe quay vòng liên tục. Tám nan xe là chỉ cho tám thánh đạo (chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, chánh niệm, 
chánh định), tức những hạng mục thực tiễn trọng yêu nhất của Phật giáo. Thời 
kỳ trước khi tượng Phật được hoạ khắc thì biểu tượng pháp luân này đã là một 
đối tượng lễ bái trong Phật giáo. Ngày nay, pháp luân cũng được sử dụng mang 
tính chất quốc tế, được xem như là biểu tượng chung của Phật giáo đồ. 


Copyright © 1962, 2020 by BUKKYO DENDO KYOKAI 


Bắt cứ phần nào trong cuốn sách này đều có thể được sao chép 
mà không cần xin phép. Chúng tôi chỉ yêu cầu ghi nguồn 
Bukkyo Dendo KyokaIl - Tokyo và gửi cho chúng tôi một bản 
copy của ấn phẩm. 

Xin cảm ơn. 


BUKKYO DENDO KYOKAI 
(Soclety for the Promotion of Buddhism) 
3-14, Shiba 4-chome, 

Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0014 
Phone: (03) 3455-5851 
Fax: (03) 3798-2758 
E-manl: bdk(@bdk.or.Jp https://www.bdk.or.Jp 


Twelfth Printing, 2020 


Printed by 
Kosaido Co., Ltd. 
Tokyo, Japan 


Trí huệ của đức Phật rộng lớn như biên cả, tâm của đức 
Phật là đại từ bi. Phật vốn là vô hình tướng mà thị hiện 
hình tướng vi diệu để dẫn dắt chúng sanh bằng tâm từ 
bị của ngài. 

Quyền sách nảy là tỉnh tuý lời Phật dạy từ hơn năm 
ngản kinh quyền, được lưu truyền và gìn giữ trong suốt 
hơn hai ngàn năm trăm năm qua, vượt khỏi biên giới 
quốc gia hay rào cản sắc tộc trên thế giới. 

Nội dung sách chứa đựng tình tuý lời Phật dạy, liên 
quan mật thiết đến những khía cạnh trong đời sống của 
con người, và đem lại ý nghĩa thiết thực cho con người. 


KINH PHÁP CÚ 


Trên đời này, hận thù sẽ không bao giờ diệt được hận thù. 
Chỉ có hiệu và thương mới diệt được hận thù. Đây là định 
luật từ ngàn xưa. (S) 


Người ngu tự biết mình là ngu thì thật ra người đó là người 
trí. Người ngu tự cho mình là trí thì người đó chính là người 
ngu. (63) 


Dù chiên thăng hàng ngàn quân địch nơi chiên trường cũng 
không băng tự thăng mình. Tự chiên thăng mình mới là 
chiên thăng oanh liệt nhât. (103) 


Dù cho sống một trăm tuổi mà không gặp được Phật pháp 
cao quý, cũng không băng sông một ngày mà có thê gặp 
được giáo pháp này. (115) 


Thân người khó được, nay hy hữu đã được thân ngƯỜI. 
Giáo pháp cao quý hy hữu lăm mới được nghe. Hy hữu lãm 
mới có Phật xuât hiện. (182) 


Chớ làm các việc ác, nên làm các điều lành, giữ tâm ý trong 
sạch. Đây là lời Phật dạy. (183) 


Cho dù là cha, cho dù là con, cho dù là người thân thuộc, 
cũng không thê cứu ta khi cái chêt liên kê. (288) 


MỤC LỤC 


Đức Phật 
Chương thứ nhất Đức Phật Lịch sử ................................ 2 
Tiết I. Cuộc Đời Đức Phật ............................................. 7 
Tiết2. Những Lời Dạy Cuối Cùng ................................. 9 
Chương thứhai Đức Phật Vĩnh Hằng ............................ 13 
TiếtI. Từ Bi và Thệ Nguyện. ..................................-------- 13 
Tiết2. Cứu Khổ và Ban Vui ........................................... l6 
Tiết3. Đức Phật Vĩnh Hằng ......................................----- 20 
Chương thứba Hình Tướng và Uy Đức Của Phật ......... 22 
TiếtI. Ba Thân của Phật .........................................------- 22 
Tiết2. Sự Xuất Hiện của Đức Phật ................................ 26 
Tiết3. Đức Độ Của Phật .............................................--- 29 


Lời Dạy Của Đức Phật 


Chương thứ nhất Nhân Duyên. ....................................... 34 
TiếtI. Bốn Sự Thật ........................................-------cccccrees 34 
Tiệt2.. - Nhận TUYẾN 420x440 l0á 010 0vểntvbsliitkenoaái 37 
Tiết3. Duyên Khởi ......................................--------5-2cc+cse 39 
Chương thứ hai Tâm và Trạng Thái 

Vốn Có Của Sự Vật........................- 42 
TiếtI. Vô Thường và Vô Ngã ................................-------: 42 
Tiết” An 1 Ậ0.1 4C) susssnvezholewesassglbitiadNioul 45 
Tiết3. Hình Thái Chân Thực Của Sự Vật ...................... 48 


Tiêt 4. Con Đường Trung Đạo .................................. s2 S555 55 32 


Chương thứba Phật Tánh .....................................------ «+ s+ 58 


Tiết I. Tâm Thanh Tịnh ....................................--- 2-2252: 58 
TIẾP 22: PHốC TẠnD:: „6 0xgvrkodysicbseeBonAdiikdasdsSuotaisdslaU 63 
Tiết 3... MÔ NHÀ: sa mànd AE 004i Lê là 02160020154 0á 67 
Chương thứ tư Phiển Não ....................................-------55-: 71 
Tiết I. Những Phiền Não Của Con Người ..................... 7I 
Tiết2. Tính Chất Của Con Người .................................. Tấn 
Tiết3. Hiện Thực Về Cuộc Đời ..................................... 79 
Tiết4. Chân Tướng Của Mê Vọng. ................................. S5 
Chương thứ năm Sự Cứu Độ Của Phật ......................... 90 
Tiết I. Hạnh Nguyện của Đức Phật A-di-đà................. 90 
Tiết2. Quốc Độ Thanh Tịnh ..................................------- 97 
Con Đường Tu Hành 
Chương thứ nhất Con Đường Giác Ngộ. ....................... 102 
Tiết 1„-.- THANH TINH] đHỊ! 4,136 236x144 /02e10dAxtsvaai 102 
Tiết2. Phẩm Hạnh Thiện Lành ....................................- 109 
Tiết 3. Những Chuyện Kế Mang Tính Giáo Dục. ........... 119 
Chương thứ hai Con Đường Thực Tiển ........................ 133 
18I GP i5 2m17... 133 
Tiết2. Những Phương Pháp Thực Hành ....................... 145 
Tiết3. Con Đường Của Niềm Tin. ................................. 156 
Tiết4. Lời của Đức Phật .......................................--------- 162 
Tăng Thân 
Chương thứ nhất Bổn Phận Của Người Con Phật ........... 172 
TiếtI. Đời Sống Xuất Gia .........................................-.-- 172 


Tiêt2. Phận Sự của Phật Tử Tại Gia ............................. 177 


Tiết 3. Phương Châm Trong Sinh Hoạt ......................... 186 
Chương thứ hai Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh ........... 198 
Tiệt14 Tàn THAI -1a6si0vyaas 6y ad dAscônlvssdee 198 
§0I 28 9:0 8 8n... 205 
Tiết 3. Những Vị Đã Nhận Được Ánh Quang 
§1)7650M171 22991901888 1n 209 
Phật điển y cứ cho nội dung sách này ................ 216 
Phụ lục 
l,. J1UWỢC SU PHẠ( Hảo scs26c6 6/0014 tan 230 
II. Lịch Sử Lưu Truyền 
Thánh Điền Phật Giáo.......................----- 238 
II. Những Bước Tiến Của Sách Này ....................... 241 
IV. Chỉ Mục Cho Sinh Hoạt 
TH NHI cá xdrkn an #tkvk 243 
V. Giải Thích Thuật Ngữ ........................................ 252 


Về Hiệp Hội Phật Giáo Truyền Đạo. .................. 285 


Đức Phật 


Chương thứ nhất 
Đức Phật Lịch sử 


Tiết 1. Cuộc Đời Đức Phật 


J: Thành Kaplilavastu toạ lạc ở phía Nam của dãy núi 
Himalaya, bên cạnh dòng sông Rohimi, đó là đô thành của 
dòng tộc Shakya. Đức vua Shuddhodana Gautama (Tình 
Phạn) cai trị thành này bằng đường lối chính trị ưu việt, 
được lòng muôn dân. 


VỊ hoàng hậu tên là Maya là công chúa con vua thành 
Devadaha vương triêu Koliya cùng dòng tộc Shakya. 


Hai mươi năm sau khi kết hôn mà mãi vẫn chưa có con, 
một đêm hoàng hậu nằm mơ thấy con voi trắng chui vảo 
bụng từ hông bên phải của bà, và thế rỗi bà thụ thai. Vua 
và thần dân trong nước háo hức chờ đợi một hoàng tử. Đến 
gân ngày lâm bồn, theo tục lệ, hoàng hậu trở về quê nhà để 
sinh. Trên đường, bà dừng chân nghỉ ngơi chốc lát ở vườn 
Lumbini (Lâm-tỳ-n¡) trong nắng xuân êm dịu. 


Cảnh vật chung quanh với bao hoa Ashoka đang khoe sắc. 
Trong tâm thế khoan thai, hoảng hậu đưa cánh tay phải lên 
vịnh cành cây thì bà hạ sinh thái tử. Đất trời cất tiếng hoan 
ca chào mừng thái tử và hoàng hậu được mẹ tròn con vuông. 
Hôm đó là ngày mùng tám tháng tư. 


Nhà vua Suddhodana Gautama vui mừng khôn xiết, liền 
đặt tên cho thái tử là Siddhartha (Tât-đạt-đa), có nghĩa là 
nguyện ước đã thành. 


Đức Phật Lịch sử 


ĐẠI Nhưng hỡi ôi, niềm vui chưa trọn thì nỗi buôn đã 
đến. Bảy ngày sau khi hạ sinh thái tử thì hoàng hậu Maya 
bỗng qua đời. Từ đó, em gái của hoàng hậu là dì 
Mahaprajapati (Ma-ha-ba-xả-ba-đề) trở thành mẹ nuôi 
chăm sóc thái tử. 


Bấy giờ, có vị tiên ông tên là Asita (A-tư-đả) đang ấn tu 
trên núi gần thành. Nhìn thấy có điềm lành xuất hiện, ông 
bèn xuống thành tìm hiểu. Khi được nhìn thấy thái tử, tiên 
ông đoán răng: “Đứa bé này về sau, nếu làm vua thì sẽ là 
vị chúa tÊ thống nhất thiên hạ, nếu xuất gia tu hành sẽ thành 
Phật cứu độ thế gian”. 


Thoạt đâu, khi nghe lời tiên tri này nhà vua rât vui mừng, 
nhưng sau đó ông bắt đâu lo lăng vê khả năng cậu con một 
của ông sẽ từ bỏ cung điện mà xuât gia tu hành. 


Khi thái tử lên bảy tuổi thì bắt đầu được học cả văn lẫn võ, 
nhưng tư duy của cậu ấy thì có xu hướng khác. Vào một 
ngày xuân, khi theo cha ra ngoại thành xem nông dân cày 
ruộng, thái tử nhìn thây cảnh con chim sà xuống đất bắt lấy 
côn trùng đã bị lưỡi cày của người nông dân xới lên. Thái 
tử ngôi xuống dưới một bóng cây, tư duy và nhủ thầm: 
“than ôi, các loài chúng sinh giết chóc lẫn nhau”. 


Chào đời chắng bao lâu thì mất mẹ, nay lại nhìn thây cảnh 
chúng sanh giết chóc lẫn nhau, tình cảnh này sớm ghi lại 
nơi nội tâm của thái tử một nỗi buôn. Như cành cây non bị 
thương, thái tử cảng lớn thì nỗi ưu tư về cuộc đời cảng trở 
nên sâu sắc. 


Đức Phật Lịch sử 


Vua cha thấy thế càng thêm lo ngại, nghĩ đến lời tiên tri của 
vị tiên nhơn thuở trước, ông đã nghĩ mọi cách làm vuI lòng 
thái tử và hướng tư duy của chàng sang hướng khác. Khi 
được 19 tuôi, vua liền kết hôn cho thái tử, người hôn phối 
là công chúa Yashodhara, con gái vua Suprabuddha, vua 
nước Devadaha, anh của hoàng hậu Maya. 


3. Mười năm sau đó, tuy thái tử sống trong các cung 
điện hợp cho các mùa xuân, thu, mưa, nắng, ngập tràn 
những tiếng hát hò, những điệu mÚa ca. Nhưng lúc nào 
trong lòng chàng cũng mang một nỗi buôn, chàng luôn 
trầm tư, cô gắng tìm lời giải đáp về ý nghĩa chân thực của 
kiếp người. 


Thái tử thầm nghĩ: “cung điện xa hoa này, tắm thân cường 
tráng này, sự trẻ trung được mọi người yêu mến này có M 
nghĩa gì đối với ta? Con người ta đến một ngày nào đó, rôi 
cũng sẽ bệnh tật, rồi tuôi già sẽ đên, và rồi không thể tránh 
khỏi cái chết. Nghĩ cho cùng, niềm tự hào về sự trẻ trung, 
sự cường tráng và sự tôn tại này rốt cuộc có ý nghĩa gì? 


“Con người ta, đâu tranh sinh tôn vốn dĩ là đề tìm kiếm một 
giá trị nào đó. Sự tìm kiếm ấy có hai hướng, đó là tìm kiếm 
theo hướng sai và tìm kiếm theo hướng đúng. Nếu người 
ây tìm kiếm theo hướng sai, dù biết rằng không thể tránh 
khỏi già, bệnh, chết, nhưng người ta vẫn đi tìm những điều 
ngược lại, tức mong mình không già, không bệnh, không 
chết. 


“Nêu tìm kiêm theo hướng đúng, người ây sẽ nhận ra bản 
-4- 


Đức Phật Lịch sử 


chất thật sự của già, của bệnh, của chết, và tìm kiễm cảnh 
giới vượt thoát khỏi mọi khổ não của nhân gian. Cuộc sống 
sung túc của ta hiện nay dường như đang tìm kiếm theo 
hướng saI.” 


4. Thê rTỒi ngày qua ngày, thái tử cứ bị dăn vặt bởi 
những nỗi khổ tâm ấy, cho đến năm 29 tuổi, khi đứa con 
trai duy nhất của chảng là Rahula (La-hâu-la) chào đời thì 
thái tử quyết chí xuất gia tìm đạo. Chàng rời hoàng cung 
cùng với người đánh xe tên Chandaka (Xa-nặc) và con 
ngựa trăng Kanthaka (Kiên-trắc). 


Nỗi khô tâm của chàng không chấm dứt, nhiều ác ma đến 
cám dỗ chàng mà nói răng: Thái tử nên trở về hoàng cung, 
chắng bao lâu nữa, cả thế giới này đều là của ngài”. Nhưng 
thái tử trả lời với ác ma rằng: “Này ác ma, tôi không muốn 
có mọi thứ nơi thế giới nảy”. Sau đó, chảng cắt tóc, rồi đi 
khất thực lần về phương nam. 


Trước tiên, thái tử đến thăm tiên nhơn Bhagava đề chứng 
kiến lỗi tu khô hạnh của vị này. Sau đó chàng còn tìm đến 
chỗ của tiên nhơn Arada Kalama và Udraka Ramaputra để 
học cách tu hành giác ngộ băng thiền định. Nhưng sau một 
thời gian thực hành, chàng biết chắc răng những phương 
pháp này không dẫn đến giác ngộ được. Cuối cùng chàng 
đến nước Magadha (Ma- kiệt- đà) và thực hành khổ hạnh tại 
rừng Uruvilva (Ưu-lâu-tần-loa) bên dòng sông Nairanjana 
(Ni-liên-thiển) chảy qua làng Gaya. 


Đức Phật Lịch sử 


5. _ Tại đây, ngài đã tu hành những lối tu vô cùng khổ 
hạnh. Sau này ngài có nói rằng: “không có ai trong quá khứ, 
trong hiện tại cũng như trong thời vị lai mà tu hành khổ 
hạnh một cách nghiêm ngặt như ta đã làm”. 


Tuy nhiên, lối tu khổ hạnh này cũng không đưa đến mục 
đích mà thái tử đang tìm kiếm. Nên, sau sáu năm trong rừng, 
ngải đã từ bỏ khô hạnh. Ngài đến tắm gội nơi dòng sông 
Nairanjana gân đó, và nhận bát sữa từ một thiếu nữ sống ở 
làng bên tên là Sujata. Năm vị tu sĩ cùng tu khổ hạnh suốt 
sáu năm với ngài ngỡ ngàng khi thấy ngài có thê nhận bát 
sữa từ một thôn nữ, họ nghĩ là ngài đã đoạ lạc, nên đã bỏ 
ngài mà đi. 


Thế rồi thái tử còn một mình. Sức khoẻ dần qua cơn nguy 
kịch. Ngài tìm đến một gốc cây tĩnh lặng, quyết định thực 
hành con đường thiền định mới, với quyêt tâm: “dù cho 
máu có cạn, thịt có nát, xương có tan, nêu ta không tìm ra 
con đường giác ngộ thì ta quyết không rời chỗ ngôi nảy”. 


Đó là khoảng thời gian thái tử đã chiến đâu khốc liệt với 
chính nội tâm của mình. Sự tuyệt vọng, loạn tâm, bóng tối 
xâm chiếm cả tâm hỗn ngài. Ngài đã bị các ác ma dụ hoặc. 
Một cách cần trọng và kiên nhẫn, ngải truy lùng chúng 
trong mọi ngóc ngách của tâm vả lần lượt loại bỏ chúng. 
Đó thật sự là một cuộc chiến khốc liệt, thịt nát xương tan. 


Tuy nhiên cuối cùng, trong một buôi sáng khi ánh mặt trời 

vừa xuất hiện ở phương đông thì cuộc chiến ấy được kết 

thúc. Tâm của ngài đã sáng. Ngài đã tìm ra con đường giác 

ngộ. Hôm đó là ngày mùng tám tháng mười hai. Thái tử đã 
`. 


Đức Phật Lịch sử 


thành Phật, năm ngài 35 tuối. 


6. Từ đây, thái tử được biết đến với nhiều tên gọi khác 
nhau như: Phật-đà, bậc Vô Thượng Giác, Như Lai, Thích- 
ca Mâu-ni, Thích Tôn, hoặc Thế Tôn. 


Trước tiên, đức Thích Tôn tìm đến Mrigadava (vườn Nai, 
Lộc Dã uyên) ở thành Varanasi (Ba-la-nai), chỗ của năm vị 
khất sĩ đã từng tu hành sáu năm khô hạnh với ngài để giáo 
hoá họ. Ban đầu họ né tránh ngài, nhưng sau đó họ đã trò 
chuyện với ngài, họ tin ngải và trở thành những đệ tử đầu 
tiên của ngài. Sau đó, ngài đến thành Rajagriha (Vương xá) 
để giáo hoá cho vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la), người bạn 
của ngài. Từ đây ngài đi hành khất và giáo hoá khắp nơi. 


Người ta tìm đến ngài như thể là người khát mong nước, 
người đói mong cơm. Đặc biệt, trong đó có hai người mà 
sau này trở thành hai vị đại đệ tử, đó là Sariputra (Xá-lợi- 
phất) và Maudgalyayana (Mục-kiền-liên), cùng với hai 
ngàn đồ chúng của họ đã quy y theo ngài. 


Đức vua cha Suddhodana, ban đầu vẫn sầu khổ vì quyết 
định từ bỏ hoảng thành mà xuất gia của con, nên đã giữ 
khoảng cách, nhưng sau đó đã trở thành tín đồ của ngải. 
Mẹ kế của ngài là bả Mahapra] apatl, phu nhân của ngài là 
công chúa Yashodhara và rất nhiều người thuộc dòng họ 
Thích-ca bắt đầu theo ngài. Ngoải ra cũng còn rất nhiều 
người khác cũng đã trở thành tín đỗ trung thành của ngài. 


Đức Phật Lịch sử 


Tả Suốt 45 năm liên tục chu du giáo hoá, bây giờ đức 
Thế Tôn đã tám mươi tuổi, khi trên đường đi từ thành 
Rajapriha đến thành Shravasti (Xá-vệ) ngài mắc bệnh tại 
Vaisali (Tỳ-xá-ly), vả tiên tri răng, 3 tháng sau ngài sẽ nhập 
niết-bàn. Ngài vẫn tiếp tục lên đường đến Pava, ở đó, ngài 
cảm thây bệnh tình trở nặng sau khi thọ nhận thực phẩm 
cúng dường của bác thợ rèn tên là Chunda (Thuằn-đà). 
Cuỗi cùng, cho dù cơn đau nặng hơn và sức khoẻ yêu đi, 
ngải cũng đã đến được khu rừng Sala bên thành Kusinagara. 


Đức Thích Tôn năm nghỉ dưới tán hai cây Sala, ngài vẫn 
tiếp tục nói pháp cho hàng đệ tử cho đến giờ phút chót. Và 
rồi ngải đi vào cõi niết-bản tịch diệt, hoàn thành sứ mệnh 
đại đạo sư của thế gian này. 


8. Người dân thành Kusinagara đã làm lễ trà tỳ (hoả 
táng) cho ngài dưới sự chỉ đạo của Ananda, vị đệ tử thị giả 
của ngải. 


Lúc bấy giờ, Vua Ajatasatru (A-xả-thế) quốc vương 
Magadha và bảy vị quốc vương ở các nước lân cận đến 
thỉnh câu phân chia di cốt của Phật. Ban đâu, người dân 
thành Kusinagara đã khước từ và việc từ chỗi này đã thậm 
chí dẫn đến chiến tranh. Nhưng sau đó, nhờ lời khuyên của 
hiền giả Drona, mâu thuẫn đã được hoà giải và di cốt đã 
được chia đều cho tám quốc gia lớn nảy. Ngoài ra, cũng có 
thêm 2 vị vua nhận lấy tro từ giàn thiêu và bình đựng di cốt 
đề đem về nước mình thờ phượng. Thế là trên thế gian có 
mười ngôi đại tháp phụng thờ tro cốt của đức Phật. 


-8- 


Đức Phật Lịch sử 
Tiết 2: Những Lời Dạy Cuối Cùng 


Ï: Trong những lời dạy cuôi cùng cho các đệ tử khi đức 
Thê Tôn ở dưới cây Sala tại Kusinagara, ngài có nói răng: 


“Này các con, hãy là ngọn đèn của chính mình, hãy nương 
tựa chính mình, đừng nương tựa vảo ai khác. Hãy lây giáo 
pháp này làm ngọn đèn, làm nơi nương tựa, đừng nương 
tựa vào lời dạy nào khác. 


“Hãy quán sát thân mình, nghĩ đến sự ô uế của nó, biết rằng 
cả cái khổ vả cái vui cũng đều là nguyên nhân của khổ, sao 
có thê ham muốn hưởng thụ? Hãy quán sát tâm mình, biết 
trong đó không có bản ngã, sao có thể ảo tưởng về nó mà 
ôm niêm tự hảo hay ích kỷ. Nếu biết như thể thì có thể đoạn 
trừ tất cả khổ. Sau khi ta diệt độ, nêu vâng giữ lời dạy này 
thì đích thực đó là đệ tử của ta.” 


SÃ “Này các con, đừng bao giờ quên hay từ bỏ những 
øì ta đã dạy, phải thường gìn giữ, tư duy và thực hành nó. 
Nêu các con thực hành theo giáo pháp này sẽ thường được 
an VUI. 


“Mục đích của giáo pháp này là để rèn luyện tự tâm. Hãy 
chế ngự dục vọng và giữ gìn chánh hạnh. Tâm hồn các con 
sẽ trong sạch và lời nói sẽ đáng tin cậy. Hãy luôn nghĩ đến 
vô thường, các con sẽ có thể từ bỏ được tham sân, và có thể 
tránh được những điều ác. 


“Nêu các con biệt răng mình bị cảm dồ và vướng vào tham 


KẾ 


Đức Phật Lịch sử 


lam, thì phải kiêm chê và kiêm soát sự cám dô ây. Đừng 
chạy theo. Các con cân phải làm chủ tâm mình. 


“Tâm con người có thể biến con người ta thành Phật, vả 
cũng có thể biến con người ta thành súc sinh. Mê muội thì 
thành quý, giác ngộ thì thành Phật, tất cả đều do tâm này. 
Do đó, hãy kiểm soát tâm, đừng để nó chệch ra khỏi con 
đường chân chánh”. 


3. “Này các con, hãy vâng theo lời ta dạy, hoà kính lẫn 
nhau, kiêm chê đừng tranh cãi nhau. Hãy hoà hợp với nhau 
như nước với sữa, đừng nghịch ghét nhau như nước với 
dâu. 


“Hãy cùng nhau gìn giữ, học tập và thực hành Phật pháp. 
Đừng phí thời gian và xao nhãng tâm trí vào những điều vô 
bồ hay những tranh cãi. Hãy thưởng thức đạo mâu có được 
từ sự thực hành con đường chân chánh này. 


““Ta đã tự mình chứng ngộ con đường này và đã nói cho các 
con, các con cân phải thường thực hành và gìn giữ. 


“Nếu các con quên điều nảy thì có nghĩa là các con chưa 
bao giờ thật sự gặp ta, các con cách xa ta cho dù các con có 
ở cạnh ta; nhưng nếu các con vâng theo và thực hành theo 
giáo pháp này thì các con đang rất gần ta cho dù ở cách xa 
ta.” 


4. “Này các con, giờ ta vào niêt-bàn sắp đên, giờ phút 
- 10- 


Đức Phật Lịch sử 


chia tay sắp đến. Nhưng các con đừng than khóc. Cuộc đời 
là vô thường. Không ai được sinh ra mà không chết. Nay 
thân ta sắp rời rạc như cỗ xe sắp hư hỏng, chính giờ đây 
cho thấy đạo lý vô thường. 


“Các con đừng than khóc vô ích, nên biết chấp nhận rằng 
trên đời nảy không có gì là thường hăng, hãy biết răng đời 
người sẽ trở về không. Mong điều vô thường đừng thay đổi 
là ước mong phi lý. 


“Con quỷ dục vọng luôn chờ các con sơ hở đề đánh bại tâm 
các CON. Cũng giống như nếu trong nhà có con rắn độc, 
muôn được yên ngủ thì trước hết phải đuổi con răn ấy ra. 


“Các con cân phải dẹp bỏ phiên não dục vọng, xua đuôi nó 
như xua đuôi con răn độc kia. Hãy tích cực phòng hộ tâm 
mình.” 


. “Này các con, giờ phút cuối cùng đã đến, nhưng các 
con đừng quên rằng cái chết chỉ là sự chấm dứt thân thê vật 
lý này. Thân thê là do cha mẹ sinh ra, được nuôi dưỡng bởi 
thức ăn, và đương nhiên cũng không tránh khỏi bệnh và 
chết. 


“Nhưng thân thể thật sự của Phật không phải là nhục thê 
bình thường, mà là sự giác ngộ. Dù thân thể có chết đi 
nhưng trí giác ngộ thì sẽ còn mãi mãi, nơi giáo pháp và nơi 
sự thực hành pháp. Những ai chỉ nhìn thấy nhục thể của ta 
thì không phải thấy ta, chỉ những ai hiểu biết về lời dạy của 
ta mới thật sự thây được ta. 


GHẾ” 


Đức Phật Lịch sử 


“Sau khi ta diệt độ, giáo pháp mà ta để lại là thây của các 
con. Hãy vâng theo gìn giữ và như thê là các con đã làm 
đúng lời ta. 


“Này các con, suôt 45 năm qua, những gì cần nói ta đã nói, 
những gì cần làm ta đã làm. Không có gì che dâu cả; tât cả 
đã được nói ra công khai rõ ràng. 


“Này các con yêu quý, đây là phút cuôi cùng. Ta sẽ vào 
niêt-bàn. Trên đây là giáo giới của ta.” 


Thi 


Chương thứ hai 


Đức Phật Vĩnh Hằng 
Tiết 1: Từ Bi và Thệ Nguyện 


lh Tâm của Phật đại từ đại bị. Đại từ là dùng mọi 
phương tiện đê cứu độ chúng sanh, đại bi là đau với cái đau 
của chúng sanh, khô với nỗi khô của chúng sanh. 


Có câu rằng “Nỗi khổ của chúng sanh là nỗi khô của Phật, 
hạnh phúc của chúng sanh là hạnh phúc của Phật”. Cũng 
giỗng như người mẹ luôn thương con nhỏ, tâm của Phật 
luôn thương yêu, che chở cho chúng sanh, không hề xao 
nhãng, vì lòng từ ấy là bản chất của Phật. 


Lòng từ bi của Phật khởi lên tuỳ theo nguyện cầu của chúng 
sanh, nhờ cảm được từ bi này mà con người ta sanh tín tâm, 
và nhờ tín tâm mà được sự giác ngộ. Cũng giống như vì 
tình yêu thương đôi với con mà người mẹ thể hiện tình mẹ, 
và đứa trẻ khi cảm nhận được tình yêu ấy thì sẽ thấy bình 
vên. 


Tuy nhiên, chúng sanh không hay biết lòng từ bi này của 
Phật, và do sự vô tri ây mà cứ phải chịu khổ bởi vô minh 
và dục vọng. Chịu những quả báo của nghiệp do tham chấp 
thế tục và quần quanh nơi những ngọn núi sỉ mê với gánh 
nặng ác nghiệp của mình. 


Sà Lòng từ bi của Phật không phải chỉ trong đời sống 
hiện tại này mà vôn đã có từ vô thỉ, từ khi loài người do vô 


Si] 


Đức Phật Vĩnh Hằng 


minh mà lạc lỗi. Đó là lòng từ bi vượt thời gian của đức 
Phật Vĩnh Hãng. 


Đức Phật Vĩnh Hằng thì khi nào cũng sẵn sảng xuất hiện, 
ngài hiện thân rât gân gũi với chúng sanh, dùng nhiêu 
phương tiện thiện xảo đê cứu độ chúng sanh. 


Thị hiện đức Phật Thích-ca Mâu-nI, sinh ra làm thái tử 
dòng tộc Shakya, xuât gia, thực hành khô hạnh, chứng ngộ 
thánh đạo, thuyêt pháp rôi cuôi cùng là niêt-bàn. 


Do vô minh của chúng sanh là vô tận nên sự thị hiện của 
Phật cũng vô tận, do tội lôi của chúng sanh nhiêu vô cùng 
nên từ bi của Phật cũng vô cùng. 


Khi bắt đầu tu hành, đức Phật đã phát khởi bốn đại nguyện: 
thứ nhất là nguyện cứu độ tất cả chúng sanh, thứ hai là 
nguyện đoạn trừ tất cả phiền não, thứ ba là nguyện học tất 
cả các pháp môn, thứ tư là nguyện thành chánh giác vô 
thượng. Ngài đã tu hành theo bốn lời thệ nguyện này. 
Những lời nguyện này là biểu hiện của lòng từ bi trên nền 
tảng căn bản Phật tính. 


ED Khi ngài phát nguyện thành Phật, ngài đã tu hạnh 

không sát sanh và nguyện nhờ công đức đó mọi người có 

thê biệt được điêu tôt lành của sự trường thọ. 

Ngài đã tu hạnh không trộm cắp và nguyện nhờ công đức 

đó mọi người được như sở câu. 

Ngài tu hạnh không tà hạnh và nguyện nhờ công đức đó 
- 14- 


Đức Phật Vĩnh Hằng 


mỌI người có thể biết được điều tốt lành từ tâm hồn trong 
sạch và không phải chịu đựng tham tâm vô độ. 


Ngài tu hạnh không nói lời hư dôi và nguyện nhờ công đức 
đó mà mọi người biết sự an tịnh của tâm đê nói lời chân 
thật. 


Ngài tu hạnh không nói hai chiêu và nguyện nhờ công đức 
đó mà mọi người có thê biêt được niêm vuI của sự hoà kính. 


Ngài tu hạnh không nói lời ác và nguyện nhờ công đức đó 
mọi người có tâm an tĩnh đê sông với nhau trong hoà bình. 


Ngài tu hạnh không nói điều vô ích vả nguyện nhờ công 
đức đó mà con người biêt được điêu tôt lành từ sự cảm 
thông. 


Ngài tu hạnh từ bỏ lòng tham và nguyện nhờ công đức đó 
mà con người biêt được sự an tĩnh do không còn tâm tham. 


Ngài tu hạnh từ bỏ tâm oán ghét và nguyện nhờ công đức 
đó mà con người yêu thương lân nhau. 


Ngài tu hạnh từ bỏ sự si mê và nguyện nhờ công đức đó mà 
con người có hiệu biệt và không coI thường đạo lý nhân 
quả. 


Như thé, lòng từ bi của đức Phật là hướng đến mọi người. 
Bản chất của lòng từ bi ấy là vì hạnh phúc cho chúng sanh. 
Phật thương chúng sanh như cha mẹ thương con nên thệ 
nguyện cứu độ chúng sanh khỏi biển mê sanh tử. 


siÏfE1£ 


Đức Phật Vĩnh Hằng 
Tiêt 2: Cứu Khô và Ban Vui 


|: Nếu đứng bên kia bờ mà cất tiếng gọi những con 
người đang hụp lặn trong biển mê thì họ khó lòng mả nghe 
được. Nên đức Phật phải tự mình trở lại cõi đời này và dùng 
phương tiện để mà hoá độ họ. 


Có câu chuyện rằng: Có một ông trưởng giả ở một thành 
phố nọ, nhà ông gặp hoả hoạn. Ông đi từ phương xa về đến 
nhà, thây nhà đang bốc cháy mà những người con của ông 
mãi ham chơi, không đề ý đến lửa, nên vẫn còn ở trong căn 
nhà đang cháy. Người cha gọi các con rằng: “này các con, 
hãy chạy mau ra”, nhưng những người con không hè để ý 
đến ông. 


Người cha lo lắng gọi các con một lần nữa: “Này các con, 
ở đây có nhiều đồ chơi đẹp lắm, mau ra đây mà nhận”. 
Những người con nghe có đồ chơi đẹp nên liền chạy ra, 
thoát khỏi ngôi nhà đang chảy. 


Cối đời này cũng như ngôi nhà đang cháy, nhưng con người 
không hè biết là nhà đang cháy, không biết là đang sống 
trong môi nguy hiểm chết cháy. Nên đức Phật vì lòng từ bi 
mà dùng phương tiện hoá độ mọi người. 


2ã Lại có một câu chuyện răng: Ngày xưa có ông 

trưởng g1ả giàu có, có một người con trai bỏ nhà mà đi và 

lâm vào cảnh bân cùng. 

Người cha đi khắp nơi tìm con, dù đã rât cô công tìm kiêm 
- l6 - 


Đức Phật Vĩnh Hằng 
mà không tìm thây. 


Người con trai trải qua mây chục năm, cuộc sông dân dân 
lâm vào cùng khô, thê rôi cậu ta lang thang đên gân chô 
người cha đang ở. 


Người cha liền nhận ra con mình và sai những người hầu 
của ông đến dẫn con về. Người con trai vốn đã là kẻ lang 
thang, khiếp đảm vì dinh thự tráng lệ, anh ta lo sợ họ lừa 
gạt nên đã không chịu đi. 


Người cha một lần nữa sai những người hầu đến bảo lả thuê 
anh ta làm công cho một ông chủ giàu có. Người con liền 
nhận lời làm thuê và theo những người hâu về nhà của cha 
anh để làm thuê. 


Người cha dân dân nâng đỡ anh ta, cho đên giao cho anh ta 
trông col tât cả của cải và kho báu, nhưng anh ta vân không 
biệt mình là con của chủ nhà. 


Người cha vui mừng vì con trai trung thực. Và khi biết rằng 
chắng bao lâu nữa ông sẽ qua đời. Ông gọi tất cả bà con vả 
bạn bè đến và nói với họ rằng: “Thưa quý vị, đây là đứa 
con một của tôi, đứa con mà tôi đã tìm kiễm bao nhiêu năm. 
Từ nay trở đi tất cả tài sản và kho báu của tôi đều thuộc về 
con tôi đây”. 


Người con trai kinh ngạc về thổ lộ của cha, anh ta thốt lên: 

“bây giờ tôi không những tìm thây cha tôi mà còn được tât 

cả tài sản kho báu này!.” 

Người cha giàu có ở đây là ví dụ cho đức Phật, và người 
- 17- 


Đức Phật Vĩnh Hằng 


con trai lang thang là ví dụ cho tất cả chúng sanh. Lòng từ 
bi của đức Phật đôi với chúng sanh cũng giống như tình 
cha đối với đứa con một. Với tình yêu đó, đức Phật đã dùng 
nhiều phương tiện thiện xảo đề dẫn dắt chúng sanh, chỉ dạy 
và làm cho chúng sanh trở thành người giàu có, có cả kho 
báu giác ngộ. 


3... Lòng từ bi của đức Phật đối với chúng sanh là bình 
đẳng, tuỳ theo tư chất khác nhau của chúng sanh mà cách 
cứu độ có khác nhau. Cũng như cùng một cơn mưa xuống, 
tuỳ theo mỗi loài cây khác nhau mà nhận lây lợi ích khác 
nhau. 


4. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là không khác 
nhau, nhưng trong những người con đó, nêu có đứa bị bệnh 
thì tình cảm ưu tiên dành cho người con đó hơn. 


Dù lòng đại bị của đức Phật dành cho chúng sanh là bình 
đăng, nhưng đôi với những kẻ si mê, kẻ tội nặng và đang 
chịu khô thì ngài đặc biệt quan tâm hơn. 


Như khi vâng thái dương xuất hiện phía trời đông thì bóng 
tối biễn mất, không hề có sự thiên vị đối với khu vực nào. 
Cũng thế, lòng từ bi của đức Phật bao trùm tất cả chúng 
sanh, làm mất đi cái ác, dưỡng thành cái thiện, thắm nhuân 
ánh sáng của trí huệ, diệt trừ bóng tối của vô minh, làm cho 
đạt thành quả vị giác ngộ. 


Đức Phật là người cha đầy lòng từ ái, là người mẹ đầy lòng 


si lề 


Đức Phật Vĩnh Hằng 


bi mẫn. Bằng tâm từ bi đối với chúng sanh, đức Phật dốc 
lòng vì tất cả họ. Nếu không có lòng từ bi của Phật thì 
chúng sanh không thể được cứu độ. Tất cả chúng sanh là 
con của Phật và đều nhận được phương tiện cứu độ của 
ngài. 


&ZlÄf 2 


Đức Phật Vĩnh Hằng 
Tiêt 3: Đức Phật Vĩnh Hăng 


lÁ Thông thường mọi người đều nghĩ răng đức Phật 
được sinh ra là thái tử, xuât gia rôi ngộ đạo, nhưng thật ra 
đức Phật vôn đã thành Phật từ vô thỉ kiệp. 


Từ vô thi, đức Phật đã luôn ở nơi cõi đời này, ngài là đức 
Phật Vĩnh Hãng, hiệu hêt căn tánh của tât cả chúng sanh, 
dùng tât cả phương tiện đê mà cứu độ. 


Giáo pháp vĩnh cữu mà đức Phật tuyên thuyết là không hư 
đôi. Bởi vì đức Phật biết tât cả sự việc trong đời đúng như 
thật và chỉ dạy pháp ây cho tât cả mọi người. 


Thật vậy, việc biết đúng như thật sự việc trong đời là điều 
khó, bởi vì những điều nơi thế giới này thấy đúng chưa hắn 
đúng, thấy sai cũng chưa hăn sai. Người phàm không thể 
biết được sự thật của thế giới nảy. 


Chỉ có đức Phật mới biết đúng và biết như thật thế giới này. 
Do đó đức Phật không nói sự việc trong cuộc đời này là 
thật, cũng không nói là hư, cũng không nói là thiện, cũng 
không nói là ác, ngài chỉ mô tả thế giới này đúng như chính 
nó. 

Những gì đức Phật dạy là: “tất cả chúng sanh cần phải gieo 


trồng thiện căn tuỳ theo căn cơ, hành nghiệp và lòng tin của 
mình”. 


2. Những øì đức Phật dạy không chỉ có băng lời mà còn 
băng cả cuộc đời của ngài. Mặc dù thọ mạng của ngài là vô 
- 20- 


Đức Phật Vĩnh Hằng 


tận, nhưng vì đề cảnh tỉnh con nñĐười lắm tham dục nên đức 
Phật phương tiện thị hiện nhập diệt. 


Cũng giống như có vị lương y có nhiều con, khi ông đi xa 
nhả thì những người con liền uỗng nhằm phải thuốc độc. 
Khi vị lương y trở về, biết bệnh của chúng và cho chúng 
thuốc giải. Trong những người con này có người chưa mất 
tâm trí thì uông thuốc ây và khỏi độc, tuy nhiên cũng có 
những người đã mất trí nên không chịu uống thuốc. 


Người cha làm nghề y này vì muốn chữa lành bệnh cho con 
nên quyết định dùng phương pháp cứng rắn. Ông bảo các 
con răng: “Nay cha phải đi xa. Cha già rồi, chắc một ngảy 
nào đó cũng sẽ chết. Nếu cha còn sống với các con thì cha 
có thê chăm sóc các con, nhưng nếu cha chết thì các con e 
sẽ phải khốn đốn. Nếu các con nghe cha chết, mong các 
con hãy uống những thuốc nảy, các con sẽ khoẻ mạnh”. Nói 
xong ông ra đi, sau đó sai sứ về bảo với các con rằng ông 
đã chết. 


Những người con khi nghe cha chết thì vô cùng đau buồn. 
Họ khóc than rằng: “cha mất rồi còn có ai trên đời này để 
chúng ta nhờ cậy nữa”. Trong đau buôn và tuyệt vọng, họ 
nhớ đến lời cha dặn, liền uống thuốc vả được lành bệnh. 


Có lẽ không ai trách người cha lương y nọ nói dối. Đức 
Phật cũng như người cha này, ngài cũng vì cứu giúp những 
chúng sanh luôn tham đắm trong dục lạc mà tạm thị hiện 
sanh - tử trong cõi đời này. 


=.| = 


Chương thứ ba 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 
Tiết 1: Ba Thân của Phật 


I. _ Không thể tìm thấy đức Phật bằng hình dáng hay đặc 
trưng bên ngoài. Bởi vì hình dáng bên ngoài không phải là 
đức Phật thật. Đức Phật thật chính là sự giác ngộ. Do đó 
người nào hiểu được sự giác ngộ thì mới đúng là thây được 
đức Phật. 


Nếu ai đó nhìn thấy một vài tướng mạo ưu việt của Phật và 
tự nghĩ là đã biết Phật thì kẻ ấy đã sai lâm bởi nhãn quan 
vô minh. Do vì hình tướng thật sự của đức Phật thì không 
hề được thê hiện băng hình tướng bên ngoài, mắt của người 
phảm không thê thây được. Cho dù có được mô tả mĩ miều 
đến chừng nào cũng không thể hiểu biết được Phật. Bởi vì 
ngôn ngữ thế gian không thê mô tả hết được về ngài. 


Nói đến hình tướng chân thực của Phật, thật ra, phàm cái 
gì có hình tướng thì không phải là Phật. Tuy nhiên, con 
người có thê hình dung Phật với mọi hình tướng đẹp đẽ mả 
mình có thê nghĩ. 


Do đó, nễu những ai nhìn hình tướng của đức Phật một 
cách rõ ràng, mà không câu nệ hình tướng, thì người đó có 
thê thây và biệt vê ngài. 


2. __ Thân của Phật là chính sự giác ngộ. Là vô hình tướng, 
vô chât liệu, nên thân ây tôn tại vĩnh hăng. Không phải là 


=2 5 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 


thân vật lý được nuôi dưỡng bằng thức ăn, mả là thân vĩnh 
hăng được hình thành từ trí tuệ. Nên đức Phật Vĩnh Hăng 
là vô ưu, vô bệnh, vĩnh viên bât biên. 


Do đó, đức Phật Vĩnh Hằng là vĩnh viễn. Nếu ánh sáng giác 
ngộ không biến mất trên cõi đời này thì đức Phật Vĩnh 
Hằng cũng không mất. Ánh sáng giác ngộ này được biểu 
hiện bằng ánh sáng trí tuệ, ánh sáng ấy thức tỉnh con người 
bước vào cuộc đời tươi mới, và làm cho con người sanh 
vào cõi Phật. 


Những aI hiểu được điều này chính là đệ tử của Phật, thọ 
trì lời Phật dạy, phụng hành giáo pháp ngài và truyền trao 
cho hậu thê. Không có gì kỳ diệu hơn thân lực của Phật. 


3. _ Đức Phật có ba thân. Đó là Pháp thân (dharma-käya), 
Báo thân (hay Thọ Dụng thân, sambhoga-kãya) và Ứng 
Hoá thân (nrrmana-kãya). 


Pháp thân có nghĩa là chất liệu của thân là Pháp, đó chính 
là chất liệu của chân thật. Về mặt bản chất, Phật không sắc 
cũng không hình. Do vì không có hình tướng và sắc tướng 
nên không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Như hư không 
phô chiêu lên mọi sự vật. Vì hiện hữu trên tất cả vạn vật 
nên ngài không hè thiếu gì. 

Không vì con người nghĩ có Phật mà có, con người nghĩ 
ngài không có mà không. Không phải khi con người vuI là 
đến, con người sao nhãng là đi. Phật là Phật, ngài hiện hữu 
vượt trên mọi chuyên biến tư tưởng của con người. 


=3 = 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 


Pháp thân này của Phật biên mãn cùng khắp mọi nẻo trên 
thê gian, đên tât cả mọi nơi, vĩnh viên tôn tại bât luận là 
con người có tin tưởng sự hiện hữu ây hay không. 


4. Báo thân có nghĩa là, pháp thân vô hình tướng của 
Phật thị hiện thành hình tướng, là sự hợp nhất của từ bi và 
trí tuệ của Phật để cứu độ chúng sanh, Phật có hình tướng 
ấy có sanh, có tử, có phát nguyện, có hành hạnh, có tên 
ỌI.... 


Đức Phật Báo thân này có đại từ bi, cứu giúp vô sỐ chúng 
sanh bằng nhiều phương tiện khác nhau. Cũng như ngọn 
lửa thiêu cháy tất cả mọi thứ, lòng từ bi của ngài thiêu rụi 
tất cả phiền não của chúng sanh. Hay cũng như ngọn gió 
cuốn đi tất cả bụi bẵn, lòng từ của ngài cuốn đi bụi trần khổ 
luy của con người. 


Ứng Hoá thân của đức Phật là, với mục đích hoàn thành sự 
cứu độ ứng với năng lực của ngài, để phù hợp với con 
người, đức Phật thị hiện sắc thân nơi cõi đời này, đản sinh, 
xuất gia, thành đạo, dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt 
chúng sanh, thị hiện bệnh và chết đề cảnh tỉnh chúng sanh. 
Thân của Phật vốn dĩ chỉ có một, đó là Pháp thân, nhưng vì 
căn cơ con người mỗi mỗi có khác nhau nên đức Phật cũng 
thị hiện nhiều thân khác nhau. Tuỳ theo lòng mong cầu, 
nghiệp lực và khả năng mà mỗi người nhìn thấy Phật khác 
nhau, nhưng đức Phật thì chỉ cho thây một sự thật. 


Dù thân Phật được phân thành ba nhưng chỉ có một mục 


se) f5 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 
đích duy nhât, đó là đê cứu độ tât cả chúng sanh. 


Với sắc thân ưu việt vô hạn và thị hiện ra nơi mọi cảnh ĐIỚI 
thì thân ấy cũng không phải thật sự là thân Phật. Vì thân 
Phật không phải nhục thân. Thân Phật là thân giác ngộ, biến 
mãn khắp mọi nơi, Phật ây thường xuất hiện trước những 
ai nhìn thây sự thật. 


s° 7£ 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 
Tiêt 2: Sự Xuât Hiện của Đức Phật 


I. _ Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này là điều hy hữu, 
nay đã xuất hiện nơi cõi đời này, đã chứng đắc giác ngộ, đã 
thuyết pháp, đã đoạn lưới nghi, đã nhồ tận sốc ái dục, đã 
bít chặt căn nguyên tội ác. Hoàn toàn không bị chướng ngại, 
đi trong cõi đời này một cách tự do tự tại. Trên thế ølan này 
không có gì đáng tôn kính hơn đức Phật. 


Đức Phật thị hiện nơi cõi đời nảy là đề thuyết pháp, làm lợi 
ích cho con người, Vì ngài không thể từ bỏ những chúng 
sanh đang chịu khổ não nên ngài đã thị hiện nơi cõi đời đau 
khổ nảy. 


Nơi cõi đời không có đạo lý, đầy điều bât chính, dục tham 
không chán, thân tâm đoạ lạc, mạng sông ngắn ngủi. Vận 
chuyển chánh pháp quả là điều vô cùng khó khăn. Nhưng 
vì lòng đại b1, đức Phật đã chiến thăng được những khổ nạn 
này. 


2. Trong cõi đời nảy, đức Phật là bạn lành của tất cả 
chúng sanh. Dù là người có gánh nặng phiền não mà nếu 
gặp được Phật thì sẽ cảm thây được nhẹ nhàng như thể là 
gánh nặng ấy được đức Phật gánh hộ. 


Đức Phật là thây của chúng sanh trong cõi đời này. Dù là 
người đau khô sĩ mê mà nêu gặp được Phật thì bóng tôi sĩ 
mê ây sẽ được xoá sạch nhờ ánh sáng trí tuệ của ngài. 


Như con bê không rời bò mẹ, những ai có học Phật pháp sẽ 


- 26- 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 


không rời xa Phật. Vì việc học hỏi giáo lý của ngài thì 
thường được an vuI. 


5. Khi mặt trăng lặn, người ta nói rằng mặt trăng không 
còn, khi mặt trăng lên người ta nói là mặt trăng xuất hiện. 
Nhưng thật ra mặt trăng khi nào cũng tồn tại, không có mắt. 
Đức Phật cũng như thế, khi nảo cũng hiện hữu, không sanh 
diệt, chỉ vì để giáo hoá con người nên thị hiện sự sanh sự 
diệt mà thôi. 


Con người cho rằng có mặt trăng đây, mặt trăng khuyết, 
nhưng thật ra mặt trăng thường tròn đầy, không tăng, không 
giảm. Đức Phật cũng như thế, ngài luôn hiện hữu, không 
sanh không diệt, nhưng chỉ vì cái thây của con người nên 
có sanh có diệt mà thôi. 


Mặt trăng thường hiển hiện trên muôn vật, trên thành quách, 
trên thôn mạc, trên rừng núi, trên sông ngòi..., nó được 
nhìn thấy cả trong ao hô, hay trong chậu nước, hay nơi hạt 
sương đọng trên lá cây. Dù cho con người có đi đến vạn 
dặm thì trăng cũng đi theo. Mặt trăng vốn không thay đôi 
nhưng tuỳ theo người nhìn trăng mà có thay đôi. Đức Phật 
cũng như thế, tuỳ theo nhãn quan của con người trong thế 
gian này mà có hiện thân, chứ đức Phật luôn luôn hiện hữu 
không có sự biến đồi. 


4. Đức Phật dù có xuất hiện nơi cõi đời này hay diệt 

khứ khỏi cõi đời này thì cũng không lìa nhần duyên. Khi 

hợp thời đê cứu độ chúng sanh thì ngài đên, tức xuât hiện 
- 27 - 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 


nơi cõi đời này, khi nhân duyên ây hoàn mãn thì ngài đi, 
tức diệt khứ khỏi cõi đời này. 


Dù đức Phật thị hiện cái sanh cái diệt, nhưng thật ra tánh 
Phật thì thường hăng như thế. Biết được điều nảy người 
con Phật nên thực hành con đường giác ngộ để chứng đắc 
trí tuệ vô thượng, không lo sợ, không sầu bi về sự đồi thay 
của muôn vật, về cái sanh cái điệt mà Phật thị hiện. 


Trên đây đã trình bày về thân Phật, đó chính là sự giác ngộ 
chứ không phải nhục thân. Nhục thân chăng qua chỉ là dung 
khí, vật chứa đựng, nếu ở đó tràn đây sự giác ngộ thì được 
gọi là Phật. Do đó, những ai chấp vào nhục thân Phật mà 
bi quan về sự tịch điệt của ngài là chưa thể nhìn thây đức 
Phật thật. 


Thực ra, hình tướng chân thực của sự vật là bình đăng, vượt 
ra khỏi sự phân biệt về thiện ác, đến đi, sanh diệt. Những 
phân biệt này là do thiên kiến của con người. Hình tướng 
của đức Phật thật ra cũng không hiên hiện không ân mắt. 


se 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 
Tiêt 3: Đức Độ Của Phật 


1. Đức Phật là bậc đáng được tôn kính, có đầy đủ năm 
đức. Đó là, (1) phẩm hạnh thù thăng, (2) kiến giải thù thắng, 
(3) trí tuệ thù thắng, (4) có thể giảng nói đạo giác ngộ, (5) 
có khả năng dẫn dắt chúng sanh thực hành lời dạy chơn 
chánh ấy. 


Ngoài ra, Phật cũng có tám năng lực siêu việt. Đó là (1) 
ngài có thể mang lại hạnh phúc và lợi ích cho con người, 
(2) lời dạy của ngải có ích thiết thực cho cuộc đời, (3) có 
khả năng giảng dạy đúng đăn về thiện ác, chánh tả trong 
cuộc đời, (4) có khả năng giảng dạy chánh đạo đưa con 
người đến với giác ngộ, (5) đôi với bất cứ ai cũng bình đẳng 
chỉ dạy một con đường, (6) đức Phật không có tâm cao 
ngạo, (7) đức Phật làm đúng như đã nói và nói đúng như 
đã làm. (8) không mê mờ, đây ắp hạnh nguyện và thực hành 
nó một cách trọn vẹn. 


Lại nữa, đức Phật vào thiền định, giữ được trạng thái tĩnh 
lặng và yên bình, đối với chúng sanh ngài trải tâm từ, tâm 
bi, tâm không chấp trước. Làm sạch nhiễm ô nơi tâm của 
chúng sanh và mang lại hạnh phúc cho những tâm hồn 
thanh sạch. 


SÃ Phật là cha mẹ của tất cả chúng sanh. Sau khi đứa 
con được sinh ra, khoảng 16 tháng sau đó, cha mẹ phải nói 
với con như ngôn ngữ của trẻ. Rồi từ đó dạy cho con học 
nói. Đức Phật cũng thế, ngài đã giảng dạy giáo pháp bằng 


TU 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 


ngôn ngữ của loài người, thị hiện thân tướng như cái thầy 
của con người, rôi đem con người đên cảnh giới an lành và 
bình yên. 


Lại nữa, đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ của ngài 
nhưng chúng sanh tuỳ theo căn tánh của mình mà nghe 
pháp ấy và hoan hỷ răng đức Phật đang nói pháp cho chỉ 
mình mình nghe. 


Cảnh giới của đức Phật siêu việt khỏi cái biệt của con người, 
nên không thê diên tả băng lời nói, mà chỉ có thê thê hiện 
băng ví dụ. 


Dòng sông Hăng (Ganges) luôn bị khuây đục bởi các loài 
rùa cá, ngựa voi nhưng dòng sông ấy vốn thường trong sạch. 
Đức Phật được ví như dòng sông này, các ngoại đạo được 
ví như các loài rùa cá ấy, thường đến nhiễu loạn nhưng 
không hề làm cho ngải lung lạc. Dòng Phật pháp vẫn chảy, 
không hỗn loạn mà sạch trong. 


3. Trí huệ của Phật thấu hiểu hoản toản các đạo lý, rời 
xa hai cực đoan và giữ chừng mực trung đạo. Trí huệ ấy 
siêu việt trên mọi văn tự, hiểu thấu hết tư duy và tình cảm 
của con người, hiểu biết mọi thứ trên thế giới này chỉ trong 
một sát-na. 

Như những ánh sao trên bầu trời phản chiêu xuống biển lớn 
tĩnh lặng, tư duy và tình cảm của con người, cũng như tất 
cả mọi thứ trên thế gian này hiển hiện đúng như thật trong 
biển trí huệ của đức Phật. Cho nên ngài được gọi là đẳng 


“(2 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 
Nhât Thiết Tri. 


Trí tuệ của đức Phật làm tươi mát tâm hồn khô căn của 
chúng sanh, SOI sáng cho chúng sanh, dạy bảo cho chúng 
sanh về nghĩa lý, về sự thạnh suy, về đạo lý nhân quả trong 
cuộc đời này. Và chính nhờ trí tuệ ây của Phật mà con 
người hiểu biết hơn về cuộc đời. 


4. Không phải lúc nào đức Phật cũng thị hiện là Phật, 
có khi thị hiện thành ác ma, có khi thành hình tướng chư 
thân, có khi hiện thần nam, có khi hiện thân nữ. 


Đối với trường hợp có bệnh ngài hiện thành thây thuốc, cho 
thuốc vả thuyết pháp. Khi có chiến tranh xảy ra thì nói điều 
chơn chánh làm mọi người tránh xa tai ách. Đối với người 
cô chấp ngài nói đạo lý vô thường. Đối với trường hợp cao 
ngạo ngải nói vô ngã. Đối với kẻ bị trói buộc trong thú vui 
thế tục ngài nói rõ dạng tướng khổ não của cuộc đời. 


Như thế, sở hành của đức Phật hiển hiện trên mọi sự vật 
của cuộc đời. Tất cả đều lưu xuất ra từ uyên nguyên pháp 
thân. Thọ mạng vô hạn của ngài, quang minh vô hạn của 
ngải, nguồn mạch ấy là từ nơi pháp thân của Phật. 


: Thế gian này như ngôi nhả lửa bất an. Con người 
trong đó bị bao vây bởi bóng tối vô minh, phẫn nộ, thất 
vọng, đồ ky, bị chìm đắm trong các phiền não. Như đứa bé 
cần mẹ, con người cần phải nương nhờ vảo lòng từ bi của 
đức Phật. 


2ƒ 


Hình Tướng và Uy Đức Của Phật 


Đức Phật chính là bậc thánh trong tất cả các bậc thánh. 
Ngài là cha của chúng sanh nơi thế giới này, và tất cả chúng 
sanh là con của Phật. Thế giới này đang cháy bởi sự suy 
vong và chết chóc, cái khổ tràn lan. Nhưng con người mãi 
mê tìm kiếm niềm vui vô ích, họ không có trí huệ đề hiểu 
biết được tai ách này. 


Đức Phật đã nhìn thấy thế giới si mê nảy thật sự là ngôi nhà 
đang cháy, ngài đã ra khỏi nhà lửa ấy và ở trong rừng tịch 
tĩnh. Nhưng với lòng đại từ bi muốn cứu giúp chúng sanh, 
ngải nói răng: “thế giới vô thường và đau khổ này là của ta, 
chúng sanh trong đó là con của ta, việc cứu giúp những sĩ 
mê và đau khô trong đó chính là công việc của ta”. 


Đức Phật là vị đại pháp vương, có thể nói pháp cho chúng 
sanh như ngài muốn. Đức Phật xuất hiện trong cõi đời này 
là để làm an vui cho chúng sanh. Đức Phật nói pháp lả để 
cứu chúng sanh ra khỏi các khô. Nhưng vì chúng sanh bị 
các dục dẫn dắt nên họ không muốn nghe lời dạy của ngài. 


Tuy nhiên, những ai hoan hỷ nghe được lời dạy ấy thì nhất 
định sẽ thoát khỏi cuộc đời khổ não và mê vọng. Đức Phật 
dạy: ' “con người có thể bước vào trong giáo pháp của ta nhờ 
niềm tin”, tức tin vảo lời dạy của ngải, nhờ niềm tin ây mả 
cảm đo sự thoả đáng của lời dạy, chứ không phải bằng 
sự hiểu biết khôn khéo của tự mình. Do đó con người cần 
phải lắng nghe và thực hành lời Phật dạy. 


An 


Lời Dạy Của Đức Phật 


Chương thứ nhất 
Nhân Duyên 


Tiết 1: Bốn Sự Thật 


I. _ Thế giới này đây những khổ đau. Sanh cũng khổ, già, 
bệnh, chết cũng khổ, phải gặp kẻ mà ta ghét cũng khổ, phải 
chia xa người mà ta yêu thương cũng khổ, mong muốn mả 
không có được cũng khô. Quả thật, người chưa lìa bỏ sự 
chấp trước thì tất cả đều khô. Đây gọi là sự thật về khô (khô 
đê). 


Nguyên nhân nào dẫn đến khổ đau của nhân gian? đó là do 
những khát ái nơi thân và những sỉ mê trong tham dục. Nếu 
tìm về căn nguyên của những phiên não này, sẽ thấy chúng 
có nguồn gôc từ những ham muốn bản năng. Những dục 
vọng như thế có bản chất chấp nê đối với sự sống, tìm kiếm 
những điều như ý cho dù đến chết. Đây gọi là sự thật về 
nguyên nhân của khổ (tập đề). 


Nếu tận diệt tất cả, không còn những gốc rễ phiền não này, 
lia khỏi tât cả mọi châp trước thì sẽ không còn khô. Đây 
øọI là sự thật vê việc chầm dứt khô (diệt đề). 


Đề vào được cảnh giới không còn khát ái và khổ đau thì 
phải tu hành bát chánh đạo. Đó là, chánh tr kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. Bát chánh đạo này là con đường 
chân chánh đề diệt trừ nguyên nhân đưa đến khổ đau (đạo 
đê). 


- 34- 


Nhân Duyên 


Người con Phật phải luôn ghi nhớ những chân lý này. Vì 
cuộc đời đầy dẫy khổ đau, những ai muốn thoát khỏi khổ 
đau ấy đều phải dứt bỏ cội rễ phiền não. Chỉ nhờ sự giác 
ngộ thì con người mới có thể đạt đến cảnh giới không còn 
khô và phiền não. Có được sự giác ngộ là nhờ tám chánh 
đạo này. 


Đệ Những ai cầu giác ngộ thì đều phải biết bốn thánh đề 
này. Do vì không biết những điều này mà con người mãi 
lang thang trong đường mê. Người hiểu biết được tứ thánh 
đề thì gọi là người có được con mắt giác ngộ. 


Do đó, những ai muốn thực hành theo lời dạy của Phật thì 
phải biết một cách rõ ràng về giáo lý tứ thánh đề này. Thánh 
giả, dù bất cứ thời đại nào, nếu là bậc thánh chơn chánh 
đều là người đã chứng ngộ tứ thánh đề này, là người giảng 
dạy tứ thánh đề này. 


Khi hiểu rõ về bốn chân lý nảy thì con người bắt đầu lìa xa 
dục vọng, không tranh cãi với thế gian, không sát hại, 
không trộm cắp, không phạm tà hạnh, không di trá, không 
khinh khi, không xu nịnh, không ghen ghét, không nóng 
giận, không quên cuộc đời lả vô thường, không lầm đường 
lạc lôi. 


3. Thực hành thánh đạo cũng giông như bước vào căn 
phòng tôi với ngọn đèn trên tay, bóng tôi sẽ biên mật và 
gian phòng sẽ được chiêu sáng. 


- 35 - 


Nhân Duyên 


Những ai hiểu rõ ý nghĩa tứ thánh đề này và học theo tứ 
thánh đê này thì kẻ đó có ngọn đèn trí tuệ, xoá tan bóng tôi 
của Vô tr. 


Đức Phật dẫn dắt chúng sanh băng việc chỉ ra bốn thánh đề 
này. Người học tập đúng lời Phật dạy, nhờ tứ thánh đề này 
mà đạt được giác ngộ chân thật, sẽ là nơi nương tựa và bảo 
hộ cho con người trong thế gian. Vì tứ thánh đề đã được rõ 
và sốc rễ phiền não vô minh đã được diệt trừ. 


Người đệ tử Phật nhờ tứ thánh đề này mà thấu hiểu được 
những giáo lý khác, có được công đức và trí tuệ hiểu biết 
những điều khác, cho dù đối với ai thì cũng có thể nói pháp 
một cách tự tại. 


- 36- 


Nhân Duyên 
Tiêt 2: Nhân Duyên 


|: Khô đau của con người là có nguyên nhân, và cũng 
có con đường đê những khô đau ây châm dút. Bởi vì, tât cả 
mọi sự vật trong đời đêu do duyên mà sanh, do duyên mà 
diệt. 


Mưa rơi, gió thôi, hoa nở, lá rụng, tât cả đêu do duyên mà 
sinh, đêu do duyên mà diệt. 


Thân này được sanh ra nhờ duyên bô mẹ, được nuôi dưỡng 
nhờ thức ăn. Và tâm hôn này cũng là cái được nuôi lớn nhờ 
tri thức và kinh nghiệm. 


Do đó, thân thể nảy, tâm hồn nảy đều do duyên mà thành, 
và cũng thay đôi tuỳ theo duyên. 


Cũng giống như mắt võng, do cùng đan với nhau mà tạo 
thành cái võng, mọi thứ trong đời đều có sự liên hệ lẫn nhau. 
Nếu cho rằng mỗi một mắt võng là mỗi tôn tại độc lập, chỉ 
có một mà cũng là mắt võng thì là sai lầm lớn. 


Cái mặt võng được gọi là cái mặt Võng khi nó được đan 
cùng. VỚI những mắt võng khác. Mỗi mỗi mắt võng có vai 
trò nối với mắt võng khác đề làm thành cái võng. 


. Hoa nở là do có nhiêu duyên hợp lại mà nở, lá rơi là 
do có nhiêu duyên hợp lại mà rơi, không chỉ đơn thuân tự 
nó nở, tự nó rơi. 


Cũng như do duyên mà nở, do duyên mà rơi, mọi vật cũng 


c1 


Nhân Duyên 


đều có sự thay đôi. Không có chuyện nó tự tồn tại, cũng 
không có chuyện thường trụ. 


Tất cả sự vật do duyên mả sanh do duyên mà diệt là nguyên 
lý bất di bất dịch. Do đó, vạn vật luôn biên đồi, không đứng 
yên, ấy là nguyên lý chân thật trong trời đất nảy. Chỉ có 
điều này là vĩnh viễn không thay đồi. 


s1 


Nhân Duyên 
Tiết 3: Duyên Khởi 


I. Ưu bi khô não của con người do đâu mà có 2 Đó là 
do con người mê châp. 


Họ chấp vảo sự g1àu có, chấp vào danh dự, chấp vào khoái 
lạc, chấp vào sự hứng thú và khoái trả bản thần. Họ không 
biết sự thật răng những tham chấp nảy là nguồn gốc sinh ra 
khổ não. 


Ngay từ đầu, thế giới này đã có nhiều tai hoạ. Bên cạnh đó, 
vì không tránh khỏi lão, bệnh, tử nên con người phải sâu bị 
và khô đau. 


Nhưng nếu suy cho cùng thì do vì chấp trước nên sinh ra 
sâu bị và khô đau. Nêu lia khỏi châp trước thì tât cả ưu bị 
và khô đau sẽ không còn. 


Và hơn nữa, nêu loại bỏ được châp trước này thì sẽ nhìn 
thây được vô minh và tham ái trong tâm. 


Do vô minh làm thay hình đổi dạng nên con người ta không 
thê mở mắt, mịt mù với đạo lý nhân quả. Tham ái là tham 
những thứ không thê có được rôi châp trước và yêu lây nó. 
Vốn dĩ, vạn vật không có sai biệt nhưng vì vô minh và tham 
ái mà cho răng có sai biệt. Vôn dĩ vạn vật không có tôt xâu 
nhưng vì vô minh và tham ái mà thây có tôt xâu. 

Con người thường có những suy nghĩ sai lầm, do ngu si 
nên không thê thây đúng. Do châp vào cái tôi nên hành 
động sai lâm. Kêt quả là sinh ra sự lâm lạc cho bản thân. 


se 


Nhân Duyên 


Giả sử hành động (nghiệp) của chúng ta là ruộng, tâm là 
hạt giống, được che phủ bởi đất vô minh, tưới tâm băng 
mưa tham ái, trổ vào đó nước tự ngã, thêm vào ý niệm tà 
ác, và thê là sinh ra sự lầm lạc trên. 


25 Như thê rút cuộc, chính cái tâm ây sinh ra thê giới 
mê lâm với sâu, bi, khô, não. 


Thế gIỚI này mê lầm chăng qua chỉ là cái bóng của tâm, 
được hiền hiện ra từ cái tâm này, và thế giới giác ngộ cũng 
được hiền hiện ra từ tâm này. 


. Trong đời này có ba quan điêm sai lâm. 


Nếu theo những quan điểm này thì tất cả mọi thứ trên thế 
gian này đêu bị phủ định. 


Thứ nhất, có người cho rằng tất cả những điều trải qua 
trong cuộc đời của một người đều do vận mệnh. Thứ hai, 
có người cho rằng những điều ấy là do thần linh tạo ra. Thứ 
ba, cũng có người cho rằng vạn sự đều không nhân không 
duyên gì cả. 


Nếu mọi thứ đã được quyết định bằng định mệnh thì nơi 
thế giới này, cả điều thiện lẫn điều ác đều do vận mệnh, cả 
hạnh phúc vả bất hạnh cũng đều do vận mệnh. Không có gì 
tôn tại mà không do định mệnh sắp đặt. Và thê là tất cả 
những hy vọng, những nỗ lực của con người sẽ không còn 
ý nghĩa, sự tiến bộ và cải thiện trong thế gian này cũng 


Š:/[Í> 


Nhân Duyên 
không còn. 


Thuyết do thân linh sáng tạo ra, và thuyết cuối cùng lả vô 
nhân vô duyên cũng thê, sẽ bị phê phán tương tự, tât cả 
những ý chí và nô lực bỏ ác hành thiện đêu trở nên vô nghĩa. 


Do đó, ba quan điểm trên đều là sai lầm. Mọi thứ có mặt 
đêu do duyên mà sinh, do duyên mà diệt. 


si] = 


Chương thứ hai 
Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 
Tiết 1: Vô Thường và Vô Ngã 


1. Cả thân và tâm đều là những thứ do duyên tạo thành, 
do đó nơi thân này không có thực thê. Thân này là sự tập 
hợp của nhân duyên. Do đó, thân này là vô thường. 


Nếu thân này mà có thật thể thì chúng ta muốn nó thế nào 
nó sẽ thành như thê ây. 


Vị vua của một quốc gia, có thê ra hình phạt đối với những 
điều đáng phạt, thưởng những điều đáng thưởng. Có thê 
làm. được những điều vị ấy muốn. Tuy nhiên, dù không 
muôn bệnh cũng bị bệnh, không mong già cũng phải già, 
về thân thê này, chăng mây như ý muốn. 


Cũng thế, tâm con người cũng không có thật thể. Tâm cũng 


là sự nhóm họp của chư duyên, là thứ luôn luôn thay đồi. 


Nêu tâm mà có thật thê thì chúng ta muôn thê nào sẽ được 
như thê ây. Nhưng dù tâm không muôn mà vân nghĩ điêu 
ác, dù không mong mà cứ xa rời điêu lành, chăng mây như 
Ỹ. 


2. Thân này vĩnh viễn không thay đổi hay sao? hay 
cũng là vật vô thường? nêu chúng ta đặt câu hỏi như thê thì 
chăc chăn ai cũng trả lời, đó là vật vô thường. 


Nếu hỏi vật vô thường là khô hay là vui, thì chắc chắn ai 


=.142:= 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


cũng trả lời, phàm đã được sinh ra thì ai cũng phải đên lúc 
già, bệnh, chêt và đau ôm, nên ai cũng phải khô. 


Nếu nghĩ răng, vô thường, biến đổi, khô đau là thật thê, là 
ngã của chúng ta, nghĩ như thê là sai lâm. 


Tâm cũng thế, cũng vô thường, khổ đau, không phải thật 
thể. 


Như thé, thân vả tâm hình thành nên chúng ta và những thứ 
liên quan chung quanh đêu xa rời khái niệm “tôi” và “của 


A929 


tôi”. 
Chỉ vì không có trí tuệ nên châp có cái tôi và cái của tôi. 


Vì thân này và cả những thứ chung quanh cũng đều là thứ 
do duyên mà sanh, luôn thay đôi không hề ngừng nghi. 


Nó thay đổi như dòng nước đang chảy, như ngọn nến đang 
cháy. Và tâm lúc nào cũng dao động như khỉ vượn, không 
khi nào yên tĩnh. 


Người có trí tuệ thì sẽ nhìn như thế, nghe như thế, phải vứt 
bỏ sự châp trước đôi với thân và tâm. Khi lia khỏi châp 
trước đôi với cả thân và tâm thì có thê đạt được giác ngộ. 


“ Trên thế gian nảy có năm điều không ai làm được. 
Một là làm cho không già khi đang già, hai là làm cho 
không bệnh khi đang bệnh, ba là làm cho không chết khi 
phải chết, bốn là làm cho không diệt khi vật phải diệt mất, 
năm là làm cho đừng đến sự cùng kiệt khi phải đến sự cùng 


đã 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 
kiệt. 


Người bình thường thì gặp những điều khó tránh nảy sẽ 
khổ đau sầu não, nhưng người có học Phật pháp rồi thì vì 
biết đấy là những điều không thể tránh khỏi nên không ôm 
mối sâu khổ như thế. 


Lại nữa, trên thế ølan này có bốn sự thật. Một là tất cả 
chúng sanh đều được sinh ra từ vô minh. Hai là những đối 
tượng của dục vọng đều vô thường, khổ đau và luôn luôn 
thay đổi. Ba là tất cả mọi tồn tại cũng đều là vô thường, 
khô đau và luôn luôn thay đối. Bốn là cái tôi và cái của tôi 
không thật sự tỒn tại. 


Tất cả sự vật đều là vô thường, đều thay đôi, không có vật 
gì là ngã. Cho dù đức Phật có xuất hiện trên thế gian này 
hay không thì điều này vốn đã là đạo lý từ muôn đời. Đức 
Phật biết điều này, chứng ngộ điều nảy và chỉ dạy cho con 
nØười. 


$5 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 
Tiêt 2: Tâm Tạo Tác 


l: Dù là mê hay ngộ cũng từ tâm mà hiện ra. Tất cả sự 
vật đêu do tâm tạo thành. Cũng giông như ảo thuật gia ảo 
hoá ra nhiêu thứ. 


Tâm của con người biến hoá không ngừng, và tác động của 
nó cũng vô hạn. Với tâm nhơ bân thì sẽ có thế ØIớI Ô trược, 
với tâm thanh tịnh thì sẽ có thế giới thanh lương. Do đó, sự 
hoá hiện ra thế giới bên ngoài là vô cùng. 


Như bức tranh được vẽ bởi người hoạ sĩ, thế giới bên ngoài 
là do tâm tạo thành. Thế giới do chư Phật tạo thành là thế 
giới thanh tịnh, không có não phiên. Thế giới do con người 
tạo thành là thê giới nhiễm ô bởi phiên não. 


Tâm như người hoạ sĩ giỏi, vẽ ra đủ mọi thế giới. Trên thế 
gian này không có gì mà không do tâm tạo ra. Cũng giỗng 
như tâm con người, đức Phật cũng thế. Cũng giỗng như chư 
Phật, chúng sanh cũng thế. Do đó, trên phương diện tất cả 
mọi thứ đều được vẽ nên, nên tâm, Phật và chúng sanh, cả 
ba vốn là không sai biệt. 


Đức Phật biết một cách đúng đắn răng tất cả sự vật đều do 
tâm mà sinh khởi. Do đó, những ai thây được như thê thì 
có thê thầy được Phật thật sự. 


»Ệ Tuy nhiên, tâm này thường hay lo sợ sâu bị khô não. 
Lo sợ những điêu đã xảy ra, và lo sợ cả những điêu chưa 
xảy ra. Vì sao vậy? vì trong tâm có vô minh và ảI trước. 


- 45 - 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


Từ tâm tham này mà thê giới mê loạn được sinh ra, nêu nói 
một cách văn tắt thì, những nhân duyên nơi thê giới mê 
loạn đêu có trong tâm. 


Sinh và tử cũng đêu do tâm mà ra. Do đó, khi tâm — cái có 
liên quan đên sanh tử diệt tận, thì sanh tử mê mờ cũng diệt 
tận. 


Thế giới mê lâm này do tâm sinh khởi. Vì nhìn với tâm mê 
lầm nên thế giới mê lâm. Nếu lia khỏi tâm và biết rằng 
không có thế giới mê lầm thì lìa khỏi nhiễm ô và đạt thành 
giác ngộ. 


Như thê, thê gian này được dân dắt bởi tâm, bị lôi kéo bởi 
tâm, chịu sự chi phôi của tâm. Do tâm mê mờ mà hiên hiện 
ra thê gian đây phiên não. 


Si Tất cả sự vật đều do tâm đứng đầu, tâm làm chủ, từ 
tâm mà thành. Nếu với tâm nhiễm ô mả nói năng, mà hành 
động thì khổ đau sẽ đi theo người đó như chiếc xe đi theo 
con vật kéo xe. 


Tuy nhiên, nếu với tâm thiện lành mà nói năng, mà hành 
động thì an lạc sẽ đi theo người đó, như bóng theo hình. 
Người làm ác sẽ nhận ác báo vả sẽ khô đau; người làm lành 
sẽ nhận thiện báo và sẽ an lành. 


Nếu tâm này ô trược thì con đường này không băng phẳng, 
vì thế sẽ phải bị vập ngã. Còn nêu tâm trong sáng thì con 
đường sẽ bằng phẳng và sẽ được an toàn. 


-46- 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 
Kẻ nào thân tâm trong sạch thì kẻ ây sẽ có thê phá lưới ma, 
đi vào cối nước của Phật. Người có tâm tĩnh lặng thì sẽ có 
được sự an ôn, do đó cân phải đêm ngày nô lực từng chút 
đê tu tập tâm. 


ST in 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 
Tiêt 3: Hình Thái Chân Thực Của Sự Vật 


Ï: Tât cả mọi sự vật trên thê gian này đêu do duyên mà 
hiện thành, vì thê vôn không có sai biệt, sai biệt nêu có là 
do thiên kiên của con người. 


Vũ trụ không có sự phân biệt đông tây, nhưng con người 
đã đặt ra đông tây và châp trước đây là đông, đây là tây. 


Số tự vốn bắt đâu từ số 1 đến số vô hạn, mỗi mỗi là những 
con số hoàn chỉnh, không có sự phân biệt về lượng nhiều 
hay ít, nhưng con người vì thuận tiện cho mình mà phân 
biệt ít nhiều. 


Vốn dĩ, nêu không có sinh thì cũng không có diệt, tuy nhiên 
do vì thiên kiến của con người mà nhìn thấy sự sai biệt về 
sinh và diệt, lại nữa, hành v1 của con người tự nó không có 
thiện cũng không có ác mà nhìn thấy có hai mặt thiện ác lả 
do thiên kiến của con người. 


Đức Phật rời xa khỏi thiên kiến này, cõi đời này như mây 
trôi giữa không trung, như huyễn hoá, ngài nhìn thấy bất 
cứ thứ gì mà tâm lây hay bỏ cũng đều là hư giả. Ngài đã xa 
lia tâm toan tính và phân biệt. 


se Con người vì có tâm toan tính, châp trước vào sự vật. 
Châp vào phú quý, châp vào tài vật, chầp vào danh dự, châp 
vào sinh mạng. 


Do châp vào các thứ hữu-vô, thiện-ác, chánh-tà, mà dân 
đên phiên não khô đau sai lâm chông chât. 
= 48 b 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


Có câu chuyện rằng, có một người du hảnh chuyến xa, nhìn 
thây một con sông lớn, anh ta nghĩ, “bờ bên này của con 
sông này đây nguy hiểm, nhưng bên bờ kia thì có vẻ an ồn 
hơn”. Thế rồi anh ta làm một chiếc bè, nhờ chiếc bè â ấy anh 
đã qua được bên kia sông một cách an toản. Thế rồi anh ta 
nghĩ, “chiếc bè nảy đã đưa ta qua bờ sông bên này một cách 
an toàn, là chiếc bè rất hữu ích. Do đó, ta không nên vứt nó, 
nên vác nó trên vai mà đi”. 


Lúc này, chúng ta có thể nói người này đang làm những gì 
cân làm đôi với chiêc bè không? hoàn toàn không. 


Ví dụ này muốn nói rằng, ngay cả những điều đúng cũng 
không nên chấp lây nó mà phải quãng bỏ nó khi cân phải 
quăng bỏ. Điều đúng mà cũng cần quăng bỏ huống øì là 
điều không đúng. 


SÃ Mọi sự vật không đến không đi, không sinh không 
diệt, nên cũng không có gì là được cũng không có gì là mắt. 


Đức Phật dạy: Tất cả sự vật không phải có cũng không phải 
không, vì chúng vượt khỏi phạm trủ tồn tại hay không tồn 
tại. Nên không hữu, không vô, không sanh, không diệt. Tức 
là sự vật do nhân duyên mà thành, bồn tính của sự vật tự 
nó không có thực tính nên nói là không có, vì do nhân 
duyên mà thành, cũng không phải không, nên nói là không 
không. 


Nhìn thây hình tướng của sự vật rôi châp vào đó là nguyên 
nhân dân đên tâm sai lâm. Nhưng nêu nhìn thây nó mà 


- 49 - 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


không chấp lấy nó, thì không khởi lên toan tính. Giác ngộ 
chính là nhìn thây đạo lý chân thật này và xa rời khỏi tâm 
toan tính. 


Thế gian này thật như giấc mộng, tải sản bảo vật cũng lả 
những vật như huyển hoá. Cũng giống như khoảng cách rõ 
ràng trong một bức tranh, mọi thứ tự thân nó không có thực 
thể, chỉ như là quáng nắng. 


4. Sự vật được xuất hiện là do vô số nhân duyên, nêu 
tin răng nó tồn tại mãi như thê thì đó là quan điểm sai lâm, 
gọi là thường kiến. Và nếu tin rằng nó hoản toản không tồn 
tại thì đó cũng là quan điểm sai lầm, gọi là đoạn kiến. 


Những đoạn, thường, hữu, vô này thật ra không phải là hình 
tướng chân thật của sự vật, mà đó là những hình tướng thấy 
được do chấp trước của con người. Sự vật vốn đĩ xa rời 
khỏi những hình tướng chấp trước nảy. 


Tất cả sự vật đều do duyên mà sinh nên đều thay đổi, vì 
không có thật thể. Không phải là thứ vĩnh viễn bất biến như 
thể là có thật thể. Vì luôn thay đồi, như huyền hoá, như giấc 
mộng. Tuy nhiên đồng thời sự thay đối đó cũng là sự thật, 
vĩnh cữu bất biến. 


Đối với con người nhìn thấy con sông là sông, nhưng đối 
VỚI ngạ quỷ thì nhìn thấy nước sông là lửa, Tiên không thể 
nhìn thấy đó là sông. Do đó, về con sông ấy, đối với ngạ 
quỷ thì không thể nói là có, đối với con người thì không thê 
nói là không. 


- BỤ - 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


Cũng vậy, không thể nói tất cả sự vật đều là có, cũng không 
thê nói là không có, chúng như huyện hoá vậy. 


Tuy nhiên, rời bỏ thể gian hư ảo nảy thì cũng không có thế 
giới chân thực, cũng không có thê giới vĩnh viễn bắt biến. 
Do đó, xem thế gian này là giả cũng sai, là thật cũng sai. 
Người phảm cho răng thế gian nảy là thật có, và hành động 
theo kiến giải ấy. Nhưng vì thế giới nảy vốn chỉ là ảo ảnh, 
hành vi của họ dựa trên sai lầm, nên rốt cục dẫn họ đến tôn 
thất và khổ đau. 


Người có trí huệ giác ngộ được đạo lý này, vì thây huyện 
hoá là huyện hoá nên không rơi vào sai lâm trên. 


“ Í% 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 
Tiêt 4: Con Đường Trung Đạo 


|: Những người tu hành đạo giác ngộ cần phải tránh xa 
hai cách sông cực đoan. Một là đời sống bị nhắn chìm trong 
dục vọng, chịu thua dục vọng. Hai là đời sống khổ hạnh, tự 
hành hạ thân tâm mình một cách vô ích. 


Tránh xa hai lôi sông cực đoan này thì tuệ nhãn được khai 
mở, trí tuệ tăng tiên, có đời sông trung đạo dân đên giác 
ngộ. 


Đời sống trung đạo ấy là gì? Đó là bát chánh đạo, gồm có: 
cách nhìn đúng (chánh tri kiến), tư duy đúng (chánh tư duy), 
nói năng chuẩn mực (chánh ngữ), hành động đúng (chánh 
nghiệp), sinh hoạt đúng (chánh mạng), tinh tấn nỗ lực đúng 
(chánh tinh tân), nghĩ nhớ đúng (chánh niệm) và thiền định 
đúng (chánh định). 


Vì tất cả sự vật sanh diệt do chuỗi nhân duyên vô cùng. 
Người phàm phu hoặc nhìn thây có, hoặc nhìn thấy không. 
Nhưng cái nhìn của người có trí thì sẽ lia khỏi có không. 
Đấy là cái nhìn đúng đăn của trung đạo. 


SẠ Một khúc cây trôi trên dòng sông, nêu khúc cây đó 
không dạt vào hai bên bờ, không chìm ở giữa dòng, không 
đạt lên trên bờ, không bị người vớt lên, không bị cuốn vào 
con xoáy, không bị hủ mục từ bên trong thì khúc cây đó sẽ 
trôi ra biển rộng. 


Cũng giống như khúc cây trên, người tu hành đạo giác ngộ 


- B2 - 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


nếu không bị vướng vào bên trong bên ngoài, không vướng 
vào có không, không vướng vào tà chánh, xa lia mê lầm, 
không câu nệ chấp trước, đặt mình ở giữa dòng, ấy là quan 
điểm trung đạo, đời sống trung đạo. 


Điêu quan trọng đôi với đời sông tu hành là đừng đê vướng 
vào hai cực đoan này và phải thường xuyên bước trên con 
đường trung đạo. 


Nếu biết rằng tất cả sự vật vốn không sanh mà cũng không 
diệt, chúng vốn là thứ không có bản chất cô định, thì không 
bị vướng mắc, cũng không vướng vào điều thiện mình lảm, 
không bị sự vật trói buộc. 


Không bị trói buộc có nghĩa là không nắm giữ, không chấp 
trước. Người tu hành đạo giác ngộ không sợ tử cũng không 
câu sanh, không chạy theo kiên giải này kiên giải nọ. 


Khi con người khởi tâm chấp trước, thì ngay khi ấy bắt đầu 
đời sống mê lầm. Do đó, người bước trên con đường tỉnh 
thức sẽ sống cuộc sông không năm giữ, không chấp trước, 
không vướng mắc, không chấp nê. 


3. Vì sự giác ngộ thì không có hình dáng hay vật thê 
nhất định, nên sự giác ngộ tự nó không có cái gì được giác 
ngộ. 

Vì có mê lầm cho nên nói đến giác ngộ, nêu không có mê 
lầm thì giác ngộ cũng không. Lìa khỏi mê thì giác cũng 
không, lia khỏi giác thì mê cũng không. 


- B3- 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


Do đó, việc có sự giác ngộ thành ra là chướng ngại. Do vì 
có bóng tối nên có chuyện chiếu sáng, nếu không có bóng 
tối thì việc chiếu sáng cũng không. Việc chiếu sáng và cái 
được chiếu sáng cũng không còn. 


Người tu hành đạo giác ngộ khi đã giác ngộ rôi sẽ không 
vướng vào sự giác ngộ ây. Bởi vì việc phân biệt có sự giác 
ngộ thì lại thành ra là mê lâm. 


Nêu đên được cảnh giới ây thì tât cả mê lâm cứ thê là sự 
giác ngộ. Bóng tôi cứ thê là ảnh sáng. Và phiên não cứ thê 
là bô-đê. 


4. Mọi sự vật đều bình đẳng, không có sai biệt, đó gọi 
là không. Bản chât của sự vật là không có thật thê, không 
sanh cũng không diệt. Điêu này do vì không thê diễn đạt 
băng ngôn từ nên nói là không. 

Tắt cả sự vật do sự liên hệ hỗ tương mà thành, nương vào 
nhau mà tôn tại, không phải tự mình hình thành nên. 

Cũng giống như hình với bóng, ngắn với dài, trắng với đen, 
bản chât của sự vật không phải tự mình mà có thê tôn tại, 
nên nói là vô tự tánh. 

Lại nữa, nêu không có mê lâm sẽ không có giác ngộ, ngoài 
giác ngộ sẽ không có mê lâm. Hai điêu này không phải là 
thứ khác xa nhau, không phải là hai thứ tương phản nhau. 


5: Con người thường có thói quen nghĩ rằng sự vật thì 
- 54 - 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


có sanh có tử, nhưng thật ra vốn không có sanh cũng không 
có tử. 


Khi con người có thể nhìn thây được sự thật này thì họ có 
thê chứng ngộ được chân lý biêt sanh tử không phải hai. 


Vì con người cho răng có cái tôi nên chấp vào cái của tôi, 
nhưng vốn dĩ không có cái tôi nên chắc chăn cũng không 
có cái của tôi. Khi biết không có cái tôi và cái của tôi thì 
chứng được chân lý vô sai biệt. 


Con người cho rằng có thanh tịnh vả nhiễm ô nên vướng 
vào hai điều này. Tuy nhiên, vôn dĩ sự vật không thanh tịnh 
cũng không nhiễm ô, cả thanh tịnh và nhiễm ô chăng qua 
đều là thứ được tạo thành do dụng tâm của con người. 


Con người cho rằng thiện và ác vốn là những thứ khác biệt 
nhau nên vướng vào thiện ác. Tuy nhiên, không có cái thiện 
riêng rẽ, cũng không có cái ác riêng rẽ. Người đã bước vào 
con đường giác ngộ biết răng thiện ác này vốn không phải 
là thứ khác biệt nên chứng được chân lý ấy. 


Con người vì lo sợ bất hạnh nên cầu hạnh phúc. Tuy nhiên, 
với trí tuệ chân thật mà nhìn hai điều nảy thì sẽ biết chính 
sự bất hạnh là hạnh phúc và hạnh phúc là bất hạnh. Người 
có trí tuệ biết đối diện cuộc đời vô thường bằng tâm thái 
bình đắng, không phân khởi vì thành công cũng không chán 
nản vì thất bại. Như thế là người chứng được chân lý vô sai 
biệt. 


Do đó, dù có nói là hữu hay vô, mê hay giác, thật hay bất 


- BB- 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


thật, chánh hay tà, nhưng thật ra về mặt bản chất không có 
những khái niệm tương phản như thế. Khi con người có thể 
xa lia khỏi những phạm trù này thì có thê chứng được cái 
không (Sùũnyat3) chân thật. 


6. Ví như hoa sen không thê sống được nơi đất liền hay 
cao nguyên sạch sẽ mả chỉ nở trong bùn lầy ô nhiễm, cũng 
thê, không có chuyện lìa khỏi mê mà có giác ngộ, hạt giỗng 
Phật được sinh ra từ nơi mê vọng và kiến giải sai lầm. 


Nếu không dẫn thân vào mọi hiểm nguy, lặn xuống đáy 
biển thì không thể lấy được ngọc quý vô giá. Cũng vậy, nếu 
không vào biên lầy mê vọng thì không thể được viên ngọc 
giác ngộ. Người cầu đạo giác ngộ trước tiên bị lạc vào ngọn 
núi của bản ngã và sự vị kỷ trước khi vị ấy nhận ra và mong 
muốn tìm thấy con đường dẫn vị ấy đi đến giác ngộ. 


Có câu chuyện, có vị tiên nhân vì lòng quyết cầu đạo, leo 
lên núi dao mà không bị thương, gø1eo thân mình vào lửa dữ 
mà không bị cháy, lại còn cảm thấy mát mẽ. Nếu có lòng 
cầu đạo, sẵn sảng mạo hiểm, thì sẽ tìm thây ngọn g1ó mát, 
dù trên núi dao với danh dự lợi dục, hay trong lửa dữ sân 
hận, và cuối cùng vị ấy cũng sẽ cảm nhận được có ngọn gió 
của sự giác ngộ thôi qua. 


đã Lời Phật dạy dẫn con người đến chân lý vô phân biệt, 
rời xa hai thành kiến cực đoan. Tuy nhiên, nếu chấp trước 
mà chọn lây một trong hai cực đoan thì cho dù đó là thiện, 
là chánh đi nữa cũng là điều sai lâm. 

#-BÓé 


Tâm và Trạng Thái Vốn Có Của Sự Vật 


Nếu con người khăng khăng nghĩ rằng tất cả sự vật đều là 
không, là vô thường biến đổi, thì đó cũng là bị rơi vào tư 
duy sai lầm. Và nếu khăng khăng nghĩ rằng tất cả sự vật 
không có sự thay đồi thì điều này lại càng là tư duy sai lâm. 
Lại nữa, nếu con người chấp răng có cái ngã, đây là tư duy 
sai lầm, nên không thể lìa khỏi khổ đau. Nếu con người 
chấp là không có cái ngã, đấy cũng là tư duy sai lầm, nên 
dù có tu hành cũng không có hiệu quả. Và lại nữa, nếu chấp 
răng tất cả sự vật chỉ là khô đau, đây cũng là tư duy sai lầm. 
Và nếu cho rằng tất cả sự vật toản là điều vui sướng thì đây 
cũng là tư duy sai lầm. Lời Phật dạy là trung đạo, lìa xa 
những cặp phạm trù này. 


- B/ - 


Chương thứ ba 
Phật Tánh 


Tiết 1: Tâm Thanh Tịnh 


Ñ Con người có nhiêu loại. Có người trí tuệ, có người 
ngu muội. Có người tôt tính, có người xâu tính. Có người 
dê độ, có người khó độ. 


Cũng giống như ao sen có đủ chủng loại mảu sắc xanh đỏ 
vàng trắng. Sinh ra trong nước, lớn lên trong nước, cũng có 
hoa không vượt lên mặt nước, có hoa lên đến mặt nước, có 
hoa cao hơn mặt nước, có hoa không còn bị ướt bởi nước. 


Con người cũng có nhiều sai biệt. Có sự sai biệt về giới 
tính nam nữ, nhưng không phải sai biệt về mặt bản chất. 
Bởi vì, nếu tu hành, trải qua những tiến trình tâm cần thiết, 
thì cả nam và nữ đều cũng có thể đạt đến giác ngộ. 


Trong việc học cách điều phục vol, phải có niềm tin, sức 
khoẻ, siêng năng, không dồi trá và trên hết là phải có trí tuệ. 
Việc theo Phật để được đạo giác ngộ cũng thế, quả là cần 
phải có năm. điều này. Nếu có năm điều ấy thì dù nam hay 
nữ, không cần nhiều thời gian để học lời Phật dạy. Bởi vì 
người như thế là đều có đầy đủ những tánh chất cần thiết 
để giác ngộ. 


2. Trên con đường giác ngộ, con người nhìn thây đức 
Phật băng con mặt của riêng mình, tin Phật băng cái tâm 
của riêng mình. Cũng vậy, chính con mắt ây, cái tâm ây của 


- B8- 


Phật Tánh 


con người đem con người lưu chuyên trong mọi nẻo đường 
sanh tử cho đên hôm nay. 


Như một vị vua khi muốn dẹp giặc xâm phạm bờ cối thì 
trước hết điều quan trọng. là phải biết bọn giặc ây đang ở 
đâu. Muốn sạch hết mê lầm cũng thế, trước hết cần phải 
xác định nhãn quan ấy, cái tâm ấy ở đâu. 


Người ở trong gian phòng, nêu mở mắt ra thì trước tiên sẽ 
nhìn thấy đồ đạc trong gian phòng, rồi qua cửa số, nhìn 
thây quang cảnh bên ngoài. Không có chuyện không nhìn 
thây đồ đạc trong phòng mà chỉ có thể nhìn thấy những vật 
bên ngoài. 


Thế nhưng đáng lẽ ra, nếu nơi thân có tâm thì trước tiên 
đương nhiên phải biết chỉ tiết về nội thân, nhưng con người 
thường chỉ biết những thứ bên ngoài thân mà hầu như 
không biết gì về nội thân. 


Lại nữa, giả như tâm ở ngoài thân thì tâm và thân cách rời 
nhau, cái tâm biết thì thân không biết, cái thân biết thì tâm 
không biết. Nhưng thật ra cái tâm biết thì thân cảm nhận 
được, cái thân cảm nhận được thì tâm biết rõ. Do đó, không 
thể có chuyện là thân ở ngoài tâm. 


Thê thì, rôt cuộc vê bản chât, tâm ở đâu? 
nu Vôn dĨ từ vô thỉ xa xưa, chúng sanh bị trói buộc bởi 


nghiệp và phiên não. Lâm lỗi chồng chất do không biết 
nguôn gốc của hai điều sau đây. 


s02 


Phật Tánh 


Thứ nhất là, lầm tưởng cho rằng tâm mê mờ - nguồn gốc 
của sanh tử là bốn tính của mình. Thứ hai là, không hiểu 
được răng tâm thanh tịnh vốn là bản chất của giác ngộ, là 
cái có sẵn trong tự thân, nó tiềm ân đằng sau tâm mê mờ. 


Khi một người năm chặt tay lại rồi giơ lên, mắt nhìn vào 
đó và tâm phân tích vê nó. Tuy nhiên tâm phân tích ây 
không phải là tâm chân thật. 


Tâm toan tính khởi lên từ dục tham, đó là tâm toan tính đến 
điều kiện của mình, là tâm sinh khởi do có nhân duyên, 
không phải là bản tâm, là tâm thay đôi vô thường. Nhưng 
con người cho răng tâm ấy là tâm chân thật, và thế là mê 
lầm sanh khởi. 


Kế đến, người đó xoè bản tay ra, tâm biết răng bản tay đã 
xoẻ ra. Động tác đó là tay hay là tâm hay không phải cả hai. 


Khi tay cử động tâm cũng cử động, và khi tâm cử động thì 
tay cũng cử động. Tuy nhiên cái tâm cử động ây là bê nôi 
bên ngoài của tâm chứ không phải là tâm căn bản chân thật. 


4. Tất cả chúng sanh đều có bản tâm thanh tịnh. Nó bị 
che mât bởi bụi trân mê mờ do những nhân duyên bên 
ngoài. Nhưng tâm mê mờ ây là khách chứ không phải là 
chủ. 


Ánh trăng đôi khi bị mây che, nhưng mây không thể làm 

bân trăng, và cũng không thê làm xao động trăng. 

Do đó, con người không nên nghĩ răng bản tánh của mình 
- 60 - 


Phật Tánh 
là tâm mê mờ như bụi trân phiêu bạt. 


Con người cần phải quay về với cái chân thực của mình, 
nhìn thấy được bản tâm giác ngộ không lay động, không 
nhiễm ô. Con người bị lôi kéo bởi tâm mê lầm phiêu bạt, 
bị thúc đây bởi những tri kiến trái chiều nên phải lênh đênh 
nơi bờ mê. 


Tâm mê lâm và ô nhiễm của con người là cái được khởi lên 
do lòng dục và môi tương tác của nó với ngoại duyên vôn 
luôn biên đôi. 


Duyên ấy dù đến dù đi cũng không liên quan, cái tâm vĩnh 
viên bât diệt không thay đôi, tâm đó là bản tâm của con 
người, cũng gọi là chủ. 


Cũng giống như không thể nói vì khách đi rồi nên không 
có cái phòng, không thể nói vì cái tâm toan tính sanh diệt 
do duyên mất rồi thì không còn cả chính mình. Dụng tâm 
toan tính đối thay do duyên ấy không phải là bốn tâm. 


5. _ Ở đây có một giảng đường, khi mặt trời lên thì nó 
sáng, khi mặt trời lặn thì nó tối. Giả sử như trả ánh sáng lại 
cho thái dương, trả bóng tối lại cho mản đêm. Nhưng năng 
lực để biết về ánh sáng và bóng tối ấy thì không thê trả về 
đâu được. Đó là bốn tâm, chỉ còn cách trở về bổn tâm. 
Việc thây ánh sáng khi mặt trời xuất hiện chắng qua chỉ là 
tâm nhất thời, và việc thấy bóng tôi khi mặt trời lặn cũng 
là tâm nhất thời. 


š:ÐÍ 


Phật Tánh 


Như thế, tâm biết được sáng tối do được dẫn dắt bởi ngoại 
duyên sáng tối, nhưng tâm biết được sáng tối ấy là tâm nhất 
thời chứ không phải bồn tâm, cái căn bản của năng lực biết 
sáng tôi ấy là tâm căn bản. 


Những ý nghĩ yêu ghét, thiện ác sanh rồi diệt do ngoại 
duyên, là tâm nhât thời khởi lên do những nhiễm ô được 
tích tàng trong tâm con người. 


Dù bị bao bọc bởi bụi trần phiền não nhưng vẫn có cái tâm 
không bị tạp nhiêm, không bị vây bân, vôn dĩ thanh tịnh 
như tự bao giờ. 


Nước đựng trong vật chứa có hình tròn thì nước ấy tròn, 
đựng trong bình vuông thì có hình vuông. Nhưng vốn dĩ 
không phải nước ấy có hình tròn hay hình vuông. Tuy nhiên 
hầu hết mọi người quên mất điều này và bị vướng vào hình 
thù của nước. 


Con người nhìn thấy điều thiện điều ác, nghĩ đến điều thích 
hay không thích, cho răng có hay không có, bị chi phối bởi 
những điều như thê, bị trói buộc bởi những quan điểm như 
thể, rong ruồi theo những thứ bên ngoài và rồi chuốc lấy 
khổ đau. 


Nếu trả lại cho ngoại duyên những quan điểm bị trói buộc, 
quay trở về bốn tánh không bị trói buộc của mình thì cả 
thân và tâm đều không bị chướng ngại vì bất cứ gì, có thể 
đạt đến cảnh giới tự do giải thoát. 


s0 


Phật Tánh 
Tiết 2: Phật Tánh 


1. Bản tâm thanh tịnh, nói khác đó là Phật tánh. Phật 
tánh có nghĩa là hạt giông Phật. 


Nếu dùng kính hướng về phía mặt trời vả chiếu vào đồng 
lá khô thì sẽ ra lửa, vậy lửa ấy do đâu mà có? Mặt trời vả 
lăng kính cách xa nhau không thể hợp nhất với nhau, nhưng 
chắc chắn lửa của mặt trời nhờ duyên của lăng kính mả 
hiện lên trên lá khô. Và nếu cho dù có mặt trời mà không 
có chất cháy nơi lá khô thì lửa cũng không xảy ra nơi đồng 
lá khô. 


Bây giờ, Phật tánh được ví như lá khô, vốn dĩ có thể sinh 
ra Phật, nếu chiếu lăng kính là trí tuệ của Phật vảo thì sẽ có 
ngọn lửa là Phật. Ây là ngọn lửa đức tin khai mở Phật tánh, 
cháy bùng trên đống lá khô là chúng sanh. 


Đức Phật dùng lăng kính trí tuệ ấy chiếu vào thế gian này 
và rôi thê gian này được thắp sáng với ngọn lửa lòng tin. 


Độ Con người vì quay lưng với cái Phật tánh giác ngộ 
vốn có này, rồi bị vướng vào bụi trần phiền não, tâm trói 
buộc vảo những tướng trạng thiện ác của sự vật, rồi ta thán 
là bất tự đo. 


Vì sao con người đã có săn tâm giác ngộ vôn có mà vân 

sinh ra sai lâm, che mât ánh sáng Phật tánh, lênh đênh trong 

thê giới mê mờ như thê? 

Có chuyện kê ngày xưa có một anh thanh niên, vào một 
- 63- 


Phật Tánh 


buổi sáng, khi nhìn vào gương đã kinh ngạc vì không thấy 
mặt và đầu của mình. Tuy nhiên, không phải đầu vả mặt 
của anh ta mất mà chỉ vì anh ta nhìn vào mặt sau của 
sương! nên mới thấy như vậy. 


Nỗi khổ vì muốn đạt được sự giác ngộ mà không đạt được 
là ngu s¡ và cũng không cần thiết. Trong giác ngộ không có 
mê lầm, sai lầm ở nơi con người, đã tìm sự giác ngộ nơi cái 
tâm phân biệt, họ không biết răng đó lả vọng tâm chứ 
không phải chân tâm. Vọng tâm ấy là tâm bị xao động bởi 
bụi trần tham sĩ bên ngoải che mất tâm chân thật. 


Cho nên, nếu từ bỏ vọng tưởng thì giác ngộ sẽ tự quay về, 
và sẽ hiểu ra rằng giác ngộ không phải là cái bên ngoài 
vọng tưởng. Điều bất tư nghì ở đây là, khi người ta ngộ đạo, 
thì thấy rằng không có vọng tưởng cũng không có cái được 
giác ngộ. 


3, Phật tánh này không cùng tận. Cho dù sinh ra làm 
súc sinh, chịu cái khô ngạ quỷ, hay bị rơi vào địa ngục thì 
Phật tánh này cũng không tuyệt mât. 


Cho dù trong thân ô uê, cho dù dưới đáy tận cùng của phiên 
não nhiêm ô, hay hoàn toàn bị lãng quên, môi liên hệ của 
con người với Phật tánh cũng không bao giờ mât. 


4. Có câu chuyện rằng, ngày xưa có một người đến nhả 
bạn chơi. Trong khi say rượu và ngủ thiệp đi thì người bạn 
có chuyện cân gâp phải đi ngay. Người bạn ây vì nghĩ đên 


$:04s 


Phật Tánh 


tương lai của người này, liên khâu vào tà áo của người ây 
một viên bảo ngọc quý giá. 


Kẻ say rượu này không hè biết điều đó. Khi tỉnh dậy anh ta 
đi qua nước khác, lao nhọc để có đồ ăn cái mặc. Sau đó, có 
lần may mắn gặp lại người bạn cũ nọ, được người bạn ây 
chỉ rằng, hãy dùng viên ngọc khâu sẵn nơi áo anh. 


Cũng giống như câu chuyện nảy, bảo ngọc tức là Phật tánh, 
bị che đậy trong tà áo phiên não tham sân, nhưng Phật tánh 
ây không bị nhiễm ô, vân sáng sạch và vô giá. 


Cũng vậy, bất cứ ai cũng có sẵn trí tuệ Phật. Đức Phật nhìn 
thây điêu đó và tin răng tât cả chúng sanh đêu có săn công 
đức và trí tuệ Phật. 


Thế nhưng con người vì bị ngu sỉ che lấp, nhìn vẫn đề 
ngược lại, vì không nhìn thây Phật tánh của chính minh, 
Phật dạy cho con người xa lia vọng tưởng, và cho con 
người biết rằng, vốn dĩ, họ không khác với Phật. 


5. __ Ở đây, nói đến Phật là Phật đã thành, con người là 
Phật sẽ thành trong tương lai, ngoài ra không có gì sai khác. 


Tuy nhiên, cho dù là Phật sẽ thành, nhưng vì chưa thành 
Phật nên nếu nghĩ rằng mình đã thành đạo thì phạm phải 
sai lầm lớn. 

Cho dù có Phật tánh nhưng nếu không tu thì nó sẽ không 
hiển bày, nếu nó không hiển bảy thì hoàn toản không có 
chuyện là đã thành đạo. 


Si C 


Phật Tánh 


6. Chuyện kê, ngày xưa có một vị vua, tập họp nhiều 
người mù lại và cho sờ một con voi, rồi bảo những người 
mù nảy mỗi người hãy kề về con voi ấy như thế nào. Người 
sờ vào ngà voi thì nói con voi như củ cà-rốt lớn, người sờ 
vào tai voi thì nói voi như cái quạt, người sờ vào mũi voI 
thì nói voI như cái chày, người sờ vào chân voi thì nói voI 
giống như cái cối giã, người sờ vào cái đuôi thì nói voi như 
sợi dây thừng. Không ai có thê biết về một con voi hoàn 
chỉnh. 


Cái thấy của con người cũng như thế, dù cho có thể mô tả 
một phân về bản chât của con người, nhưng không thê mô 
tả đúng vê bản chât chân thực của con người, tức là Phật 
tánh. 


Muốn tìm thây Phật tánh bất sanh bất diệt, dù chết cũng 
không mât, dù trong phiên não cũng không nhiêm ô, thì chỉ 
có cách là nương tựa vào Phật và giáo pháp của ngài. 


S.0 to 


Phật Tánh 
Tiết 3: Vô Ngã 


1. Nói đến việc rằng con người có Phật tánh, có thể có 
giáo lý dạy răng Phật tánh ây cũng giông như bản ngã, 
nhưng như thê là sai lâm. 


Khái niệm về ngã là do tâm chấp trước nghĩ ra, nhưng đối 
với người giác ngộ thì ngã là cái chấp trước cần phải bị phủ 
định, Phật tánh là viên ngọc cần phải được khai mở. Phật 
tánh có nơi ngã nhưng đó không phải là trường hợp “có tôi” 
hay “cái của tôi”. 


Y nghĩ răng có ngã là coI cái không có là có, ây là cái hiêu 
biệt sai lâm; không công nhận Phật tánh, tức coI cái có là 
không có, ây cũng là hiệu biệt sai lâm. 


Điều này có thê giải thích bằng một ví dụ. Ví như có người 
mẹ đem đứa con bị bệnh của mình đến bác sĩ, vị bác sĩ cho 
thuốc và đặn không nên cho con bú cho đến khi dùng hết 
thuốc. 


Người mẹ bèn bôi chất đăng vào vú làm cho đứa trẻ không 
đòi bú nữa. Sau đó đến khi thuốc hết, người mẹ rửa sạch 
chất đăng ở vú mình và cho con bú. Hành động nảy của 
người mẹ là vì lòng thương yêu con bà. 


Tương tự như thế, đức Phật vì muốn đẹp bỏ cái hiểu sai 
lầm, dẹp bỏ chấp ngã cho chúng sanh nên nói là không có 
ngã, và khi đã dẹp được cái hiểu sai lầm ấy rồi thì lại nói 
có Phật tánh. 


Ngã là cái dẫn đến mê lầm, Phật tánh là thứ dẫn đến giác 
67 = 


Phật Tánh 
ngộ. 


Chuyện kể có người phụ nữ, trong nhả có hũ vàng mà 
không hay biết, sống bần khốn mãi cho đến một ngảy có 
người đảo hũ vàng ấy ra và đưa vàng cho bả. Cũng như 
chuyện này, đức Phật đã khai mở và chỉ Phật tánh cho 
chúng sanh. 


2. Nếu thế, vì sao con người đã có sẵn Phật tánh mà lại 
có sự phân biệt quý tiện, giàu nghèo? sao có chuyện đau 
lòng như giêt hại lân nhau, dôi trá lân nhau? 


Cũng như có một lực sĩ làm việc trong cung đình, anh ta 
hay đeo một viên kim cương trước trán. Có lần khi đánh 
vật thì viên kim cương này dập vào trán và bị đính sâu trong 
da trán. Người lực sĩ nảy tưởng mất viên kim cương tồi. 
Nhưng khi đến nhờ bác sĩ trị vết thương, bác sĩ nhìn qua 
biết vết thương ấy là do viên kim cương đính vào trong đa, 
liền lây ra cho vị lực sĩ ây. 


Phật tánh của chúng sanh cũng bị che lấp trong bụi trần 
phiên não nên không thê nhìn thây, nhưng nhờ vị bác sĩ g1ỏI 
là đức Phật mà tìm thây được trở lại. 


Như thế, cho dù có Phật tánh nhưng vì nó bị che đậy bởi 
tham, sân, s1, bị trói buộc bởi nghiệp và quả báo nên con 
người phải thọ nhận những nghịch cảnh khác nhau. Nhưng 
thực tế Phật tánh không bị mất, cũng không bị phá hoại, 
nếu loại bỏ được mê lầm thì sẽ tìm thấy lại được. 


sẽ: 


Phật Tánh 


Cũng như vị lực sĩ trong ví dụ trên tìm thây viên ngọc nhờ 
vị bác sĩ lây ra cho, chúng sanh cũng sẽ thầy được Phật tánh 
nhờ ánh hào quang của Phật. 


ny Cũng giống như bò cái, dù có loại lông trắng, lông 
đen, lông đỏ khác nhau nhưng nếu vắt sữa thì sẽ có một 
màu trăng như nhau, Phật tánh cũng vậy, cho dù trong 
nghịch cảnh khác nhau, sinh hoạt khác nhau nhưng tất cả 
chúng sanh đều có Phật tánh như nhau. 


Ví như trên núi Himalaya có loài thuốc quý, nhưng bị che 
khuất bởi lùm cỏ dảy nên con người không thê tìm ra. Thuở 
ấy có một vị tiên tìm thấy mùi hương của nó, và biết chỗ 
thuốc ấy, ông làm một cái ống để đựng thuốc trong đó. 
Nhưng sau khi vị tiên này mất đi thì thuốc ấy bị chôn vùi 
trong núi, bị thôi đi trong ống ấy, tuỳ chỗ nước trong ông 
ây đồ ra mà mùi vị của nó biến đối hắn. 


Phật tánh cũng như ví dụ này, vì bị che khuất sâu trong lùm 
cỏ phiền não nên con người không dễ tìm thây nó. Nay Phật 
đã khai mở lùm cỏ ấy và chỉ cho mọi người. Dù hương vị 
của Phật tánh là chỉ có một, nhưng do vì phiền não mà lưu 
xuất ra nhiều loại mùi vị, con người sống theo nhiều nếp 
sống khác nhau. 


4. Phật tánh này bền chắc như đá kim cương, không thể 
phá hoại. Cho dủ có thể dùi thủng sỏi cát đá nhưng không 
thể dùi thủng được đá kim cương. Cho dù thân tâm có thể 
bị phá huỷ nhưng Phật tính thì không thể phá huỷ được. 

- 69 - 


Phật Tánh 


Phật tánh là đặc chất cao quý nhất của con người. Trong 
thế gian có đủ loại người khác nhau như nam tôn nữ ti, 
nhưng trong giáo pháp của Phật dạy, về Phật tánh thì tất cả 
chúng sanh không có sự sai biệt. 


Nấu chảy quặng vàng thì những tạp chất sẽ trôi đi, và nếu 
luyện lên thì sẽ có được vàng ròng quý giá. Tâm như quặng 
vàng, nêu nấu chảy ra thì phiền não sẽ trôi đi, dù bất cứ ai 
Phật tánh thanh tịnh cũng bình đăng hiển bảy. 


ST é 


Chương thứ tư 
Phiền Não 
Tiết 1: Những Phiền Não Của Con Người 


1... Có hai loại phiền não che khuất Phật tánh thanh tịnh. 


Một là phiền não thuộc tính biết. Hai là phiền não thuộc 
tính cảm. 


Hai loại phiền não này là phân loại căn bản của tất cả phiền 
não. Nếu tìm hiểu gốc rễ của những phiên não này thì đó là 
vô minh và ái dục. 


Vô minh và ái dục này có năng lực sinh ra tât cả phiên não. 
Và chính hai thứ này là căn nguyên của tât cả phiên não 
của chúng sanh. 


Vô minh là vô tri, là không hiểu biết về đạo lý của sự vật. 
Ái dục tức là dục vọng bức bách, là căn bản của chấp trước 
đối với cái sanh, có dục vọng muốn đối với cái thây cái 
nghe, và ngược lại cũng còn có dục vọng muốn chết. 


Dựa trên vô minh và ái dục này, những phiền não như tham, 
sân, si, tà kiến, oán hận, ghanh ghét, nịnh hót, lừa dối, kiêu 
ngạo, khinh khi, vô tâm, ích kỷ và nhiều thứ phiên não khác 
được sinh khởi. 


2. _ Tham sinh khởi do vì nhìn thấy điều vừa ý rồi có ý 
nghĩ không đúng đăn. Sân sinh khởi là do vì nhìn thây điêu 
không vừa ý rôi có ý nghĩ không đúng đăn. S¡ là do vì vô 


=7) /= 


Phiền Não 


tri, không biết điều nên làm, điều không nên làm. Tà kiến 
khởi lên là do vì thọ nhận sự giáo huần không đúng đăn rôi 
có suy nghĩ không đúng đăn. 


Tham sân si là ba ngọn lửa của thê gian. Lửa tham làm nổi 
lòng dục, thiêu đốt con người mất tâm chân thật. Lửa sân 
làm nổi nóng giận, thiêu đốt con người hại mạng chúng 
sanh. Lửa si làm mê mờ tâm trí, thiêu đốt con người không 
hiểu biết Phật pháp. 


Quả thật, thế gian này bị thiêu đốt bởi nhiều thứ lửa. Lửa 
tham, lửa sân, lửa s1, lửa sanh già bệnh chết, lửa sâu bi khổ 
ưu, ngùn ngụt cháy lên với nhiều loại lửa như thế. Những 
ngọn lửa phiền não này không chỉ có thiêu đốt ta mà còn 
dẫn đến hành động làm khô người khác bằng những hành 
vi bất thiện từ thân, miệng, ý. Hơn nữa, những vết thương 
mưng mủ từ những ngọn lửa đó sẽ làm độc, tức dẫn con 
người đi vào con đường ác. 


2. Lòng tham sinh khởi do ý muốn có nhiều, sân sinh 
khởi do cảm giác không có đủ, s1 sinh khởi do ý nghĩ không 
trong sạch. Tham thì ô nhiễm của tội lỗi tuy ít nhưng không 
dễ từ bỏ nó. Sân thì ô nhiễm tội lỗi nhiều nhưng có thể từ 
bỏ nó nhanh hơn. Sỉ thì ô nhiễm tội lỗi nhiều và rời bỏ nó 
không dễ dàng. 

Do đó, con người cần phải nghĩ đúng khi nhìn thấy tướng 
trạng điều mình ưa thích, nuôi dưỡng lòng từ khi nhìn thấy 
những thứ mình không ưa, thường phải tư duy đúng đẫn thì 
có thể dập tắt ba ngọn lửa này. Nếu con người khi nào cũng 

si) 


Phiền Não 


đây đủ chánh tâm, thanh khiết, vô tư thì sẽ không bị phiền 
não quây nhiêu. 


4. Tham sân si là những thứ như cơn nóng sốt. Dù bất 
cứ ai, hễ có cơn sót đó thì dù có nằm trong phòng tráng lệ 
thế nào đi chăng nữa cũng trăn trọc bởi cái nhiệt đó và khổ 
sở không thể ngủ ngon giấc được. 


Người không có những cơn nóng sốt là ba thứ phiền não 
này thì dù là đêm đông mà ngủ trên sàn mỏng với nệm băng 
lá khô cũng vẫn ngủ ngon giấc, đêm hè dù có năm trong 
gian phòng chật hẹp kín bưng cũng vẫn ngủ ngon lành. 


Ba thứ tham, sân, s¡ này là nguồn gốc sầu bi và đau khổ của 
thế gian. Để chấm dứt sâu bi và đau khô ấy thì phải tuân 
theo giới câm, thực hành thiền định và phải có trí huệ. Tuân 
theo giới cấm đề dẹp bỏ ô nhiễm của lòng tham, thực hành 
thiền định là để dẹp bỏ ô nhiễm của sân hận, trí tuệ là để 
dẹp bỏ nhiễm ô của si mê. 


Sẽ Dục vọng của. Con người là VÔ cùng, cũng giống như 
cái khát của người uống nước muỗi, không bao giờ hết khát. 
Anh ta sẽ không bao giờ thấy uống đủ, cơn khát cảng lúc 
càng tăng. 


Con người muôn thỏa mãn cái muôn, nhưng chỉ lại chứa 
chât điêu bât mãn. 


Con người tuyệt nhiên không thê làm thỏa mãn cái muôn 


se 


Phiền Não 


được, và rôi có cái khô sở vì cầu mà không được, khi không 
thê thỏa mãn, thì trở nên điên cuông. 


Con người chiến tranh vì lòng tham muốn, vì cái muốn mả 
đấu tranh. Vua với vua, thần với thần, cha với con, anh với 
em, chị với em, bạn bè với bạn bè, chỉ vì lòng tham muốn 
mà điên cuông cải vã lẫn nhau, giết chóc lẫn nhau. 


Và con người vì lòng tham muốn mà hủy hoại cả thân mình, 
trộm cặp, lừa đảo, hoang dâm. Đên khi bị bắt, chịu đựng 
hình phạt thì buôn phiên đau khô. 


Con người cũng vì lòng dục mả chất chồng tội lỗi từ thân, 
miệng, ý. Không những chịu nhiều sự khô nơi cõi đời này 
mà đời sau, khi chết đi còn phải đi vào thê giới tối tăm, chịu 
nhiều điều khổ sở. 


6. AI dục là vua của bao phiên não, tât cả mọi phiên 
não đều theo đó mà sinh ra. 


A1 dục như mảnh đât âm có g1eo mâm phiên não, sinh ra 
đủ mọi loại phiên não. A1 dục như ác quỷ ăn nuôt tính thiện, 
các thiện pháp sẽ bị tiêu diệt. 


Ái dục như con rắn độc trú ân trong hoa, sẽ châm nọc độc 
sát hại người muốn hoa dục VỌnE. Ái dục như dây leo quân 
vào cây làm cho cây khô héo đi, ái dục quần vào tâm người, 
hút hết chất thiện trong tâm con người. Ái dục như miêng 
mỗi ném cho ác ma, con người nếu bị cuỗn vảo đây thì sẽ 
chìm đắm vào con đường của ác ma. 


KGr1) TA 


Phiền Não 


Nếu cho con chó đói một mẫu xương khô bôi máu, con chó 
øặăm ngẫu mẫu xương ấy chỉ được mệt mỏi và lao nhọc. Ái 
dục không thể nuôi dưỡng tâm con người cũng giống hệt 
mẫu xương và con chó đói kia. 


Bầy thú tranh nhau miếng thịt rồi câu xé nhau. Kẻ ngu sỉ 
cầm bó đuốc mả đứng ngược gió nên bản thân mình bị thiêu 
cháy. Cũng như bọn mãnh thú kia, và cả như người ngu này, 
con người vì lòng dục mà làm tôn hại thân mình, thiêu cháy 
thân mình. 


sộ Con người ta có thể tránh mũi tên độc bắn từ bên 
ngoài vào, nhưng không có cách nào tránh được tên độc 
bắn từ bên trong. Bồn thứ tham, sân, si và kiêu ngạo được 
ví như bốn thứ tên độc làm phát sinh ra đủ thứ bệnh tật. 


Khi tâm có tham sân sĩ thì miệng con người ta sẽ nói dôi, 
nói thừa, nói lời ác, nói hai chiêu, thân sẽ phạm phải sát 
sinh, trộm cắp và tà hạnh. 

Y có ba điêu, miệng có bôn điêu, và thân có ba điêu, đây là 
mười điêu ác. 


Nếu con người có thói quen nói dối, một cách tự nhiên, 
không ác sự gì mà không thể phạm. Vì làm điều ác nên họ 
phải nói dối, và khi họ đã nói dối được thì họ sẽ làm điều 
ác một cách bình thường. 


Lòng tham, ái dục, lo sợ, sân giận đêu do ngu s1 mà ra, bât 
hạnh, xui xẻo cũng từ ngu s1 mà ra. Ngu sĩ thực sự là bệnh 


TC 


Phiền Não 


độc của con người. 


6, Từ phiên não mà có ác nghiệp, từ ác nghiệp mà dân 
đên khô đau. Phiên não, ác nghiệp, khô của con người là 
cái bánh xe quay hoài không ngừng nghỉ. 


Vòng quay của bánh xe này là vô thỉ vô chung. Nhưng con 
người không biết là cần phải tránh khỏi vòng luân hồi này, 
luôn phải theo vòng luân hồi quay về chỗ cũ, từ kiếp sống 
hiện tại đến kiếp sống sau này, cứ tái sanh mãi mãi. 


Trong vòng luân hồi vô tận, kiệp sanh tử của con người 
được ví nhiêu đên nôi nêu chât xương tử thi thì cao hơn núi, 
nêu tập hợp sữa đã từng bú mẹ thì sữa ây nhiêu hơn nước 
biển. 


Do đó, cho dù nói con người có Phật tánh nhưng do vì lún 
sâu trong bùn lầy phiền não mà khó nảy mâm. Phật tánh 
chưa nảy mầm ấy cho dù là có nhưng không thể nói có. 
Đây là lý do vì sao sĩ mê của con người cứ liên miên bất 
tận. 


Sa .Ên 


Phiền Não 
Tiết 2. Tính Chất Của Con Người 


1. Tính chất của con người khó hiểu được, như làm cây 
không biết lôi vào. Nếu so tính chất của người với tính chất 
của mãnh thú thì mãnh thú dễ hiểu hơn nhiều. Đề phân loại 
tính chất khó hiểu nảy của con người thì có bốn hạng. 


Một là hạng tự làm khổ mình do thụ giáo sai mà hành khổ 
hạnh. 


Hai là hạng người làm khô người khác, sát hại, trộm cặp, 
và ngoài ra còn làm nhiêu điêu hung ác khác nữa. 


Ba là hạng người không chỉ tự làm khổ mình mà còn làm 
khô người khác. 


Bốn là hạng người không làm khổ mình mà cũng không 
làm khổ người khác, vị ây xa lìa tham dục, sống an tịnh, 
gìn giữ lời dạy của Phật, không sát hại, không trộm cắp, 
hành hạnh thanh tịnh. 


Sề Ngoài ra, trên thế gian này còn có ba hạng người. 
Người như chữ khắc trên đá, người như chữ viết trên cát, 
và người như chữ viết trong nước. 

Người như chữ khắc trên đá có nghĩa là người thường giận 
hờn, và cái giận ây kéo dài, việc giận hờn như chữ được 
khắc trên đá, không nhòa. 


Người như chữ viết trên cát là chỉ cho người thường giận 
hờn, nhưng cái giận ây như chữ việt trên cát, nhanh chóng 


- / - 


Phiền Não 
mât ổi. 


Người như chữ viết trên nước là nói đến người đây tính khí 
ôn hòa, dù nghe lời ác, lời không vui từ kẻ khác nhưng 
không hè đề bụng, cũng giống như chữ được viết trên nước, 
sẽ bị trôi ngay không thê thành hình. 


Và lại nữa, ngoài ra cũng có ba hạng người. Hạng thứ nhất 
là người tâm tánh cạn cợt dễ hiểu, cao ngạo, hời hợt, 
thường không trâm tĩnh. Hạng thứ hai là người tâm tánh 
sâu sắc khó hiểu, điềm tĩnh, chú ý sâu sắc đến sự vật, kham 
nhẫn dục vọng. Hạng thứ ba là người tâm tánh cực kỳ khó 
hiểu, là người đã diệt tận tất cả phiền não. 


Như thế, chúng ta đã có thể phân loại ra những hạng người 
nói trên. Nhưng thực ra thì tính chất thật của con người 
không dễ hiểu. Chỉ có đức Phật mới hiểu biết hết về tất cả 
tính chất ây và chỉ ra lời dạy phù hợp cho mỗi người. 


si. 


Phiền Não 
Tiết 3: Hiện Thực Về Cuộc Đời 


1. Có một câu chuyện ví dụ về cuộc đời. Có một người 
chèo thuyền xuôi theo dòng sông, có người đứng trên bờ 
nói lớn cảnh cáo răng: “đừng có vui thú xuôi dòng như thế 
nữa, dưới hạ lưu kia có sóng, có dòng xoáy cuốn, có cá sâu 
và yêu quái dữ sống ở dưới sâu, cứ thế mả xuôi dòng thì 
phải chết mất đấy”. 


Trong ví dụ này “dòng sông” là ví cho đời sống ái dục, 
“việc vui thú mà xuôi dòng” là ví cho việc chấp trước vào 
bản thân, “có sóng” là ví cho cuộc sông hận thù và phiền 
muộn, “có dòng xoáy cuốn” là ví cho cái vui dục lạc, “có 
cá sâu vả yêu quái dữ sông ở dưới sâu” là chỉ cho cuộc sống 
hủy diệt bởi tội lỗi, và người đứng trên bờ đây là nói đến 
đức Phật. 


Cũng có một ví dụ nữa. Có một người đàn ông phạm tội rỗi 
chạy trốn. Vì bị truy lùng, trong lúc đến đường cùng thì 
thây ngay chỗ mình đến có một cái giếng cô, vả có dây leo 
xuống dưới. Khi anh ta đang bám vảo dây leo mà xuống 
giếng thì nhìn thấy dưới ấy có một con răn độc đang há 
miệng chờ. Không còn cách nào khác, anh ta cứ bám vào 
sợi dây rồi treo tòng teng như vậy. Chẳng bao lâu thì anh ta 
cảm thấy hai tay đau buốt. Lại xuất hiện hai con chuột đen 
và trăng gặm nhắm sợi dây ấy. 


Nếu sợi dây mà đứt thì chắc chắn anh ta sẽ rơi xuống làm 
môi cho răn độc. Bông anh ta ngâng đâu nhìn lên thì thây 
từ một tô ong gân đó nhỏ xuông một hai giọt mật ong ngọt 


s7 


Phiền Não 


ngào. Khi ây người đàn ông ây quên mât môi nguy của 
mình mà mê mân đi. 


Trong ví dụ này, “có một người đàn ông” chỉ cho tướng 
trạng cô độc một mình sinh ra một mình chết đi, “bị truy 
lùng” hay “rắn độc” là chỉ cho thân thể của mỗi người vốn 
có nguôn gốc là ái dục, “sợi dây nơi giếng cổ” là chỉ cho 
mạng sống của con người, “hai con chuột đen và trăng” là 
chỉ cho thời g1an năm tháng, “giọt mật ong” là chỉ cho cái 
vui dục lạc trước mắt. 


55 Lại có một câu chuyện nữa. Có một ông vua sở hữu 
một cái hộp nhốt bốn con rắn độc. Ông ra lệnh cho một 
người đàn ông nuôi bốn con rắn đó và bắt anh ta phải hứa 
nếu làm cho một trong bốn con rắn đó nổi xung lên thì anh 
ta phải chết. Người đản ông sợ cái lệnh ấy của nhà vua nên 
quăng cái hộp mà bỏ trốn. 


Vua biết chuyện, liền sai cho năm vị hạ thần đuổi theo. Họ 
giả vờ lần la đê bắt vê. Người đàn ông này không tin nên 
lại chạy trôn vào một ngôi nhà trong làng. 


Khi đó, trên không trung bỗng có tiếng nói răng: “trong 
làng này không có ai cả và đêm nay sẽ có sáu tên cướp đến 
làng này”. Người đản ông hết sức kinh hãi và lại trồn đi nơi 
khác. Anh ta đến một dòng sông có sóng lớn, khó mà băng 
qua sông được. Vì nghĩ rằng ở lại bên này thì nguy hiểm 
nên anh ta bèn làm một chiếc bè. Thật là thập tử nhất sinh, 
cuỗi cùng anh ta cũng đã qua được bờ và bắt đầu cảm thấy 
an lành. 
- 80- 


Phiền Não 


Bốn con rắn độc là bốn yếu tố đất nước lửa gió tạo thành 
con người. Chúng có nguôn gốc là lòng dục, là kẻ địch của 
tâm con người. Do đó, người đàn ông kia đã chán ghét thân 
này mà bỏ chạy. 


Năm viên quan hạ thân giả vờ làm quen với anh ta là năm 
yêu tô câu thành thân tâm của con người. 


Căn nhà anh ta ấn náu trong làng là sáu quan năng của con 
người. Sáu tên CƯỚP là sáu đối tượng của sáu quan năng ấy. 
Như thê, nhìn thấy sự nguy hiểm của các quan năng nên lại 
bỏ trôn, nhìn thấy con sông có sóng lớn là những hoạt động 
điên cuồng của phiền não. 


Chèo chiếc thuyền giáo pháp băng qua con sông phiền não 
sâu vô tận này và đã đạt đên bờ bên kia một cách an lành. 


3. Trên cõi đời, có ba trường hợp mà mẹ cũng khó có 
thể cứu được con, con cũng khó có thể cứu được mẹ. Đó là 
khi có tai hoạ về cháy lớn, khi có tai hoạ về lụt lớn, khi có 
tai nạn về trộm cướp lớn. Nhưng ba trường hợp tai nạn này 
đôi khi mẹ con có thể còn cứu nhau được. Ở đây nói đến 
ba trường hợp tai hoạ mà mẹ không thê cứu con, con không 
thể cứu mẹ. Đó là, khi cái ø1à đoanh vây, khi cái bệnh đoanh 
vây, khi cái chết đoanh vây. 


Người con làm sao thay thế được cái già của mẹ? Cho dù 
người con có khóc lóc vì cái bệnh hoành hành thì người mẹ 
làm sao có thể bệnh thay cho con? Cho dù là mẹ con, đôi 
với cái chết của người con, hay cái chết của người mẹ, thì 


s-0J7e 


Phiền Não 
họ cũng không thể nào thay thế cho nhau được. Cho dủ tình 


thương của mẹ con sâu nặng đến chừng nào thì trong 
trường hợp này cũng không thê giúp nhau. 


4. Đôi với người có tội, khi còn sông trong thê giới này 
làm nhiêu điêu ác, chêt đi đoạ vào địa ngục, Diêm Ma 
vương tra hỏi: 


“Nhà ngươi khi còn sống trên cõi người đã không gặp ba 
vị thiên sứ sao? 


“Thưa đại vương, tôi không có gặp những vị ấy. 


“Thế ngươi có từng gặp người già lưng còng, chống gậy đi 
run rây không? 


“Thưa đại vương, người già như thế thì nhiều lắm. 

“Nhà ngươi dù đã gặp thiên sứ ấy, vậy mà không nghĩ mình 
cũng sẽ già đi mà mau mau làm điêu thiện, nên bây giờ 
phải chịu quả báo.” 

Diêm Ma vương lại hỏi: “Nhà ngươi có từng thây người bị 


bệnh một mình không thể dậy được, mắt mờ, gầy yêu khốn 
khô không? 


“Thưa đại vương, người như thế thì thấy nhiều lắm. 


“Nhà ngươi đã gặp thiên sứ là người bệnh, vậy mà không 
nghĩ mình cũng sẽ bệnh, vì không e sợ gì cả nên đã vào địa 
ngục này”. 


- 82- 


Phiền Não 


Diêm Ma vương lại hỏi: “Nhà ngươi có từng thấy người 
chung quanh nhà ngươi chêt không? 


““Tâu đại vương, tôi đã nhìn thây nhiêu người chêt lăm. 


“Nhà ngươi đã từng gặp thiên sứ cảnh báo sự chết chóc, 
vậy mà không nghĩ mình sẽ chết, lười nhác làm điều lành 
nên nay nhận quả báo. Những gì nhà ngươi đã làm thì nay 
nhà ngươi phải chịu nghiệp báo của nó.” 


¬ Có câu chuyện có một người phụ nữ trẻ tên là 
Kisagotami. Do đứa con trai duy nhất còn rất nhỏ của cô 
ây chết. Cô ta mất trí, ôm cái xác con mình đi khắp nơi tìm 
người cứu chữa. 


Không thê làm gì được với người phụ nữ điên loạn này, 
người trong làng chỉ biết xót xa nhìn sự việc. Có vị đệ tử 
của Phật thấy thế bèn khuyên cô ây đến chỗ đức Thích Tôn 
ở tinh xá Kỳ Viên, thế là người phụ nữ tức tốc ôm con đến 
chỗ đức Phật. 


Đức Thế Tôn vên lặng nhìn TÔi nói: “Này chị, đề trị lành 
cho đứa bé này thì cần vài hạt cây Anh Túc. Chị hãy đi vào 
làng xin cho ta vài hạt. Nhưng những hạt Anh Túc đó phải 
từ những nhà nào mà không có bà con thân thuộc chết nhé.” 


Thế rồi người phụ nữ điên đi vào làng tìm hạt Anh Túc. Hạt 
Anh Túc thì dễ có, nhưng nhà không có người chết thì 
không thể tìm ra được. Cuối cùng người phụ nữ này không 
kiếm được hạt và trở về chỗ đức Thích Tôn. Nhìn thấy thái 


si 


Phiền Não 


độ điềm tĩnh yên lặng của ngài, cô gái chợt ngộ được ý 
nghĩa lời Phật, cảm thây như vừa tỉnh mộng, cô đem con 
chôn cât xong liên trở vê quy y thành đệ tử của ngài. 


- 84- 


Phiền Não 
Tiết 4: Chân Tướng Của Mê Vọng 


: Con người trong thế gian, tình người bạc bẽo, không 
biết tình thân hay tôn trọng lẫn nhau. Lại còn tranh giành 
nhau những điều đáng chán, sống trong dở tệ và khổ sở, cố 
công làm việc phần mình vả rốt cục chỉ trải qua những 
tháng ngày như thê. 


Dù có địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, con người đều 
phải khổ vì một điều, đó là tiền. Có tiền cũng khô, không 
có cũng khổ. Vì tâm của họ bị dục vọng điều khiến nên 
không thể nào an ồn. 


Người giàu có nếu có ruộng sẽ lo về ruộng, nếu có nhà sẽ 
lo về nhà, chấp trước những thứ sở hữu và nỗi lo cảng 
chồng chất. Hoặc khi gặp thiên tal, gặp khổ nạn, bị trộm 
cướp, bị thiêu cháy mà mất thì họ sẽ phiền não mà đến mất 
thân mạng. Tuy nhiên, họ chỉ đi một mình khi chết đi, 
không có ai đi theo, không có vật gì có thê mang theo được. 


Người nghèo khó thì khổ vì thường không có đủ, muốn có 
nhà, muốn có ruộng, bị thiêu đốt vì những suy nghĩ muốn 
có muốn có này mà thân tâm rã rời. Và do đó mà không 
sống hết được cuộc đời mình, chỉ đến giữa chừng thì chết. 


Họ nhìn thây như thể tất cả thế gian nảy là thù địch, tử lộ 
một mình, phải một mình lủi thủi cât bước phương xa. 

Độ Lại nữa, thế gian này có năm điều ác. Một là, tranh 
giành lân nhau. Tât cả mọi loài từ con người cho đên loài 


S.ÐB s 


Phiền Não 


côn trùng bò bay máy cựa, kẻ mạnh hiệp đảo kẻ yêu, kẻ 
yêu khinh khi kẻ mạnh, căn giêt câu xé lần nhau. 


Hai là, không có sự phân biệt rõ ràng g1ữa một người cha 
và một người con, giữa một người vợ và một người chôồng, 
người vai về lớn và người vai về nhỏ, tất cả không giữ gìn 
cho nhau. Ai cũng muốn mình là trung tâm, khinh khi lẫn 
nhau, tâm ý và lời nói khác nhau, không có thành thật. 


Ba là, không có sự rõ ràng trong hành vi của người nam và 
người nữ, mọi người đôi khi có suy nghĩ không trong sạch 
và bất chính, muốn dẫn người kia đến những hảnh vi có 
vấn đề và thường đi đến ô danh, kiện cáo lẫn nhau. 


Bốn là, không có ý tính cùng nhau làm điều lành, chỉ cho 
nhau làm ác, khi đối, nói lời vô ích, lời ác, lời hai chiều, 
làm tôn hại lẫn nhau. Không biết tôn kính nhau, chỉ có mình 
là cao cả vĩ đại, làm tôn thương người khác mà không hề 
phản tỉnh. 


Năm là, biếng trễ trong mọi việc, không biết làm điều thiện, 
không biết ơn nghĩa, không biết trách nhiệm, chỉ hành động 
theo cái muốn của mình, làm phiền người khác và rồi cuối 
cùng phạm vào tội nặng. 


3... Lẽra con người phải yêu kính lẫn nhau, nhường nhịn 
cho nhau, nhưng chỉ vì một chút lợi ích mà tranh giành ghét 
bỏ nhau. Và cho dù chỉ có chút tranh chấp nhỏ, nhưng theo 
thời gian lớn dần, sự ghét bỏ nhau lớn dân lúc nào không 
hay. 


s:86:- 


Phiền Não 


Những tranh chấp và làm hại lẫn nhau trên thế gian này 
không thê chấm dứt ngay, sự hiềm giận độc hại càng chồng 
chất, khi đã khắc sâu sự hiềm giận vào tâm khảm rôi thì dù 
tái sinh cũng sẽ làm tốn hại lẫn nhau. 


Con người một mình sinh ra nơi thế giới ái dục nảy và một 
mình chêt đi. Không có aI có thê chịu thay quả báo trong 
tương lai mà môi người phải tự chịu. 


Việc thiện và việc ác có quả báo khác nhau, việc thiện được 
quả báo an vui, việc ác chịu quả báo tai ách, đó là đạo lý 
bắt di bất dịch. Thế nhưng con người không nghĩ đến trách 
nhiệm đối với hành vi của mình, đến khi quả báo tất nhiên 
đến phải một mình gánh chịu. 


4. Mối nhân duyên ái ân trói buộc con người trong ưu 
bị, trải qua tháng năm cũng không thể thoát khỏi những suy 
nghĩ đau buôn. Theo đó, họ ngụp lặn trong dục tham, bị 
bao vây bởi ác ý dẫn đến hành động không tốt, tranh chấp 
với người khác, không thể tiến gần con đường chân chính, 
dù chưa hết thọ mạng mà bị cái chết bủa vây rồi phải chịu 
khổ đau mãi mãi. 

Hành vi của những người như thế này là trái với con đường 
tự nhiên, quay lưng với đạo lý của thê gian nên phải hứng 


lây tai hoạ, phải chịu khổ chất chồng cả kiếp sống này vả 
cả kiếp sau. 


Thật vậy, những việc thế tục trôi qua như chớp mắt, không 
có gì có thê tin cậy được, không có gì là sức mạnh. Thật 


- 8/- 


Phiền Não 


đáng buôn cho những ai không biệt điêu này mà cứ mãi tìm 
câu khoái lạc. 


5. Những việc như trên chính là chân tướng của thế 
gian này, con người sống trong cái khô mà chỉ làm điều ác 
không biết làm lây một chút điều thiện. Do đó, đúng như 
quy luật, không thể nảo tránh được quả báo khô đau. 


Con người chỉ chăm chăm coi trọng mình, không biết ban 
bô ân huệ cho kẻ khác. Nên bị dục vọng chi phôi, dây động 
các thứ phiên não. Do đó mà sinh khô và chịu kêt quả của 
khổ. 


Vinh hoa thoáng chốc qua đi, không thê kéo dài mãi được. 
Khoái lạc trong cõi đời này cũng không có gì có thê còn 
mãi. 


6. Do đó, con người nên gác việc đời, cầu đạo khi mình 
còn khoẻ mạnh và nguyện cầu đời sông vĩnh cữu. Ngoải 
việc cầu đạo giác ngộ ra thì có gì đáng nương tựa và hạnh 
phúc hơn nữa. 


Nhưng con người không tin nếu làm điều tốt thì được thiện 
quả, nếu có hành vi hợp đạo lý thì được đạo lý. Họ cũng 
không tin nếu bồ thí thì sẽ có hạnh phúc, không tin tất cả 
mọi điều thiện ác sẽ có liên quan đến mọi sự. 


Họ chỉ có tư duy sai lầm. Không biết đạo lý, không biết 
điêu thiện, tâm trí tôi tăm, không biêt răng quy luật hoạ 


-88- 


Phiền Não 


phước cát hung do đâu sanh khởi, chỉ khóc than về những 
thứ xảy ra trước mắt. 


Vì không có vật gì mà không thay đổi nên nói vạt vật là vô 
thường. Con người chỉ biết than khóc đau thương, không 
nghe giáo pháp, không tư duy sâu sắc VỆ tâm, chỉ ngụp lặn 
trong khoái lạc nhãn tiền, tham đắm tiền tài sắc dục mả 
không biết chán. 


nộ Con người ta, từ xa xưa sống trải qua thế giới u mê, 
lặn hụp trong ưu bi khô não không thể nào nói hết. Cho đến 
ngày nay cái mê ấy cũng chưa dứt. Nay gặp giáo pháp của 
Phật, nghe danh Phật và tin cậy được là điều thật sự vui 
mừng. 


Do đó cần tích tập tư duy lành, tránh điều ác chọn điều 
thiện, và phải nô lực tu tập. 


Chúng ta ngày nay, hạnh phúc gặp được lời Phật, ai cũng 
cần phải tin lời Phật dạy, và nguyện được sinh trong cõi 
nước của ngài. Vì tin lời Phật dạy nên con người không 
theo người khác mà bước vảo con đường phiền não và tạo 
tội ác nữa. Và lời Phật dạy ấy không chỉ để cho mình mình 
thực hành mà cần phải chỉ cho người khác cùng thực hảnh. 


- 89- 


Chương thứ năm 
Sự Cứu Độ Của Phật 


Tiết 1: Hạnh Nguyện của Đức Phật A-di-đà 


Ì; Như từ trước đã nói, đời sống của con người là thứ 
khó lia khỏi phiền não, vả từ vô thỉ xa xưa con người đã 
mang tội nghiệp chồng chất như núi, rồi u mê chồng chất u 
mê. Do đó, cho dù có viên ngọc Phật tánh nhưng không dễ 
dàng khai mở được. 


Đức Phật nhìn thâu suốt điều nảy của con người. Trong thời 
xa Xưa, có một vị bô-tát, vì thương con người, muôn xoa 
dịu tất cả lo sợ cho con người mà làm vị bồ-tát đại từ bị, 
phát khởi nhiều hạnh nguyện, và thê rằng cho dù thân này 
chịu khổ nhọc thế nảo thì cũng quyết thực hành cho bằng 
được. Đại khái những hạnh nguyện ây là: 


a) Nếu tôi thành Phật thì những chúng sanh sinh vảo trong 
cõi nước của tôi cũng có thê thành Phật, nêu chưa đạt được 
thì tôi nguyện không thành. 


b) Nếu tôi có thành Phật mà ánh sáng của tôi còn giới hạn 
chưa thê chiêu soI toàn cõi nước thì tôi nguyện không thành. 


C) Nếu tôi thành Phật mà thọ mạng có thê đếm được, cho 
dù là sô bao nhiêu đi nữa, thì tôi cũng nguyện không thành. 


đd) Nếu tôi thành Phật mà mười phương thê giới chư Phật 
không tán thán hết lời, không xưng danh hiệu tôi thì tôi 
nguyện sẽ không thành. 


“01 


Sự Cứu Độ Của Phật 


e) Nếu tôi thành Phật mà mười phương chúng sanh với tâm 
chân thật, khởi niềm tin sâu sắc muốn sanh vào nước tôi, 
nêu niệm danh hiệu tôi mười lần mà không thể sanh về, thì 
tôi nguyện sẽ không thành Phật. 


f) Nêu tôi thành Phật mà mười phương chúng sanh khởi 
tâm cầu đạo, tu tập nhiêu công đức, với tâm chân thật phát 
khởi hạnh nguyện muốn sanh về cõi nước của tôi, nêu khi 
người đó mệnh chung mả tôi không cùng các vị bồ-tát vĩ 
đại xuất hiện trước vị ấy để đón vẻ thì tôi sẽ không thành 
Phật. 


ø) Nếu tôi thành Phật mà mười phương chúng sanh nghe 
tên tôi, nghĩ về cõi nước của tôi, với việc đã gieo trông 
nhiều công đức, tận tâm cúng dường, muốn sanh về cõi 
nước của tôi mà không thê sanh về như ý, thì tôi nguyện 
không thành Phật. 


h) Nếu tôi thành Phật, những chúng sanh sinh vào trong 
nước tôi sẽ đạt được giaI1 vị đời sau sẽ thành Phật. Chỉ trừ 
những ai có phát thệ riêng, vì lợi ích của chúng sanh mà 
mặc áo đại nguyện, tinh tấn vì lợi ích và an lành cho thế 
gian, dẫn dắt vô lượng chúng sanh đến giác ngộ và thực 
hành đại từ bi. Nếu không như thế thì tôi nguyện không 
thành Phật. 

¡) Nếu tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong mười phương 
thế giới khi tiếp xúc với ánh sáng của tôi thì thân tâm nhu 
nhuyễn, muốn có những thứ thù thăng hơn cõi đời này. Nếu 
không như thế thì tôi nguyện không thành Phật. 


¿3e 


Sự Cứu Độ Của Phật 


7) Nếu tôi thành Phật, tất cả chúng sanh trong mười phương 
thế giới khi nghe tên tôi sẽ được niềm tin sâu sắc không bị 
sanh tử buộc ràng, và cũng được trí tuệ sâu mâu không gì 
chướng ngại được, nếu không được như thế thì tôi nguyện 
không thành Phật. 


Nay tôi phát khởi những thệ nguyện này, nếu những 
nguyện này không tròn đầy được thì tôi thề không thành 
chánh giác. Tôi sẽ thảnh nguồn ánh sáng vô tận chiếu soi 
khắp tất cả cõi nước, cứu vớt chư khổ não trong đời, vì 
chúng sanh khai mở kho tàng chánh pháp, ban bố công đức 
rộng khắp muôn nơi. 


2. _ Lập nguyện như thế, vị ấy đã tích tập công đức trải 
qua thời gian dải vô lượng, kiến tạo quốc độ thanh tịnh vả 
đã thành Phật từ xa xưa, nay đang thuyết pháp nơi thế giới 
cực lạc Ấy. 


Cõi nước ấy thanh tịnh, an ồn, lìa các phiền não, ngập tràn 
niềm vui của sự giác ngộ. Đồ mặc, thức ăn và tất cả những 
điều đẹp đẽ hiện ra đúng như mong muốn của những chúng 
sanh ở cõi nước ấy. Khi những cơn gió nhẹ thối qua, những 
cây báu đung đưa phát ra âm thanh thuyết pháp khắp bốn 
phương, người nghe âm thanh ấy, câu uế trong tâm tuyệt 
đối không còn. 


Lại nữa, đất nước ấy luôn có những bông hoa sen đủ mảu 

nở thăm, mỗi bông hoa có rất nhiều cánh, nơi mỗi cánh, 

ánh mảu của cánh ấy lấp lánh, mỗi ánh sáng đó nói ra lời 

dạy của Phật, làm cho người nghe an lành trong con đường 
-092- 


Sự Cứu Độ Của Phật 


đạo. 


S- Lúc bấy giờ tất cả chư Phật trong mười phương khen 
ngợi công đức thù thăng của đức Phật này. 


Bât cứ ai nghe đên danh hiệu của Phật này đêu nhât tâm 
mừng vul tin tưởng, và do đó được sinh vê cõi nước của 
Phật ây. 


Những người đến được cõi nước của Phật ây đều có thọ 
mạng vô cùng, lại nữa tự mình còn phát thệ muôn cứu 
những người khác và nguyện ây được khuyên khích thực 
hành. 


Với việc phát khởi những thệ nguyện như thế sẽ lia khỏi 
chấp trước, chứng được đạo lý vô thượng. Lợi ích cho mình 
mà đông thời cũng làm lợi cho người khác, cùng sống trong 
từ bi với tất cả mọi người, không rảng buộc trong chấp 
trước thế gian. 


Con người trong cõi Phật vừa hiểu khổ đau nơi cõi đời này, 
đồng thời cũng biết khả năng vô hạn về từ bi của Phật. 
Trong tâm họ không chấp trước, không còn phân biệt giữa 
mình và người, đến hay đi, tiễn lên hay dừng lại đều không 
chấp nhất, tự đo tự tại như mong muốn. Và hơn nữa, họ đã 
chọn ở lại cùng bên những người mà đức Phật đã rủ lòng 
từ D1. 


Do đó, nếu có một người khi nghe danh hiệu của đức Phật 
này mà hoan hỷ dõng mãnh, dù chỉ một lân niệm danh hiệu 


¿1) 2 


Sự Cứu Độ Của Phật 


của ngài thì người ấy cũng được lợi ích lớn. Do đó, cho dù 
phải kinh qua thê giới đây lửa dữ này, khi nghe lời dạy ây 
thì nên hoan hỷ kính tin mà thực hành theo đó. 


Nếu con người nghiêm túc muốn được giác ngộ thì dù gì 
cũng phải nhờ sức của đức Phật này. Không có sức gia trì 
của chư Phật mà có thể giác ngộ là điều không thể đối với 
con người thường tình nơi thế gian. 


4. Đức Phật A-di-đà ấy không cách xa chúng ta. Cõi 
nước của Phật ây tuy có xa nhưng cũng tôn tại trong tâm 
của những aI nhớ nghĩ đên Phật. 


Trước tiên, nếu tưởng tượng nhìn thấy hình tướng của Phật 
ây trong tâm, ngài có ngàn vạn ánh vàng chói sáng, có tám 
vạn bốn ngàn tướng mạo và đặc trưng. Nơi mỗi mỗi tướng 
mạo ấy có tám vạn bốn ngàn ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng 
ây chiếu soi đến những ai tín thành niệm Phật, bao dung 
không sót một aI. 


Và với việc chiêm bái đức Phật này mà có thể chiêm bái 
được tâm của Phật. Tâm của ngài chính là lòng từ bị vĩ đại, 
không những cứu độ những người có tín tâm, mà còn cứu 
độ cho cả những người không biết đến hay quên mất lòng 
từ bi của Phật. 

Đối với người có tín tâm, Phật ban cho cơ hội hợp nhất với 
ngải. Nếu nghĩ nhớ đến Phật thì vì ngài hoá thân đến khắp 
tất cả mọi nơi nên cũng hiện vào trong tâm của tất cả mọi 
nØười. 


S27/14o 


Sự Cứu Độ Của Phật 


Chính vì thế, khi trong tâm nghĩ đến Phật thì tâm ây thật sự 
có Phật với những đặc trưng và tướng mạo viên mãn, tâm 
ây chính là tâm Phật. 


Người có tín tâm thanh tịnh chơn chánh thì nên hình dung 
tâm mình chính là tâm của Phật. 


5i Đức Phật có nhiều hình tướng, hiện ra tuỳ theo năng 
lực của mỗi người, đây khắp nơi thê giới này, vô hạn không 
thể nghĩ lường hết được. Có thê chiêm ngưỡng hình tướng 
ây trong vũ trụ, trong tự nhiên, trong môi mỗi con người. 


Tuy nhiên, việc niệm danh hiệu Phật thì chắc chắn có thể 
chiêm bái được hình tướng của ngài. Đức Phật này thường 
có hai vị bô-tát đi theo nghênh đón những ai niệm Phật. 


Tuy hoá thân của Phật đầy khắp thế giới nhưng chỉ có 
người có tín tâm thì mới có thê nhìn thây được. 


Dù chỉ nghĩ đến hình tướng giả tạm của Phật thôi cũng 
được vô lượng công đức, nên công đức chiêm bái đức Phật 
chân thật là không thê nghĩ lường. 


6. Tâm của đức Phật này chính là trí tuệ và từ bị vĩ đại 

cho nên đối với bất cứ hạng người nảo cũng có thể cứu độ 

được. 

Do ngu s1 mà phạm tội tày trời, tâm thì ôm những ý nghĩ 

tham sân s1, miệng thì nói lời dối trá, nói lời vô ích, nói lời 

ác, nói hai chiều, thân thì sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Người 
- 95 - 


Sự Cứu Độ Của Phật 


phạm 10 điều ác như thế, do vì những hảnh vi ác ấy mà 
vĩnh viên chịu khô trong tương lai. 


Những người ấy khi mạng chung có bạn lành đến, thân thiết 
chỉ cho răng: “lúc này có lẽ anh đang đau đớn, nghĩ đến 
Phật e cũng không nồi. Nhưng anh chỉ cần thầm gọi tên của 
Phật thôi cũng được lợi ích”. 


Người ấy liền nhất tâm gọi tên Phật, trong khoảnh khắc, 
diệt trừ tât cả tội nghiệp vôn phải bị đoạ vào thê giới u mê 
và được cứu độ. 


Nếu con người niệm danh hiệu Phật này thì sẽ tiêu trừ được 
tội lỗi vốn phải chịu đoạ vảo trong thế giới u mê bắt tận. 
Huống hỗ nhất tâm nhớ nghĩ thì đương nhiên lại càng được 
lợi ích hơn. 


Người tỉnh tấn niệm Phật là người thanh cao như hoa sen 
trăng. Sẽ thành bạn lữ với hai vị bỗ-tát từ bi và trí tuệ, lại 
thường không xa lìa thánh đạo, và cuối cùng sẽ được sanh 
về cảnh giới tịnh độ. 


Do đó, con người cân phải ghi nhớ điều này. Việc ghi nhớ 
điêu này cũng là ghi nhớ danh hiệu của đức Phật ây. 


sao 


Sự Cứu Độ Của Phật 


Tiết 2: Quốc Độ Thanh Tịnh 
1. Đức Phật này hiện nay đang thuyết pháp. Con người 
ở cõi nước này đều không biết gì về khổ, chỉ vui sống 
những ngày tháng thong thả, nên gọi là cực lạc. 


Nơi cõi nước ấy có ao sen được làm từ bảy báu, bên trong 
có đây nước tinh sạch, đáy hồ được phủ cát băng vảng ròng, 
có hoa sen lớn bằng bánh xe khoe sắc. Những hoa sen ấy, 
cái màu xanh thì toả ra ánh sáng xanh, cái màu vàng thì toả 
ra ánh sáng vàng, cái màu đỏ thì toả ra ánh sáng đỏ, cái 
màu trắng thì toả ra ánh sáng trăng, và mùi hương tao nhã 
thơm ngát. 


Và chung quanh hồ ấy có những lầu các được làm băng bốn 
báu vàng, bạc, ngọc xanh, pha lê, có cầu thang được làm từ 
đá cầm thạch. Và ở những chỗ khác, trên hồ lại có những 
lan can chìa ra khỏi hỗ, được bao quanh bằng những tắm 
màn cân ngọc quý. Chính giữa là nhiều hàng cây và hoa 
thơm ngát quanh năm khoe sắc. 


Trên không trung có tiếng nhạc trời, trên mặt đất có ánh 

sáng sắc vàng, suốt ngày đêm có mưa hoa rơi xuống, con 
người ở cõi đó nhặt hoa ây đặt vào đĩa, đem đi đến các cõi 
Phật khác đề cúng dường chư Phật. 


2: Và trong khuôn viên cõi nước ấy có muôn vàn chim 
muông, có những con cò và thiên nga trăng như tuyết, 
những con công mảu sắc sặc sỡ, những con chim trời, ca- 
lăng-tần-giả, thường cất tiếng hót hoà nhã mang ý nghĩa 


S17 


Sự Cứu Độ Của Phật 


thuyết giảng Phật pháp, xưng dương tất cả công đức và điều 
thiện. 


Con người khi nghe tiếng ấy thì đều niệm Phật, nghĩ về lời 
dạy của Phật, hoà hợp với nhau. Bắt cứ những ai khi nghe 
loại âm nhạc này cũng đều nghĩ là đang nghe âm thanh của 
Phật, đánh thức lòng tin đối với đức Phật, làm mới niềm 
vui nghe pháp, tình bằng hữu với những người thọ lãnh 
giáo pháp của chư Phật trong các cõi nước. 


Những cơn gió nhẹ thôi qua hàng cây báu lay động những 
chuôi chuông lâp lánh ngân lên những âm thanh vi diệu, 
cùng lúc tâu lên trăm ngàn âm nhạc. 


Người nghe âm nhạc này, một cách tự nhiên, niệm Phật, 
nghĩ nhớ pháp, nghĩ nhớ đến đoàn thể hoà hợp đệ tử Phật. 
Cõi nước của đức Phật ấy có đủ những công đức và điều 
mỹ lệ như thê. 


SÀ Vì nguyên nhân gì mà đức Phật ấy được gọi là Phật 
Vô Lượng Quang, Phật Vô Lượng Thọ. Vì quang minh của 
đức Phật ấy không thể đo lường, chiếu khắp mười phương 
các cõi nước không bị chướng ngại chút nào. Và thọ mạng 
của ngài cũng không thể đo lường được nên được gọi tên 
như thê. 


Và do vì những chúng sanh được sanh vê cõi nước ây cũng 
đêu đạt đên cảnh địa không còn quay trở lại thê giới mê này, 
sô lượng nhiêu không thê đêm hết. 


s6 


Sự Cứu Độ Của Phật 


Và cũng do vì nhờ ánh quang minh của đức Phật này mà 
sô lượng người giác ngộ cuộc đời mới nhiêu vô lượng. 


Nếu có người g1ữ trong tâm danh hiệu của Phật này, từ một 
ngày cho đến bảy ngảy tâm nhất quán không dao động thì 
khi người đó mạng chung, đức Phật này cùng với nhiều 
thánh chúng hiện đến trước người đó, lòng vị ây không xao 
động, tức khắc được sanh về cõi nước của Phật ây. 


Nếu con người ta khi nghe danh hiệu của đức Phật này, tin 
tưởng lời dạy này thì được đức Phật hộ trì, sẽ đạt được sự 
giác ngộ chân chánh không có gì cao hơn được. 


- 9Q - 


Con Đường Tu Hành 


Chương thứ nhất 
Con Đường Giác Ngộ 


Tiết 1: Thanh Tịnh Tâm 


là Nơi con người, có những phiên não dân đên mê mờ 
và khô đau. Và có năm phương pháp đê tránh khỏi vòng 
vây của phiên não này. 


Thứ nhất, phải có cách nhìn sự vật cho đúng đắn, hiểu được 
TỐ ràng nguyên nhân và kết quả. Biết một cách chính xác 
rằng nguồn gốc của tất cả khổ đau là phiền não trong tâm, 
nếu không có phiên não thì cảnh giới không khổ đau sẽ hiển 
hiện. 


Do cái nhìn sai lầm mả khởi lên những khái niệm về ngã, 
có tư tưởng coi thường luật nhân quả, do bị ràng buộc bởi 
những tư duy sai lầm này mà sinh khởi phiền não, dẫn đến 
mê mờ khổ đau. 


Thứ hai, nhờ chế ngự được dục vọng mà phiền não cũng 
được lăng yên. Nhờ tâm sáng trong mà có thể chế ngự được 
dục vọng khởi lên từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đoạn trừ 
được nguồn gốc sinh khởi của phiền não. 


Thứ ba, phải có tư duy đúng đắn về cách sử dụng tài vật. 
Về việc sử dụng đồ mặc, thức ăn, không nên coi là đề 
hưởng thụ. Nên nghĩ rằng đồ mặc là để che đậy những chỗ 
đáng hồ thẹn, phòng hộ cái lạnh cái nóng của thiên nhiên. 
Thức ăn là để nuôi dưỡng thân thể để mà tu học Phật đạo. 
Nhờ suy nghĩ đúng đắn này mà phiền não không thể khởi 


- 102- 


Con Đường Giác Ngộ 
lên. 


Thứ tư là, điều gì cũng cần phải nhẫn nại. Nhẫn nại về cái 
nóng, cái lạnh, cái đói, cái khát. Nhẫn nại cả sự nhục mạ, 
phỉ báng. Như thế là ngọn lửa phiền não thiêu đốt tự thân 
không thể cháy lên được. 


Thứ năm là, tránh xa những thứ nguy hiểm. Người khôn 
ngoan thì biết tránh xa những điều nguy hiểm, như không 
đến gần con ngựa chứng, con chó điên, vị ấy tránh không 
giao du với những người bạn không nên giao du. Làm được 
như thê, ngọn lửa phiền não sẽ được tiêu trừ. 


Bộ Trong đời có năm thứ dục. 


Những dục lạc khởi lên từ sắc do mắt nhìn thấy, từ tiếng do 
tai nghe thấy, từ hương do mũi ngửi thấy, từ vị do lưỡi nễm 
biết, từ cảm giác do thân xúc chạm, năm cơ quan nảy cảm 
nhận những sự khoái lạc. 


Nhiều người tâm bị vướng vào sự hấp dẫn của nhục dục, 
chìm đắm vào nó, kết quả là không nhìn ra được sự nguy 
hiểm sẽ sinh khởi. Điều nảy cũng giống như con nai trong 
rừng mặc phải bẫy của người thợ săn, những người nảy 
vướng vào bẫy của ma quỷ. Năm dục trên đây đúng là cái 
bẫy, con người mắc phải thì sẽ sinh ra phiền não, sinh ra 
khổ đau. Do đó, thấy được tai hoạ của năm dục này và phải 
biết tìm đường mà tránh chúng. 


- 1093- 


Con Đường Giác Ngộ 


3... Phương pháp cho những dục lạc này không phải một. 
Cũng giống như có người bắt sáu loải thú có tập tánh khác 
nhau như răn, cá sấu, chim, chó, cáo, khi, rồi trói chúng 
bằng dây thừng chắc chăn, sau đó cột chúng lại mà thả đi. 


Khi đó, sáu loài thú này tuỳ theo tập tánh riêng, mỗi mỗi 
đều muốn về chỗ của mình ở. Rắn muốn về hang, cá sâu 
muốn về đầm nước, chim muốn về trời, chó muốn về làng, 
cáo muốn về đồng cỏ, khi muốn về rừng. Vì thế chúng 
tranh đấu nhau, con mạnh lôi những con khác về hướng của 
mình. 


Giống như ví dụ trên, con người ta bị lôi kéo bởi mắt nhìn 
thây sắc, tai nhe những âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi 
nêm vị, thân xúc cảm, và ý suy nghĩ, trong đây cái nào 
mạnh nhất sẽ lôi kéo những cái khác về hướng mình. 


Và nếu cột sáu loại thú trên bằng mỗi sợi dây khác nhau rỗi 
cột chúng vào một cái cột trụ lớn và chắc chăn. Ban đầu 
chúng cũng sẽ muôn trở về chỗ ở của riêng mình nhưng khi 
lôi kéo kiệt sức rồi thì sẽ năm quanh cái trụ ấy. 


Cũng giống như thế, nêu con người tu sửa tâm, rèn luyện 
tâm thì sẽ không bị ngũ dục kia lôi kéo. Nếu chế ngự được 
tâm thì sẽ được hạnh phúc an ồn cả trong hiện tại và cả 
trong tương lai. 


4. Con người cứ bị thiêu đốt bởi lửa dục vọng truy cầu 
danh tiếng mĩ miễu. Nhưng danh tiếng cũng giông cây 
nhang thơm tự thiêu đốt mình. Nếu cứ tìm câu danh tiếng 


- 104- 


Con Đường Giác Ngộ 


vô ích, tham lam danh dự, mà không biết cầu đạo thì rồi 
thân sẽ bị lâm nguy, tâm sẽ bị khô sở trong hôi tiệc. 


Tham lam truy cầu danh vọng, tiền của, hương sắc cũng 
giông như đức trẻ ngây ngô liêm mật dính trên dao, ngay 
khi thưởng thức được vỊ ngọt là đã rơi vào nguy cơ đút lưỡi. 


Người tham cầu ái dục không biết đủ cũng giỗng như cầm 
đuôc mà đi ngược gió, đương nhiên sẽ bị cháy tay và cháy 
thân mình. 


Không nên tin tưởng vảo tâm ý mình vì nó đầy dẫy ba độc 
tham sân si. Không nên hành động theo những gì ý mình 
mong muốn. Phải nỗ lực kiềm chế tâm ý, không chạy theo 
những điều nó muốn. 


5. Người muốn đạt giác ngộ thì phải dập tắt ngọn lửa 
ái dục. Như kẻ vác có khô trên lưng tránh xa chô có lửa, 
người câu đạo tuyệt đôi phải tránh xa ái dục. 


Những kẻ sợ răng khi mặt nhìn thây sắc đẹp thì sẽ bị động 
tâm mà tránh nhìn là ngu dại. Vì chính tâm mới là chủ, mắt 
chỉ là phụ, nêu dứt bỏ được tâm tà, thì những tâm ý tà vạy 
từ mặt cũng tự nhiên mà mât. 

Việc câu đạo thì lăm gian nan. Nhưng nêu không có tâm 
câu đạo thì sẽ lại càng khô, chịu sanh lão bệnh tử nơi thê 
gian này, cái khô ây mãi không hết. 

Việc câu đạo vât vả cũng giông như con bò mang vác đô 
nặng, khi lội qua chô đầm lây, dâu có nhọc mệt vât vả mây 

- 105 - 


Con Đường Giác Ngộ 


mà cứ vững lòng tiên bước, đên khi qua được vũng lây rôi 
mới bắt đâu thở dôc. Bùn lây dục vọng càng sâu hơn, nhưng 
vững lòng câu đạo thì sẽ vượt qua, khô đau sẽ tiêu mât. 


6. Người cầu đạo thì phải dứt bỏ được tâm kiêu ngạo, 
phải thâm nhuần ánh sáng của Phật pháp. Dù có đeo trang 
sức vàng ngọc châu báu quý giá đến đâu cũng không bằng 
trang bị cho mình cái đạo đức. 


Muốn giữ cho thân thê được khoẻ mạnh, gia đình được vinh 
hiên, mọi người được an lành thì trước hêt phải tu tâm. Nêu 
tu tâm vui đạo thì phước đức cũng tự nhiên đên gân. 


Châu báu sinh ra từ đất, phước đức có được từ điều thiện, 
trí tuệ được sinh ra từ tâm trong sạch tĩnh lặng. Con người 
sông trong cuộc đời mê mờ rộng lớn như thảo nguyên, cần 
phải chiếu soi con đường đi bằng ánh sáng trí tuệ này, răn 
thân mình bằng món trang sức đạo đức. 


Lời Phật dạy rằng hãy từ bỏ tham sân si là lời dạy thiện 
lành. Những người tuân theo lời dạy ây là người có đời 
sông tôt lành và hạnh phúc. 


Tổ Tư tưởng của con người ta thê nào thì tâm sẽ thê ây. 
Nêu nghĩ điêu tham thì tâm tham sinh khởi, nêu nghĩ điêu 
sân thì tâm sân nôi lên, nêu nghĩ điêu ngu sĩ thì tâm nhiêu 
s1 mê. 


Như người chăn bò đến mùa thu hoạch thì lùa bò về chuông, 


- 106 - 


Con Đường Giác Ngộ 


việc này là đê tránh bị người khác măng vôn hoặc bò sẽ bị 
giêt vì chúng phá hoại mùa màng. 


Con người cũng vậy, phải nhìn thấy những tại hoạ sẽ khởi 
lên vì điều không tốt mà khép mình, từ bỏ những tư tưởng 
không tốt. Đánh tan tâm tham sân si và nuôi dưỡng tâm 
không tham không sân không s1. 


Như người chăn bò thả bò khi mùa xuân đên và đông cỏ 
bắt đâu mơn mởn, nhưng lúc nào cũng phải theo dõi đàn 
bò, luôn đê tâm không rời chỗ của chúng. 


Người tu hành cũng như thê, phải luôn để ý theo dõi tâm 
mình, không được xao nhãng. 


8. Có lần đức Phật ở thị trấn Kausambi, có kẻ ghét ngài 
và tìm cách mua chuộc kẻ xấu để mạ lị ngài. Những đệ tử 
của đức Phật vào thành khất thực cũng không nhận được 
bắt cứ vật gì mà chỉ phải nghe lời thoá mạ. 


Khi đó, đức A-nan thưa với Thế Tôn răng: “Thưa Thế Tôn, 
chúng ta không thê ở thành này, con nghĩ là còn có nhiễu 
thị trấn khác tốt hơn”. Đức Phật nói: “Này A -nan, nếu thị 
trần chúng ta sẽ đến ấy cũng thế này thì sao?” “thưa Thế 
Tôn, chúng ta lại dời đi thị trần khác nữa”. 


Đức Phật nói: “Này A-nan, thế thì dù đi mãi cũng không 
bao giờ hết. Ta nghĩ, nêu bị thoá mạ thì bình tĩnh mà nhẫn 
nại, chờ việc bị măng chửi ây xong rỗi hằng đi nơi khác. 
Này A-nan, trên đời này có tám điều là lợi, hại, chê, khen, 


- 107 - 


Con Đường Giác Ngộ 


vinh, nhục, khổ, vui. Đối với đức Phật thì sẽ không bị lay 
động bởi tám điêu này. Chúng đên đó nhưng lại sẽ đi ngay”. 


- 108- 


Con Đường Giác Ngộ 
Tiêt 2: Phâm Hạnh Thiện Lành 


Ï: Người cầu đạo thì phải thường xuyên giữ cho thân, 
miệng, ý phải trong sạch. Giữ thân trong sạch nghĩa là 
không sát sinh, không trộm cắp, không tà hạnh. Giữ miệng 
trong sạch nghĩa là không nói dối, không nói lời ác, không 
nói hai chiều, không nói lời vô ích. Giữ ý trong sạch nghĩa 
là trong lòng không tham, không sân, không đôi bại. 


Tâm nhiễm ô thì hành động nhiễm ô, hành động nhiễm ô 
thì không thê tránh khỏi khô đau. Do đó giữ tâm trong sạch, 
thận trọng trong việc làm là điêu thiêt yêu của đạo. 


SI Ngày xưa có một người quả phụ giàu có, được khen 
là người tử tế, lịch sự, khiêm tốn. Trong nhà bà có một 
người làm thuê, người này cũng là người khôn khéo và 
chăm làm. 

Một hôm người hầu này nghĩ rằng: bả chủ của mình được 
nhiều tiếng khen nhưng bà ấy có thực bụng tốt như thế 
không, hay do hoàn cảnh tốt nên bà mới thế, vậy ta sẽ thử 
xem sao. 


Thể rồi ngày sau người giúp việc Ấy, cứ ngủ đến tận trưa 
mới dậy. Vị nữ chủ nhà không vui mắng: sao ngủ đến giờ 
này? 


Người giúp việc trả lời: thưa bà, bà đừng có giận như thế 

cho dù tôi có ngủ dậy muộn một hai hôm!. 

Ngày sau, người giúp việc cũng ngủ dậy muộn. Nữ chủ nhà 
- 109 - 


Con Đường Giác Ngộ 


nôi giận câm gậy đánh. Mọi người chung quanh biệt điêu 
này, bà ây không còn tiêng tôt như từ trước đã có nữa. 


S Con người ta đều như bà quả phụ này. Khi hoàn cảnh 
thuận lợi với mình thì tử tế khiêm tốn và bình tĩnh được. 
Nhưng khi hoàn cảnh không thuận phản ứng thế nào mới 
là vấn đẻ. 


Khi nghe lời không tốt về mình, khi có kẻ bộc lộ rõ sự thù 
hẳn mình, khi việc ăn mặc ở không dễ kiếm được, những 
khi như thế thì liệu có tâm bình tĩnh và tiếp tục làm điều 
thiện được không. 


Do đó, chỉ khi hoàn cảnh thuận lợi thì bình tĩnh làm thiện, 
như thê thôi thì không thê nói là người tốt thật sự. Người 
vul với giáo pháp của Phật, nhờ lời dạy của ngài mà tu tập 
trưởng dưỡng thân tâm, bình tĩnh, khiêm cung, người như 
thê mới gọi là người tốt. 


4. Lời nói gồm có năm đôi đối lập: Lời hợp thời và lời 
không hợp thời, lời đúng với sự thật và lời không đúng sự 
thật, lời mềm mại là lời thô lỗ, lời có ích và lời có hại, lời 
hiển hoà và lời có oán ghét. 


Bắt cứ nói ra lời øÌ cũng nên cân thận chọn lựa. Đề lời nói 
ấy có tác dụng tích cực đến người nghe và người nhận ảnh 
hưởng từ nó. Nếu tâm ta đây đủ sự cảm thông vả bi mẫn 
thì sẽ có đề kháng với lời xấu ác mà ta nghe. Phải giữ gìn 
đề miệng không thốt ra lời thô lỗ, luôn giữ tâm từ ái đối với 


=10- 


Con Đường Giác Ngộ 


điêu cân cảm thông và đáng thương, không đê nóng giận 
và thù hận a1. Lời ta nói ra phải là lời nói của cảm thông và 
trí tuệ. 


Ví như có người cầm cái cày cái cuốc mà tính dọn sạch nhơ 
bần trên quả đất này, dù có siêng năng làm thế nào đi chăng 
nữa thì cũng không thể hết được. Cũng vậy, lời nói trên cõi 
đời này lúc nảo cũng có thế này thế kia, không thể nào mả 
mong loại bỏ được. 


Do đó, cân phải rèn tâm, g1ữ tâm đây đủ từ ái, dù cho bị nói 
thê nào đi chăng nữa thì tâm cũng không phiên muộn. 


Lại nữa, như có kẻ muốn dùng bút vẽ mà vẽ lên trời, dù có 
vẽ giỏi thế nảo đi chăng nữa thì hình dáng sự vật cũng 
không xuất hiện. Hay như có người dùng đuốc cỏ khô mà 
làm cạn nước của con sông lớn thì dù có làm cách nào cũng 
không thể cạn được. Và lại nữa như chà xát vào đa mềm 
thì không thể có được âm thanh sào sảo được. Do đó, cần 
phải nuôi dưỡng tâm, dù có bị nói bằng lời lẽ thế nào đi 
nữa thì tâm cũng không phiền muộn. 


Con người cân phải nuôi dưỡng tâm sao cho tâm rộng như 
đât, vô hạn như hư không, sâu sắc như sông lớn, mêm mại 
như da thuộc. 


Dù có bị kẻ thù bắt, hành hạ khổ sở, nhưng do như thế mả 
để tâm mình u tối thì không thê gọi là người gìn giữ lời 
Phật dạy thật sự được. Dù trong trường hợp nào cũng cần 
phải tâm niệm: “tâm tôi không dao động, miệng tôi không 
thốt lời thù hận, với tâm hoà ái cảm thông và lân mẫn, tôi 


#110 5e 


Con Đường Giác Ngộ 


bao dung cho người.” 


: Có câu chuyện kể rằng: có một người tìm thấy “một 
gò môi bị đốt vào ban ngày và khói lên vào ban đêm”. 
Người ấy liền tìm đến một nhà thông thái và hỏi xem phải 
làm thế nào. Nhà thông thái ây bảo: “Thế thì hãy lấy kiếm 
mà đào cho sâu”. Người ấy nghe lời và về làm theo. 


Trước tiên người ây thầy được cái then cài cửa, kê đên là 
bọt nước, kê đên là cái cào rơm, rôi đên cái hộp, con rùa, 
cái dao đô tê, một miêng thịt, và cuôi cùng là một con rông. 


Nhà thông thái khuyên ô ông ta rằng: hãy quăng bỏ tất cả 
những vật đã tìm thấy đi, còn con rồng thì cứ để ở đó vả 
đừng làm phiền nó.” 


Đó là một câu chuyện thí dụ. Trong câu chuyện này, cái øò 
mỗi tượng trưng cho thân thê của con người. Khói lên vào 
ban đêm nghĩa là ban đêm suy gẫm lại việc làm trong ngảy, 
hoặc vui hoặc buôn. Bị đốt vào ban ngày có nghĩa là ban 
đêm suy gẫm rồi sáng hôm sau nói năng hoặc hành động. 


Có một người có nghĩa là chỉ cho người câu đạo. Nhà thông 
thái là chỉ cho đức Phật. Thanh kiêm là chỉ cho trí tuệ thanh 
tịnh. Đào sâu có nghĩa là sự nô lực. 


Cải then cài cửa là chỉ cho vô minh. Bọt nước là chỉ cho sự 
nóng giận vả khổ não. Cái cảo rơm là chỉ cho sự lưỡng lự 
và bất an. Cái hộp là chỉ cho tham, sân, sao nhãng, hời hợt, 
hối hận, nghi ngờ. Con rùa chỉ cho thân tâm con người. 


#112,< 


Con Đường Giác Ngộ 


Con dao đô tế là chỉ cho ngũ dục. Miếng thịt chỉ cho lòng 
ham muôn tìm kiêm sự khoái lạc. Tât cả điêu này đêu là 
thứ độc hại cho thân này nên “hãy quăng bỏ tât cả”. 


Cuôi cùng, con rông là chỉ cho tâm không còn phiên não. 
Nêu cô găng đào dưới chân mình thì rôt cục sẽ thây con 
rồng này. 


Cứ đào sẽ tìm thây được con rông này là ý của câu “còn 
con rông thì cứ đê ở đó và đừng làm phiên nó”. 


6. Ngài Pindola đệ tử của đức Phật, sau khi chứng đạo, 
vì muốn báo ân cho quê hương nên trở về quê là thị trấn 
Kosambi, nỗ lực với ý tính gieo hạt giống Phật ở đây. Ở 
ngoại ô Kosambi có một công viên nhỏ, có dòng sông 
Ganges chảy qua, có những hảng dừa nối nhau dài vô tận, 
từ dòng sông luôn thối lên làn gió mát. 


Một trưa ngày hè, Pindola ngồi toạ thiền dưới bóng mát cây 
dừa. Cùng ngày đó thì vua Udayana cũng đến công viên 
này với các cung phi để giải trí. Sau khi đàn hát vui chơi, 
ông ta cũng nghỉ ngơi dưới một bóng cây khác. 

Khi nhà vua nghỉ, các cung phi đi dạo và nhìn thấy Pindola 
toạ thiền đưới sốc cây. Họ nhận thây ngài là một bậc thánh 
nên khởi lòng cầu đạo, xin ngải thuyết pháp. Và họ đã chú 
tâm lăng nghe ngài. 


Nhà vua thức dậy, sinh tâm nghi ngờ vì không thấy các 
cung phi đâu. Sau một hôi tìm kiêm, ông thây các cung phi 


#Í1 LÔ % 


Con Đường Giác Ngộ 


đang ngôi vây quanh một nhà tu hành. Ông vua đăm chìm 
trong dục lạc này không suy nghĩ trước sau, trong lòng 
ngùn ngụt cháy lên ngọn lửa ghen tức, măng chửi Pindola 
răng: “thật không thê tha thứ, một ông thây tu mà ngôi nói 
chuyện nhảm nhí giữa đám phụ nữ của ta”. Pindola nhắm 
mắt, mặc nhiên, không nói một lời gì. 


Nhà vua tức giận, rút gươm ra kê vào cô của Pindola, 
nhưng PIndola vân không nói răng gì, ngôi yên như bản 
thạch. 


Vua càng điên tiệt, chém vào ô kiên gân đó, vô sô con kiên 
bò ngôn ngang quanh người PIndola nhưng ngài vân ngôi 
mặc nhiên nhân nại mà chịu đựng. 


Bây giờ nhà vua bắt đầu thây xâu hô vê sự cuông nộ của 
mình, liên xIn ngài Pindola tha thứ. Từ đó giáo lý của nhà 
Phật có lôi vào hoàng cung và lan rộng ra khắp nước này. 


VÃ Sau đó vải hôm, vua Udayana tìm đến khu rừng nơi 
ngài Pindola ở hỏi vê những điêu ông nghi ngờ. 


“Thưa đại đức, tại sao đệ tử Phật dù vẫn còn trẻ mà không 
bị dục lạc nhân chìm? Làm sao có thê giữ gìn thân tâm 
thanh tịnh? 


“Thưa đại VƯƠng, đức Phật đã dạy cho chúng tôi cách nghĩ 
về phụ nữ. Răng hãy xem phụ nữ lớn tuổi là mẹ mình, 
người ngang tâm tuổi mình là chị gái em gái mình, người 
nhỏ tuôi là con gái mình. Nhờ lời dạy này mà đệ tử Phật dù 


- 114- 


Con Đường Giác Ngộ 


còn trẻ cũng không bị dục lạc nhân chìm, có thể giữ thân 
thanh tịnh”. 


“Thưa đại đức, nhưng con người cho dù đôi với người như 
mẹ, như chị gái, em gái, con gái đi chăng nữa cũng khởi tà 
tâm. Các đệ tử Phật làm thê nào chê ngự được dục vọng? 


“Thưa đại vương, Thế Tôn dạy là hãy quán sát thân thể con 
người đây dẫy sự ô uế như máu, mủ, mô hôi, mỡ.... Nhờ 
sự quán sát này cho nên chúng tôi dù là người trẻ nhưng có 
thể giữ tâm thanh tịnh. 


“Thưa đại đức, các vị đệ tử xuất gia của Phật vì có rèn thân, 
luyện tâm, trau dồi trí tuệ thì có thể việc thực hành điều 
trên là đễ. Nhưng chắc không phải là chuyện dễ đối với 
người chưa thành thục, dù là vị xuất gia đệ tử. Cho dù có 
thể thấy là ô uế, nhưng cũng có lúc thấy thanh sạch và bị 
hấp dẫn, cho dù có thể nhìn thấy xấu xí nhưng cũng có 
trường hợp thấy đẹp hút hồn. Các vị đệ tử xuất gia của Phật, 
đề giữ gìn phẩm hạnh còn có cách nào khác nữa không? 


“Thưa đại vương, Phật có dạy giữ gìn năm cơ quan phòng 
hộ. Khi mắt thấy màu sắc và hình dáng, tai nghe âm thanh, 
mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm vật, phải giữ 
tâm đừng đề cái hấp dẫn hay không hấp dẫn lôi kéo mình. 
Thường gìn giữ năm giác quan. Nhờ lời dạy này mà người 
trẻ tuôi có thê giữ gìn thân tâm thanh tịnh. 


“Thưa đại đức, lời Phật dạy thật là vi diệu. Theo kinh 
nghiệm của riêng tôi tôi cũng thây như thê. Nêu không gìn 
ø1ữ các giác quan mà hướng đên sự vật thì tức khắc tâm sẽ 


#115< 


Con Đường Giác Ngộ 


bị lôi kéo. Đề giữ gìn hành vi chúng ta thanh tịnh thì việc 
g1ữ gìn năm giác quan là vô cùng quan trọng. 


6. Khi nào mà con người thê hiện cái ý nghĩ trong tâm 
bằng hành động thì thường có phản ứng đi theo. Khi bị sỉ 
vả thì sỉ vả lại, hay hành động trả đũa lại. Con người cần 
phải cảnh giác phản ứng tự nhiên nảy. Cũng giống như nhỗ 
nước bọt lúc ngược gió, không phải người nào khác mà 
chính mình hứng chịu. Hay như quét bụi lúc ngược gió, bụi 
không sạch đi mà lại làm bân mình. Bất hạnh sẽ luôn đi 
theo những ai dọn đường cho việc báo thù. 


9... Từ bỏ tâm ích kỷ mà bồ thí rộng rãi là điều lành thật 
sự. Cùng với điêu này, giữ gìn ý chí và kính ngưỡng đạo 
pháp lại càng là điêu tôt đẹp hơn. 


Con người cần phải cô gắng đẹp bỏ lòng ích kỷ mà giúp đỡ 
người khác. Hành động làm lợi ích cho người khác ấy sẽ 
được lan toả, và nhiều người sẽ làm lợi ích cho người khác 
nữa. Và từ điều này hạnh phúc sẽ được sinh khởi trong cuộc 
sống này. 

Từ ngọn lửa của một cây đuốc mà mây nghìn người đều 
thắp lên được. Và lửa đuốc của họ không khác gì ngọn lửa 
của cây đuốc đầu tiên, cũng vậy, hạnh phúc thì cho dù cho 
đi bao nhiêu cũng không hè suy giảm. 

Người tu hành phải thận trọng từng chút một. Ý chí dù có 
cao thượng đến đâu thì nó cũng cần phải đạt được dần dân. 


£ 116 


Con Đường Giác Ngộ 


Không được quên răng đạo là cái có trong cuộc sông sinh 
hoạt môi ngày. 


10. Trong đời nảy có hai mươi điều khó trong bước đầu 
tâm đạo. 


1) Nghèo khó mà bồ thí là khó, 

2) Hào quý mà học đạo là khó, 

3) Xả thân mả câu đạo là khó, 

4) Sanh vào thời Phật tại thế là khó, 

5) Nghe được lời Phật dạy là khó, 

6) Nhẫn nại được sắc dục, tránh xa dục lạc là khó, 
7) Nhìn thấy vật tốt mà không cân câu là khó, 

8) Có quyền hành, có thế lực mà không bắt nạt người là 
khó, 

9) Bị sỉ nhục mà không nỗi giận là khó, 

10) Có việc xảy ra mà tâm vô sự là khó, 

I1) Học tập rộng truy cứu sâu là khó, 

12) Không khinh khi người tập sự là khó, 

13) Diệt trừ mạn tâm là điều khó, 

14) Được bạn lành là khó, 

15) Tu học đạo rồi chứng ngộ đạo là khó, 

16) Không lay động bởi hoàn cảnh bên ngoài là khó, 
17) Biết khả năng của người mà nói pháp cho thích hợp lả 
khó, 

18) Giữ tâm lúc nào cũng bình tĩnh là khó, 

19) Không tranh luận thị phi là khó, 

20) Tìm học được phương pháp tốt là khó. 


# ly < 


Con Đường Giác Ngộ 


11. _ Tánh chất của người xấu vả người tốt hoàn toản khác 
nhau. Tánh chất của người xấu là không biết tội, không 
muôn từ bỏ tội, không thích biết về tội. Tánh chất của người 
tốt là biết được thiện ác, nếu biết là ác thì từ bỏ ngay, vả 
cảm ơn người cho mình biết điều ác ấy. 


Như thê, người xâu và người tôt hoàn toàn khác nhau. 


Người ngu là người không biêt cảm ơn người đã tỏ ra tử tÊ 
với mình. 

Ngược lại, người khôn khéo là người luôn mang cảm giác 
biệt ơn người khác, không chỉ đôi với người trực tiệp tử tê 
với mình mà còn đôi với tât cả mọi người đêu tỏ lòng biệt 
ơn. 


=1 1Ð = 


Con Đường Giác Ngộ 
Tiết 3: Những Chuyện Kế Mang Tính Giáo Dục 


1. Ngày xửa ngày xưa, có một nước quăng bỏ người 
già, tên là Khi Lão Quốc. Nhân dân trong nước ấy khi về 
già ai cũng bị đem bỏ vào núi sâu. 


Có vị đại thần thân cận với nhà vua của nước ấy, thấy mình 
không thê nào bỏ cha theo phong tục ây được, ông bèn đào 
một cái hang dưới đât làm chô ở đê phụng dưỡng cha già. 


Một ngày nọ, có vị thân xuât hiện trước nhà vua và đặt ra 
một vân đê khó khăn với vua răng: 


“Có hai con răn, một con đực một con cái. Nêu phân biệt 
được con nào đực con nào cái thì tôt, nêu không làm được 
thì chăng bao lâu đât nước này sẽ bị diệt vong”. 


Không chỉ nhà vua mà trong hoàng cung cũng không có ai 
có thể giải quyết được vấn đề. Cuối cùng vua bố cáo khắp 
nơi trong nước rằng ai có thê biết cách phân biệt sẽ được 
hậu tạ. 


VỊ đại thân nọ về nhà, đên chô ân náu của vị cha già đê hỏi 
cha, người cha nói răng: 


“Điệu này dễ thôi, đặt hai con răn ấy lên một tâm thảm 
mềm, con nào vẫy vùng náo động là con đực, con nảo nằm 
vên thì đó là con cái”. 


VỊ đại thân trình với vua y như lời cha nói. Nhờ đó, vua 
phân biệt được con nào đực con nào cái. 


#119< 


Con Đường Giác Ngộ 


Sau đó vị thần nọ liên tục ra câu đó khó. Nhà vua và triều 
thân không ai trả lời được, nhưng vị đại thân nọ cứ bí mật 
hỏi cha và thường thì có thê giải đáp ôn thoả. 


Những câu đồ và giải đáp ấy đại khái như sau: 


“Đôi với người đang ngủ mà được nói là thức, đôi với 
người đang thức mà nói là đang ngủ, đó là a1? 


“Đó là người đang tu hành tìm đạo. Anh ta là người thức so 
với những người chưa tin hiệu đạo; anh ta là người đang 
ngủ so với những người đã chứng đạo”. 


“Làm sao có thê cân được độ nặng của con voi lớn? 


“Đặt con voi ấy lên một chiếc thuyền rồi làm dấu xem 
thuyên chìm trong nước bao nhiêu. Sau đó dắt voi xuống 
rồi chất đá lên cho đến khi thuyền chìm xuống độ sâu như 
thế. Sau đó chỉ cân độ nặng của đá là biết được độ nặng của 


Là) 


VOI. 
“Một thìa nước còn nhiêu hơn nước đại dương là nghĩa gì? 


“Đó là một thìa nước từ tắm lòng trong sáng, nếu bố thí cho 
người bệnh hay cha mẹ mình thì công đức ấy vĩnh viễn 
không mắt. Nước đại dương tuy mênh mông nhưng cũng 
có khi cạn. Câu trên là có ý nghĩa như vậy.” 


Sau đó vị thân trên cho xuât hiện một người đói khát, gây 
ôm da bọc xương, người ây nói răng: 


“Trên đời này có ai đói khô hơn tôi không? 


= 120 - 


Con Đường Giác Ngộ 


“Có đấy, những kẻ ích kỷ tham lam, không tin vào tam bảo 
Phật Pháp Tăng, không phụng dưỡng cho cha mẹ và ân sư, 
thì không những tâm của kẻ ấy đói nghèo mả về quả báo, 
đời sau rơi vảo ngạ quỷ phải chịu đói khổ triền miên”. 


“Đây có một miêng gô Chandana, phân nào là gôc của 
miêng gô? 


“Cứ thả miêng gỗ xuông nước, phân gôc là phân chìm sâu 
hơn một chút”. 


“ỞƠ đây có hai con ngựa mẹ và con có hình dạng như nhau. 
Làm sao biêt con nào mẹ, con nào con? 


“Cứ cho chúng ít cỏ. Vì ngựa mẹ chắc chăn sẽ đây cỏ sang 
cho ngựa con, nên sẽ có thê phân biệt biệt ngay”. 


Việc giải đáp được những câu đồ này khiến vị thần nọ vô 
cùng hoan hỷ, nhả vua cũng vui mừng. Và rồi nhà vua biết 
được rằng những lời giải này là từ vị cha giả mả viên đại 
thần giấu trong hang, từ đó vua huỷ bỏ hủ tục quăng bỏ 
người già, ra lệnh cho thần dân đều phải tận tâm hiếu dưỡng 
cha mẹ. 


ĐỂ Hoàng hậu nước Videha nước Ấn Độ nằm mơ thấy 
con voi trăng sáu ngà. Hoảng hậu muốn có những chiếc ngả 
ấy nên đã yêu cầu nhà vua lây cho bà. Vì yêu hoàng hậu, 
nhà vua không thê từ chối mong muốn có phân phi lý của 
bà, ông đã ra thông báo khắp trong nước nêu ai biết con voi 
như thế â ây thì chỉ cho nhà vua, sẽ được tiền thưởng. 


=1 = 


Con Đường Giác Ngộ 


Sâu trong núi Himalaya có một con voi sáu ngà. Con voI 
này đang tu hành để thành Phật nhưng có lần đã cứu cho 
một thợ săn thoát khỏi nguy nan. Người thợ săn đã được 
cứu sống trở về ây khi thây thông báo này, vì tiền thưởng 
làm mờ mắt, quên ơn cứu mạng xưa mà quay vào núi để 
giết VOI ây. 


Người thợ săn vì biết con voi này đang tu hành đề thành 
Phật, nên để làm cho voi yên tâm, ông đắp y ca-sa giả tướng 
người xuất gia. Sau khi vào núi và lại gân vol, đợi khi voi 
không để ý đã bắn tên độc. 


Voi biết mình trúng tên độc và sắp chết, nhưng không hề 
buộc tội người đi săn, ngược lại không ưu phiền øÌ cả. VOI 
dẫu người thợ săn vào bốn chân của mình, giữ cho người 
thợ săn khỏi bị báo thù bởi đản voi thân thuộc, rồi hỏi xem 
vì sao người thợ săn lại có hảnh động ngu dại như thế. Khi 
biết người thợ săn vì muốn lẫy sáu chiếc ngà của mình, voi 
liền căm ngà mình vào thân cây. lớn, bẻ gãy chúng rồi cho 
người thợ săn. Voi trăng ấy thê răng: “Nhờ hạnh bố thí này 
tôi đã thành đạo. Tôi sẽ sinh về cõi nước của Phật. Rồi sẽ 
thành Phật, sau đó trước tiên, tôi sẽ giúp ông nhồ bỏ ba mũi 
tên độc tham sân s1 trong tâm”. 


3. Có con chim Anh Vũ sống cùng bao chim muông 
khác nơi một lùm tre dưới chân núi Himalaya. Một hôm vì 
trời nối gió to, các cây tre cọ vào nhau nên phát lửa và bùng 
cháy. Do gió thôi nên chẳng bao lâu đám cháy lan rộng. 
Chim muông vì mất chỗ trú ân kêu ¡nh ỏi. Anh Vũ một mặt 


=1 22,< 


Con Đường Giác Ngộ 


vì muôn báo ơn bụi tre đã cho chỗ trú ân, một mặt đề cứu 
những chim muông đang bị nạn, bèn đăm mình vào cái ao 
nước gân đó cho thân mình thâm ướt rôi bay lên hắt nước 
vào đám cháy, Anh Vũ làm liên tục kiên trì không mệt mỏi 
với suy nghĩ muôn báo ơn bụi tre và lòng từ ái vô hạn đôi 
với chim muông. 

Lòng từ bị và tinh thân phụng sự của chìm Anh Vũ làm lay 
động chư thân trên thiên giới. Có vị thân hiện xuông hỏi 
Anh Vũ răng: 

“Tâm của ngươi thật cao cả, nhưng làm thê nào với một ít 
giọt nước như thê mà có thê dập tắt được ngọn lửa to này?” 
Chim Anh Vũ trả lời: 

“Tôi làm vì lòng biết ơn và lòng bi mẫn, tôi tin là có thê. 
Dù thê nào tôi cũng làm. Cho dù có đên đời sau đi nữa tôi 
cũng làm.” 

VỊ thân cảm động vì ý chí vĩ đại của chim Anh Vũ mà g1úp 
chim dập tắt ngọn lửa. 


4. Trên núi Himalaya có con chim có một thân nhưng 
có hai đâu, gọi là chim Cộng Mạng. 


Một hôm, vì nhìn thây cái đâu kia ăn trải cây ngon, cái đầu 
này sinh lòng ghen tức, bèn nghĩ: ta sẽ ăn quả độc vào cho 
mày biệt tay, bèn ăn quả độc, và rôi cả hai đêu phải chêt. 


i2 = 


Con Đường Giác Ngộ 


.: Có lần, đâu và đuôi con răn cãi nhau, phía nào cũng 
muôn đi vê hướng của mình. Đuôi nói răng: 


“Đâu này, lúc nào cũng đi vê hướng của mày là không đúng 
đâu. Thị thoảng đê đi vê hướng của tao mới được”. 


Đâu trả lời: 


“Vì là điêu đương nhiên nên tao mới là đâu, làm sao mà 
đôi hướng cho mày được.” 


Cãi nhau rồi nhưng cuối cùng đầu cũng tiến tới phía trước, 
đuôi tức giận quân mình vào cây không cho đầu tiến tới. 
Thừa lúc cái đầu mệt mỏi, cái đuôi rời khỏi cây và tiễn về 
hướng của nó, kết quả lả rơi vào hầm lửa và bị chết thiêu. 


Trên đời này tất cả mọi sự đều tôn tại theo trật tự thích hợp, 
và mọi thứ đều có chức năng của nó. Nếu trật tự ây bị rối 
loạn thì chức năng cũng bị ngừng trệ và tất cả đi đến chỗ 
huỷ diệt. 


6. Có một người đàn ông hay nóng giận. Một hôm có 
hai người đàn ông đứng trước nhà người hay nóng giận này 
mà nói với nhau răng: 

“Người ở nhà nảy là người rất tốt, nhưng phải cái ông ta bị 
cái tật hay nóng giận.” 

Người đàn ông ấy nghe như thế liền chạy ra khỏi nhà đánh 
đâm cho hai người kia túi bụi đên nôi làm họ bị thương. 


- 124- 


Con Đường Giác Ngộ 


Người khôn ngoan khi được khuyên bảo về lỗi lầm của 
mình thì liên phản tỉnh mà sửa chữa. Còn người ngu ngôc 
khi bị chỉ lôi mình thì lại tiêp tục mặc sai lâm. 


lộ Có một anh chảng ngốc nhưng giàu có. Nhìn thấy 
toà nhà ba tâng cao sừng sững, đẹp đẽ của người khác, nghĩ 
mình giàu có bèn tính cât một toà nhà đẹp đế như vậy. 


Anh ta gọi thợ mộc đến và nhờ cất cho một căn nhà. Trước 
hết người thợ tính toán xây cái móng nhà, rồi dựng lên tầng 
nhất, rồi dựng tâng hai, rôi dựng tầng ba. Nhưng ông chủ 
ngốc ngếch la lối: “ta không cần cái móng nhà, tầng một và 
tâng hai cũng không, tầng ba cao ráo là được, hãy làm cho 
nhanh đi.” 


Anh chàng ngốc chỉ mong có kết quả tốt đẹp mà không biết 
kiên nhẫn cô gắng đạt được nó. Cũng giống như không có 
chuyện ngôi nhà ba tầng mà không có các phần dưới, không 
có sự cô gắng nỗ lực thì chắc chăn không đạt được kết quả 
tốt được. 


8. Có một người đang nâu mật thì bạn đến chơi, người 
ây muốn mời bạn nếm mật nhưng ông ta đã đề nguyên trên 
bếp lửa rồi dùng quạt mà quạt mong làm nó nguội! Cũng 
giống như chuyện này, nêu không diệt được ngọn lửa phiền 
não thì dù muốn đạt được mật giác ngộ thanh lương cũng 
không thể có được. 


Con Đường Giác Ngộ 


9, Có hai con quỷ tranh nhau một cái hộp, một cái gậy 
và một đôi giày. Chúng đánh nhau mãi mà không phân định 
được những vật trên là của a1. 


Có người nhìn thấy thế liền hỏi: 


“Sao các anh đánh nhau thế? Các vật nảy có gì hiếm đâu 
mà các anh phải đánh nhau như thê?” 


Hai con quỷ trả lời: 


“Từ cái hộp này có thê lấy ra thức ăn, châu báu, bất cứ vật 
gì ta muốn. Cây gậy này khi cầm nó trên tay thì có thê đánh 
bại kẻ địch. Còn đôi giảy kia khi mang vào thì có thể tự do 
đi trên không”. 


Người ấy nghe thế liền nói răng: “Thế đánh nhau thì được 
gì chứ. Hai anh tạm thời tránh xa chô này đi tôi sẽ chia đêu 
cho.” 


Hai con quỷ liên tránh xa, người ây bèn ôm cái hộp, câm 
cái gậy và xỏ đôi giày vào rôi bay đi mât. 


Hai con quỷ ở đây là chỉ cho người ngoại đạo. Cái hộp là 
sự bồ thí. Họ không biết từ sự bồ thí sẽ sinh ra nhiều nØỌC 
báu. Cái gậy nghĩa là sự nhất tâm, họ không biết nhờ sự 
nhất tâm mà hạ gục ác ma phiền não. Đôi giày là chỉ cho 
giới thanh tịnh. Họ không biết nhờ giới thanh tịnh này mả 
có thể vượt qua được mọi sự tranh cãi. Do đó họ tranh giành 
nhau cái hộp, cái gậy và đôi giày mà đánh nhau mãi không 
thôi. 


= 0> 


Con Đường Giác Ngộ 


10. Có một người đi du lịch, đêm nọ ghé vào căn nhà 
hoang trú qua đêm. Nữa đêm có một con quỷ đến vác theo 
một xác người chết rồi đặt xác ây trên sàn. Một lúc sau có 
con quỷ khác đến nói rằng “cái xác này là của tôi”, vì vậy 
xảy ra cuộc tranh cãi kịch liệt. 


Thê rôi con quỷ đên trước nói với con quỷ đên sau răng: 
“Ta có đánh nhau mãi thì cũng không xong. Kiêm nhờ 
người làm chứng rôi quyêt định nhé”. 


Con quý đến sau nhận lời. Con quý đến trước bèn lôi người 
đi du lịch đang run sợ đứng trong xó nhà từ nãy đến giờ ra 
và yêu cầu người này làm chứng ai là kẻ mang xác chết kia 
đến trước. 


Người đi du lịch nọ sợ sệt. Dù bênh ai thì sẽ bị bên còn lại 
ghét mà giêt chêt. Nên quyêt định nói ra đúng như những 
gì đã thây. 


Đúng như người ấy nghĩ, sau khi nghe xong thì con quỷ 
đến sau tức giận vả xé toạc cánh tay của người ấy. 


Con quý đến trước thây thế bèn lây cánh tay của xác chết 
kia thay vào. Con quỷ đến sau lại càng giận dữ xé toang cái 
chân, rồi cái bụng, rồi cái đầu, con quý đến trước cũng lây 
cái chân, cái bụng, cái đầu của xác chết thay cho người ấy. 


Thế rồi chúng thôi đánh nhau, nhặt hết các mảnh chân tay 

vung vãi cho vài miệng nhai ngâu nghiên rôi ra đi. 

Người đàn ông đáng thương trú trong căn nhà hoang ấy 

kinh khiêp vê điêu này. Những bộ phận thân thê do cha mẹ 
- 127 - 


Con Đường Giác Ngộ 


sinh ra và những bộ phận thân thể anh ta nay có từ xác chết 
nọ. Anh ta là ai? Hoảng loạn đến hoàn toàn không hiểu gì, 
khi trời sáng, anh ra khỏi căn nhà ghê gớm ấy và tìm đến 
một ngôi chùa, kế lại câu chuyện kinh hoàng đêm qua để 
mong tìm được lời giáo huấn. 


Từ câu chuyện này, con người sẽ thây được ý nghĩa chân 
thực của vô ngã. 


II. Ngày xưa có một người giai nhân ăn mặc quần áo 
thật đẹp đên thăm một nhà nọ. Người chủ nhà hỏi: 


“Bà là ai?” 
Người đàn bà ấy trả lời: 
“Ta là thần hạnh phúc, sẽ mang lại giàu có cho người ta”. 


Nghe vậy chủ nhà bèn mừng rỡ, mời bả ấy vào nhà và tiếp 
đãi nông hậu. 

Liên sau đó, lại có một người đàn bà xấu xí ăn mặc bân thiu 
tìm đến nhà này. Chủ nhà cũng hỏi là ai, thì được trả lời là 
thần nghèo khốn. Chủ nhà sợ hãi liền tính muốn đuổi đi. 
Người phụ nữ ấy nói rằng: 


“Thần hạnh phúc ban nãy là chị của ta, chị em ta thường 
không xa rời nhau, nêu ngươi đuôi ta ổi thì chị ta cũng 
không còn ở đây nữa”. 


Nói xong người ấy bỏ đi và quả là vị nữ thần hạnh phúc 


= TẠO = 


Con Đường Giác Ngộ 
cũng tự nhiên biên mât. 


Có sinh ắt có tử, có hạnh phúc ắt cũng có tai ương. Nếu có 
thiện thì cũng có ác. Con người phải biết được điều này. 
Người ngu dại ghét bỏ điều tai ương chỉ mong được hạnh 
phúc vui sướng, nhưng người tìm đạo thì vượt lên trên cả 
hai điều này, không chấp trước chúng. 


12. Ngày xưa có một người hoạ sĩ nghèo. Ông để vợ lại 
quê nhà mà đi làm ăn. Sau ba năm làm ăn vất vả, ông có 
được một số tiền lớn liên nghĩ đến chuyện trở về quê nhà. 
Giữa đường thấy có chỗ cử hành nghi lễ cũng dường cho 
nhiều chư tăng. Ông vui mừng nghĩ: 


“Minh chưa hề gieo phúc bao giờ cả, nay gặp dịp tốt để 
øIeo phúc sao có thê bỏ qua được”. Nghĩ thê rôi ông đem 
hêt tiên ra mà cúng dường rôi trở về nhà. 


Người vợ thấy chồng về tay không nên rất giận dữ cật vấn. 
Người chồng bèn trả lời là của cải đã cất vào một nơi rất 
kín đáo. Người vợ hỏi đó là nơi nào, ông trả lời rằng đã 
cúng dường cho các nhà sư. 

Điều này làm người vợ giận dữ và mắng chửi người chồng, 
và cuối cùng bà đem vấn đề ấy đến toà án địa phương. Khi 
thâm phán hỏi sự việc, người hoa sĩ trả lời: 

“Tôi không tiêu xài hoang phí những đồng tiền của tôi kiếm 
được bằng sự nỗ lực chính đáng của mình, tôi đã muốn 
dùng nó đề gieo trồng hạt giống tốt lành cho tương lai. Khi 


=1 0= 


Con Đường Giác Ngộ 


tôi gặp cơ hội để làm phúc thì tôi đã phát tâm, bỏ lòng tiếc 
rẻ vật chât mà bô thí. Tôi đã hiêu được răng hạnh phúc đích 
thực không phải là của cải vật chât mà chính là cái tâm 
lòng”. 


Viên quan toà nghe thế liền khen ngợi tâm lòng của người 
hoạ sĩ, và nhiều người nghe chuyện này cũng thể hiện lòng 
mến mộ ông. Từ đó, người hoạ sĩ này được tín nhiệm, cả 
hai vợ chồng cũng nhờ đó mà dân dẫn trở nên giàu có. 


13. Có một người đản ông sống gần bãi tha ma. Một đêm 
nghe tiếng gọi mình từ bãi tha ma, anh ta vô cùng run sợ. 
Sáng hôm sau, anh ta mang chuyện â Ấy, kế cho một người 
bạn bạo dạn nghe. Người bạn ấy nói: nếu đêm sau mà vẫn 
còn nghe tiếng gọi như thế nữa thì đi tìm xem chỗ phát ra 
tiếng ấy từ đâu. 


Đêm hôm sau, người đàn ông cũng nghe tiếng gọi như đêm 
hôm trước, người bị gọi run rẫy nhưng người bạn can đảm 
kia lần theo tiếng gọi mà đi vào nghĩa địa, tìm đến chỗ phát 
ra tiếng gọi rồi vọng hỏi rằng: “Ngươi là ai?” 


Thế rồi trong lòng đất phát ra tiêng trả lời: 


“Tôi là châu báu bị ân trong lòng đất. Tôi tính tặng tôi cho 
người mà tôi đã gọi nhưng anh ta sợ mà không đến. Vì ông 
có can đảm đến đây nên ông xứng đáng nhận lây tôi. Sáng 
mai tôi cùng với bảy người bạn nữa sẽ đến nhà ông”. 


Khi nghe lời ây, người đàn ông nói răng: 


- 130 - 


Con Đường Giác Ngộ 


“Nêu đên nhà tôi thì tôi sẽ chờ, nhưng tôi sẽ tiêp đãi thê 
nào?” 


Có tiếng trả lời: “chúng tôi sẽ đến với hình dạng những 
người tu hành. Vậy trước hêt anh hãy tăm rửa sạch sẽ, dọn 
dẹp phòng ôc cho gọn gàng, chuân bị nước rửa và tắm bát 
cháo. 


Sau khi dùng bữa xong thì hãy dẫn từng người chúng tôi 
đên môi phòng kín riêng, ở đó chúng tôi sẽ biên thành tắm 
cái bình băng vàng”. 


Sáng hôm sau, người ây làm theo lời trên, tắm rửa sạch sẽ, 
dọn dẹp nhà cửa và chờ đợi, quả nhiên có tám vị sư đến 
khất thực. Người ấy mời vào nhà cúng dường nước và cháo. 
Sau đó đưa từng người vào mỗi phòng kín riêng. Thể rồi cả 
tám người ấy biến thành những cái bình đựng đây vàng. 


Có anh chàng lòng tham sâu nặng khi nghe được điều này, 
vì bản thân cũng muốn có bình vàng nên cũng làm theo câu 
chuyện trên. Cũng dọn dẹp nhà cửa rỗi mời tám vị xuất gia 
đến cúng dường, sau khi dùng bữa xong anh ta nhốt các vị 
vào phòng kín. Nhưng tám vị xuất gia này không biến 
thành bình vàng, anh ta giận dữ vả đuôi họ đi một cách thô 
bạo. Cuối cùng, anh chàng này đã bị khởi tố bắt giam. 


Anh chàng hèn nhát được tiếng nói gọi đầu tiên sau khi biết 
răng những âm thanh dạo nọ chính là bình vàng thì cũng 
khởi lòng ham muốn nó. Với lý do là vì những tiếng gọi 
dạo nọ vốn lả gọi mình nên những bình vàng ấy là của mình. 
Khi anh ta đi vào nhà ấy tính để lấy bình thì trong bình có 


= 151 = 


Con Đường Giác Ngộ 
đây răn chỉa đầu về phía anh ta. 


Nhà vua của nước đó nghe được tin này liền chỉ thị răng, 
những bình vàng ấy là của người can đảm. Và có lời sắc 
răng: “Trên đời này mọi sự vật đều xảy ra như chính nó 
đang là, người ngu thì chỉ mong được quả báo nhưng quá 
rụt rè để theo đuổi nó nên liên tục thất bại. Họ không có 
niềm tin cũng không có can đảm để đối diện với sự đấu 
tranh trong nội tâm nên không thể đạt được quả báo an vui 
đích thực”. 


=152.- 


Chương thứ hai 
Con Đường Thực Tiễn 
Tiết 1: Tầm Đạo 


lÚ Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng phải hiểu cho được những 
vấn đề như: Vũ trụ này có cầu tạo như thế nào? Vũ trụ này 
có tôn tại mãi không, hay sẽ bị huỷ diệt? Vũ trụ này rộng 
lớn vô hạn hay hữu hạn? Cấu trúc của xã hội là như thế 
nào? Hình thức của xã hội như thế nào thì là xã hội lý 
tưởng? Nếu cho rằng không hiểu được những vấn đề trên 
thì không thể tu hành thì cho đến già chết cũng vẫn chưa 
thể tu hảnh gì được. 


Ví như có người trúng mũi tên độc, thân nhân và bạn bè 
xúm lại khân câp gọi bác sĩ đên nhô tên độc ra và chữa trỊ 
chât độc. 


Nhưng khi ấy người đó nói: “Hãy đợi chút, trước khi nhố 
mũi tên, tôi muốn biết ai đã bắn mũi tên nảy. Đó là nam 
hay là nữ, tính tình thế nảo, rồi cây cung øì, loại cung nhỏ 
hay cung lớn, cung làm băng gỗ hay bằng tre, dây cung là 
gì, dây bằng mây hay bằng gân, mũi tên làm bằng cây lau 
hay cây sậy, lông của mũi tên là gì, phải biết rõ những chỉ 
tiết trên xong thì mới rút tên ra”. Như thể thì điều gì sẽ xảy 
ra? 


Không cần phải bản, chắc chắn người ấy sẽ bị chất độc 
ngắm vảo trong thân mà chết khi chưa biết đủ hết tất cả 
những điều trên. Trong trường hợp này, điều cân thiết phải 
làm trước tiên là nhỗ mũi tên ra và chữa trị cho chất độc 


=2 = 


Con Đường Thực Tiễn 
đừng ngâm vào khắp thân. 


Khi chúng ta bị bức bách bởi ngọn lửa thế tục thì việc tránh 
thoát khỏi ngọn lửa ấy là điều cấp bách và cần thiết hơn 
việc tìm hiểu các vẫn đề như: vũ trụ này cầu tạo như thế 
nào, hình thức xã hội này như thế nảo là lý tưởng. 


Những vẫn đề như: vũ trụ này có tôn tại mãi không, nó hữu 
hạn hay vô hạn có thê chờ cho đến khi tìm ra được cách 
giải quyết ngọn lửa sanh già bệnh chết sầu bị khổ não. Con 
người trước tiên cần phải tìm cách giải quyết được những 
vấn đề trên. 


Giáo pháp của Phật là những lời dạy cần thiết cho sự tu 
hành, không nói những điều không cần thiết. Nghĩa là Phật 
giáo dạy cho con người biết những gì cần biết, dứt bỏ 
những gì cần dứt bỏ, tu những gì cần tu, chứng những gì 
cần chứng. 


Do đó, con người trước tiên cân phải lựa chọn vân đê, đôi 
với bản thân cái gì là vân đê đâu tiên, phải biệt cái gì là câp 
thiệt nhât đôi với mình, phải băt đâu từ việc chỉnh đôn bản 
tâm. 


S5 Lại nữa, cũng giống như có kẻ vào rừng để lấy lõi 
cây, nêu lấy được cảnh lá mà tưởng răng lấy được lõi cây 
thì thật là điều dại dột. Tuy nhiên cũng có kẻ dù có mục 
đích tìm kiếm là lõi cây nhưng lại mang về vỏ ngoải vỏ 
trong hay phần gỗ thường của cây mà cứ tưởng là đã được 
lõi cây. 


- 134- 


Con Đường Thực Tiễn 


Vì muốn lìa khỏi sanh già bệnh chết sâu bi khổ ưu não đang 
bức bách mà con người ta cầu đạo. Đây là ý nghĩa chỉ lõi 
cây. Được một chút tôn kính, một chút danh dự rồi thì bằng 
lòng kiêu hãnh, khen mình chê người, đó là ý nghĩa của ví 
dụ chỉ có được một chút cành lá mà tưởng là đã có được lõi 
cây. 


Lại nữa, tự mình dù tâm có được sự an định, tĩnh lặng đi 
chăng nữa mà kiêu ngạo, tự khen mình chê người thì cũng 
giông như được vỏ trong của cây mà tưởng là được lõi cây. 


Lại nữa, dù thông minh sáng suốt hiểu được sự vật đi chăng 
nữa, vì điều đó che mắt nên kiêu ngạo, khen mình chê 
người thì cũng giống như được gỗ thường mà cứ tưởng là 
được lõi cây. Những người này đều nhàn rỗi lười nhác, rồi 
sẽ phải trở lại cõi khô. 


Đối với nñØười cầu đạo thì việc được tôn kính, được danh 
dự, được cúng dường cũng không coi đó là mục đích của 
việc tu hành. Chỉ một chút nỗ lực, ít nhiều sự an định nội 
tâm, hay một chút tri kiễn đều không phải là mục đích chính 
của việc tu hành. 


Trước tiên, người tu hành cân phải chú ý đên tính chât căn 
bản của sanh lão bệnh tử trong cuộc đời. 


3... Mọi thứ trên thế giới nảy vốn không có thật thê. Cần 
phải chứng ngộ được giáo lý vô phân biệt, sự vật được nhìn 
thây bên ngoài vôn là thứ được sinh ra từ tâm mê vọng. 


#-.L 0 94S 


Con Đường Thực Tiễn 


Với lòng dục, con người bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục này 
mà khổ não, với vô minh, con người bị bao vây bởi bóng 
tối u mê mả sâu bi. Biết được răng chủ nhân tạo ra căn nhà 
mê vọng chính là cái tâm này, người cầu đạo cần phải luôn 
đấu tranh với tâm ây đề đạt được mục đích. 


4. “Này tâm của ta, vì sao ngươi cứ tiên vào những lãnh 
vực vô ích, không một chút ngừng nghỉ, sao cứ lao xao 
không tĩnh lặng chút nào. 


Sao cứ làm cho ta mê muội, sao bắt ta cứ thu thập những 
thứ đâu đâu. 


Giống như muốn đi cày đất nhưng cái cày chưa chạm đất 
thì đã gầy nên không cày được. Vì trôi lăn trong trong biển 
mê sanh tử, mặc dù đã trải qua vô số kiếp sống mà vẫn chưa 
thể cảy xong mảnh đất tâm của mình.” 


“Này tâm, ngươi cũng làm cho ta sinh vào hàng vương giả, 
cũng ngươi làm cho ta sinh làm kẻ nghèo hèn đi xin ăn khắp 
nơi khăp chôn. 


Đôi khi ngươi làm cho ta sinh vào cõi nước chư thiên, say 
sưa giâc mơ vinh hoa phú quý, nhưng cũng chính ngươi 
thiêu đôt ta băng ngọn lửa của địa ngục.” 


“Này tâm ngu dốt của ta, ngươi dẫn dắt ta đi khắp mọi nẻo 
đường. Từ trước đến nay ta đã thường theo ngươi, không 
thể phản kháng được. Nhưng nay ta đã có thể nghe lời Phật 
dạy. Đừng có làm phiền ta, đừng cản trở ta nữa. Hãy đề cho 


=136-= 


Con Đường Thực Tiễn 


ta xa lia mọi khô não, cho ta tính tân đê mau mau có thê 
chứng đạo giác ngộ.” 


“Này tâm, nếu ngươi biết răng mọi sự vật không có thực 
thể, vô thường rôi thì không chấp trước, dù bất cứ thứ gì 
cũng không coI là của mình, xa lia được tham sân sĩ thì 
được an lành tự tại. 


Dùng thanh kiếm trí tuệ mà chặt bỏ sợi dây ái dục, không 
châp trước vào lợi hại, được mât, khen chê... thì sẽ có được 
những ngày tháng an lành.” 


“Này tâm, ngươi dẫn dắt ta khuyến khích ta tìm đến với 
đạo. Nhưng nay tại sao lại xoay chuyên ta mặc vào lợi dục 
vinh hoa của thê gian này?” 


“Này tâm vô hình mà rong ruôi khắp nơi, hãy giúp cho ta 
vượt qua biển mê khó qua này. Từ trước đến nay ta đã vâng 
theo ý ngươi rồi. Nhưng từ nay trở đi ngươi phải theo ý ta. 
Hãy cùng ta vâng theo lời Phật dạy.” 


“Này tâm, trên đời này tất cả sự vật, dù là núi là sông là 
biển, mọi thứ đều thay đổi vô thường, đây dẫy tai nạn. Có 
thể tìm ra niềm vui ở đâu trong thế gian này. Sao không 
tuân theo lời Phật dạy để có thê vượt qua bến bờ giác ngộ.” 


5: Người chiến đấu với tự tâm đề cầu đạo chân thật như 
thế thường có sự quyết tâm mạnh mẽ mà tiễn bước nên dẫu 
có bị người khác sỉ nhục cũng không vì thế mà thay lòng. 
Dù có bị đánh đập, ném đá, chém giết đi chăng nữa cũng 


=lÐj < 


Con Đường Thực Tiễn 
không vì thê mà khởi lòng sân giận. 


Dẫu thân thể có bị băm chém, đầu và thân rời rạc nhưng 
tâm chăng hê rôi loạn. Nêu vì thê mà tâm trở nên u ám thì 
không phải là kẻ gìn giữ giáo pháp nhà Phật. 


Dẫu có bị chế nhạo, có bị sỉ vả, có bị đấm đá, có bị đánh 
đập đâm chém đi chăng nữa thì tâm ta cũng không vì thế 
mà rối loạn. Ngược lại nhờ đó mà lời Phật dạy ngập tràn 
trong tâm, vững vàng trên con đường tu đạo. 


Đề đạt được giác ngộ thì phải hoàn thành những việc khó 
thành, nhẫn được những điêu khó nhẫn, bồ thí được những 
thứ khó bồ thí. 


Đối với kẻ quyết tâm cầu giác ngộ thì cho dù ngày ăn một 
hạt gạo, đi vào trong lửa cháy thì họ cũng làm mà không 
một chút từ nan. 


Tuy nhiên, dù bố thí nhưng không sinh tâm nghĩ là đã bó 
thí, dù làm mà không sinh tâm nghĩ là đã làm, chẳng qua 
chỉ nghĩ vì việc ấy là tốt, là đúng. Điều này giống như người 
mẹ dù cho con yêu của họ một tắm áo cũng không khởi tâm 
nghĩ là đã cho, chăm con bệnh nhưng không khởi tâm nghĩ 
là đã chăm sóc. 


6. Ngày xưa có một vị minh quân, ông vừa sáng suốt 
lại vừa đầy lòng từ ái thương yêu thần dân, cai trị đất nước 
an bình và giảu mạnh. Quốc vương có lòng cầu đạo rất sâu 
chắc, chuẩn bị của cải và ra thông báo sẽ hiến tặng của cải 


- 138- 


Con Đường Thực Tiễn 
này cho những a1 chỉ dạy cho vua lời giáo huân cao quý. 


Lòng câu đạo chân thành này của nhà vua làm cảm động 
thiên giới, có vị thân muôn thử lòng vua, liên biên thành 
một con quỷ đên đứng trước vương cung mà nói: 


“Tôi biêt pháp cao quý, tôi muôn chỉ cho vua”. 


Nhà vua nghe như thê liên rât vui mừng, trân trọng rước 
vào trong cung đê xin nghe lời giáo huân. Khi ây con quỷ 
bèn nhe răng sắc nhọn như gươm mà nói: 


“Bây giờ ta rất đói bụng. Cứ như thế này thì không thể nói 
lời giáo huân đó được”. 


Nhà vua bèn lệnh mang thức ăn đến cho quỷ thì quỷ nói: 
“Thức ăn của ta phải là thịt tươi và máu nóng con người.” 


Khi đó thái tử bèn xin hiến thân mình cho quỷ, hoảng hậu 
cũng sẵn lòng hiến thân làm thức ăn cho quý. Sau khi ăn 
thịt hai người xong mà quý vẫn bảo chưa đủ, còn muốn ăn 
thịt của nhà vua. 


Khi đó vua bình tĩnh trả lời: 


“Ta không tiếc thân mạng, nhưng nếu không có thân này 
làm sao ta nghe pháp, nên ngươi hãy nói pháp cho ta nghe 
xong rôi ta sẽ thí thân”. 


Lúc đó quỷ nói: 
“Từ ái dục sinh ra ưu sâu, từ ái dục sinh ra sợ hãi, người xa 


= 0= 


Con Đường Thực Tiễn 
lia ái dục thì không ưu sâu và cũng không còn sợ hãi”. 


Ngay sau đó quỷ biến trở lại thành thiên thần, đồng thời 
thái tử và hoàng hậu đã bị ăn thịt cũng được hình hài sông 
trở lại. 


FÃ Ngày xưa nơi rặng núi Himalaya có một hành giả 
cầu chân lý. Ông chỉ cầu lời giáo huấn để lìa xa mê vọng 
chứ ngoài ra không cầu gì khác, không chỉ là tài vật thế 
ø1an mà ngay cả vinh hoa nơi thiên giới cũng không màng. 


Có vị thần cảm động hạnh lành của hành giả này, để thử 
lòng liệu có chân thật hay không, liên biên thành hình dáng 
một con quỷ trong núi Himalaya rồi hát rằng: 


“Mọi sự vật đêu biên đôi vô thường, sinh ra đó rôi diệt mât 
đó”. 


Vị hành giả nghe lời ấy vui mừng như người khát được 
nước, cũng như người tù được phóng thích, nghĩ rằng chính 
lời ấy là chân lý, là lời dạy chân thật. Ông bèn đi tìm chung 
quanh xem a1 đã hát bài ca cao quý này, thì thấy một con 
quỷ dữ tợn ở đấy. Ông vừa e sợ vừa lại gần con quý mà nói: 


“Mới nãy có phải ngươi đã hát bài ca đó không? nếu đúng 
thê thì xin cho ta nghe tiêp được không?”. 


Con quỷ nói: 


“Đúng tôi, do tôi hát đây, nhưng bây giờ tôi đang đói, nếu 
không ăn gì thì tôi không hát được đâu”. 


- 140 - 


Con Đường Thực Tiễn 
VỊ hành giả nói: 


“Xin đừng nói thế, xin hãy tiếp tục cho ta nghe đi. Bải hát 
ấy có ý nghĩa thật cao quý, có thứ ta đang tìm. Nhưng chỉ 
nhiêu đó thôi thì lời bài hát chưa hết. Xin hãy chỉ cho ta 
phân còn lại của bài hát ấy đi”. 


Con quỷ lại nói: 


“Bây giờ tôi đang đói bụng không chịu nỗi, nêu có thê ăn 
thịt tươi và uông máu nóng của con người thì tôi sẽ nói 
phân sau của bài hát ây”. 


Vị hành giả nghe như thế liền hứa rằng nếu cho ông nghe 
phân tiêp theo của bài hát, nghe xong rôi thì ông sẽ hiên 
tặng thân thê mình. 


Khi đó con quỷ mới hát phân còn lại, bài ca có nội dung 
toàn bộ là như sau: 


“Mọi sự vật đêu biên đôi vô thường, sinh ra đó rôi diệt mât 
đó, không bị kẹt vào trong cái sanh cái diệt thì sẽ có bình 
an và tĩnh lặng”. 


Nghe xong lời ca trên, hành giả liền khắc lời ấy vào trên đá 
và trên thân cây, cuỗi cùng ông leo lên cây gieo mình xuống 
cho quỷ ăn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, quỷ biến trở lại 
thành thiên thân, đưa tay đỡ lấy thân thể của vị hành giả 
một cách bình an. 


6. Ngày xưa có người cầu đạo tên là Sadaprarudita 


- 141- 


Con Đường Thực Tiễn 


(Thường Đề). Danh lợi không màng mà chỉ một lòng câu 
đạo giác ngộ chân thật. Một hôm có tiêng nói trong hư 
không răng: 


“Này Sadaprarudita, hãy đi thăng hướng đông, đừng nghĩ 
ngợi øì cả, quên đi cái nóng cái lạnh, đừng màng danh lợi 
trong đời, đừng so đo thiện ác mà cứ thắng về hướng đông, 
chắc chắn sẽ gặp được minh sư, sẽ được đạo giải thoát”. 


Chàng ta vui mừng khôn xiết, làm đúng như lời dạy trên 
hư không, đi thắng về hướng đông mà câu đạo. Ngày vượt 
đồng hoang, đêm ngủ trong núi rừng, nhẫn nại sự khổ nhục 
và bức hại trong cuộc hành trình ở ngoại quốc, đôi khi phải 
bán thân phụng sự cho người, lắm lúc phải khổ cực lao 
nhọc mới kiếm được cơm cháo, cuỗi cùng thì cũng tìm đến 
được với người thầy và xin chỉ giáo. 


Người ta nói rằng, trên đời này, mọi điều tốt lành đều phải 
trải qua gian khó. Khi muốn làm việc lành thì ất có khó 
khăn. Hành trình cầu đạo của Sadaprarudita cũng quả là 
đây những thử thách chông gai. 


Vì muốn có hương hoa dâng cúng ân sư, Sadaprarudita 
phải đi làm thuê cho người lấy tiền mua hoa nhưng chẵng 
ai thuê cho. Dẫu ma quỷ luôn làm chướng ngại trên mọi 
nẻo đường nhưng ông cũng vẫn tiễn bước. Cuộc hành trình 
tìm đạo của Sadaprarudita quả thật gian khô như là thịt nát 
Xương tan. 


Cuỗi cùng khi đã gặp được minh sư, dù muốn ghi lại những 
lời dạy cao quý nhưng không thê có được giây cũng không 


- 142- 


Con Đường Thực Tiễn 


có được mực, ông đã cắt tay mình lẫy máu ghi lại lời dạy 
của thây. Sadaprarudita đã làm như thê đê có được đạo giác 
ngộ tôn quý. 


9... Ngày xưa có người thiếu niên tên là Sudana (Thiện 
Tài). Vị thiếu niên Sudana này cũng là người một lòng cầu 
đạo giác ngộ. Trên đường đi cầu đạo, Sudana øặp người 
chài lưới đang đánh cá ngoài biển, chàng nghe được bài 
học từ biển khơi bắt tư nghì. Từ vị bác sĩ điều trị cho người 
bệnh, chàng học được phải có tâm từ đối với mọi người. 
Và khi gặp được vị trưởng giả có nhiều tài sản, chàng ta 
nghe được về việc tất cả mọi vật đều có 1á trỊ riêng của nó. 


Khi đến thăm một người xuất gia đang toạ thiên, chàng ta 
thây được rằng tâm tĩnh lặng ấy hiện rõ nơi dáng vẻ bên 
ngoài, làm thanh tịnh tâm hồn của con người và cho con 
người sức mạnh kỳ diệu. Khi gặp một thiếu phụ có tư cách 
cao quý, chàng học được tinh thần phụng sự. Khi gặp được 
một hành giả đã phải thịt nát xương tan mà cầu đạo, chàng 
biết được rằng đề cầu đạo chân thật thì dù phải leo núi dao, 
vào núi lửa cũng vẫn phải làm. 

Cứ như thế Sudana hiểu rằng nếu có tâm thì những điều 


mắt thây tai nghe, tất cả đều là những lời giáo huấn. 


Từ một người phụ nữ tật nguyền nghèo nàn có thể học được 
sự kiên nhẫn. Từ bọn trẻ con chơi trên đường có thể học 
được bài học về hạnh phúc giản đơn. Từ những người tử tế 
khiêm tốn có thê học được bài học đối nhân xử thẻ. 


- 143- 


Con Đường Thực Tiễn 


Nơi nơi đều có thể nhận được lời dạy của Phật. Nơi con 
đường ngát hương thơm, nơi con đường được trang trí lá 
hoa đều có lời Phật dạy. Một ngày khi nghỉ chân trong khu 
rừng, Sudana nhìn thấy một cây con mọc lên từ một cây 
khô, chàng học được sự biễn đổi, vô thường của cuộc sống. 


Mặt trời chói lọi ban ngày, ảnh sao lấp lánh ban đêm, những 
việc này cũng là những hạt mưa pháp thắm nhuân tâm cầu 
đạo giác ngộ của chàng thiếu niên Sudana. Anh chàng đã 
có được nhiều lợi ích từ những trải nghiệm trong cuộc hành 
trình cầu đạo. 


Quả thực, chàng thiếu niên đã học được rằng trong việc cầu 
đạo giác ngộ, phải g1ữ tâm như giữ thành, làm đẹp cho tâm. 
Phải mở cánh cửa thành là tâm ra đón đức Phật vào bên 
trong đề phụng thờ, cúng dường hoa tín tâm và hương hoan 
hỷ. 


- 144- 


Con Đường Thực Tiễn 
Tiết 2: Những Phương Pháp Thực Hành 


ID Người câu đạo giác ngộ có ba điêu cân phải học. Đó 
chính là tam học giới, định, và tuệ. 


Giới là gì? Là những giới điều mà con người hay người cầu 
đạo cân phải tuân thủ để có hành vi thiện. Là chế ngự thân 
tâm, giữ gìn năm giác quan, dè dặt đối với cả những tội nhỏ 
nhặt, siêng năng làm những điều thiện. 


Định hay sự nhất tâm nghĩa là gì? Là lìa khỏi dục vọng, lìa 
khỏi bât thiện, dân dân bước vào sự an định của nội tâm. 


Trí huệ nghĩa là gì? Biết được bốn chân lý. Là sự chứng 
ngộ một cách rõ ràng răng: đây là khổ, đây là nguyên nhân 
của khổ, đây là sự đoạn diệt khỏi khổ, đây là con đường 
đưa đến sự diệt khổ. 


Những a1 học tập tam học này thì được gọi là đệ tử Phật. 


Cũng giống như con lừa dù hình hải không giống như con 
bò, không có tiếng kêu, sừng như con bò, nhưng cứ theo 
sau đàn bò, dù tự nhận là bò cũng không có ai tin. Người 
không học tập tam học giới định tuệ mà tự nhận rằng tô1 là 
người tu hành, là đệ tử Phật cũng thế, đó là sự dại dội. 


Cũng như người nông dân muốn thu hoạch vảo mùa thu thì 
trước hết, trong mùa xuân anh ta phải cày ruộng, phải gieo 
giống, phải bơm nước, nhồ cỏ, chăm bón. Người cầu đạo 
giác ngộ đương nhiên cũng phải tu học tam học. Cũng 
giông như người nông dân dù có muốn hạt giống MỚI Ø1©€O 
xong mà trong hôm nay lên mầm, mai ra hạt, mốt thu hoạch 


- 145- 


Con Đường Thực Tiễn 


thì cũng không thể có được. Người tu hành cũng không thể 
có chuyện mới tu mả trong hôm nay có thể xa lìa phiền não, 
trong ngảy mai lìa được chấp trước, trong ngảy mốt chứng 
được đạo giác ngộ. 


Cũng giống như cây lúa nhận được sự chăm sóc tỉ mỉ của 
người nông dân, sau khi gieo hạt, trải qua quá trình thay 
đôi của thời tiết, rồi lớn lên, rồi mới cho hạt. Việc đạt được 
đạo giác ngộ cũng thế, tu hành tam học giới định tuệ rồi 
dân dần đoạn trừ phiên não, xa lìa chấp trước rồi cuối cùng 
mới đến lúc chứng đạo. 


ĐỀ Trong khi tâm vẫn còn ham muốn vinh hoa thế gian, 
vẫn động loạn bởi ái dục thì khó có thể bước vào con đường 
giác ngộ. Việc vui với thế tục và vui với đạo vốn dĩ hoản 
toàn khác nhau. 


Như trước đã nói, mọi việc đều bắt đầu từ tâm. Nếu tâm 
vui với những việc thê gian thì sẽ sinh ra mê lầm và đau 
khổ, nếu tâm ưa thích đạo mẫu thì sẽ sinh ra niềm vui giác 
ngộ. 


Do đó, người cầu đạo phải tịnh hoá tâm, giữ gìn lời Phật 
dạy, tuân thủ giới luật. Nếu giữ được giới sẽ đạt được sự 
nhất tâm, nếu đạt được sự nhất tâm thì trí tuệ sẽ sáng chiều, 
chính trí tuệ ấy dẫn dắt con người đến với sự chứng ngộ. 


Quả thật, tam học này là con đường dẫn đến sự chứng ngộ. 
Vì không chịu tu học tam học này nên con người cứ mãi 
mê muội chât chông. Bước vào đạo rôi thì không tranh 


- 146 - 


Con Đường Thực Tiễn 


giành với tha nhân, lặng lẽ gột rửa mọi tư duy tự nội, thanh 
tĩnh tâm hôn và phải mau mau chóng chóng đạt đên sự 
chứng ngộ. 


5y Tam học này nêu nói rộng ra đó là tám thánh đạo, 
bôn niệm trụ, bôn chánh cân, năm lực, sáu ba-la-mật. 


Tám thánh đạo đó là, cách nhìn đúng đắn (chánh tri kiến), 
tư duy đúng đắn (chánh tư duy), lời nói đúng đắn (chánh 
ngữ), hảnh vi đúng đắn (chánh nghiệp), nghề sinh nhai 
đúng đắn (chánh mạng), nỗ lực đúng đắn (chánh tinh tấn), 
niệm tưởng đúng đắn (chánh niệm), thiền định đúng đắn 
(chánh định). 


Cách nhìn đúng đăn có nghĩa là, sáng tỏ bốn chân lý (tứ đề), 
có niềm tin vào lý nhân quả, không có kiến chấp sai lầm. 


Tư duy đúng đẫn có nghĩa là không chìm đắm trong dục 
lạc, không tham, không sân, không có tâm ác hại. 


Lời nói đúng đăn nghĩa là, lia khỏi lời dôi trá, lời vô ích, 
lời ác, lời hai chiêu. 


Hành vi đúng đắn có nghĩa là không sát sanh, không trộm 
cắp, không vướng vào quan hệ tình ái với người không 
chính thức là vợ hay là chông. 


Nghề sinh nhai đúng đắn nghĩa là tránh xa những nghề 
nghiệp đáng xâu hô đôi với con người. 


Nỗ lực đúng đắn có nghĩa là, siêng năng hướng mình đến 


- 147- 


Con Đường Thực Tiễn 

điều đúng đắn, nỗ lực không giải đãi. 

Niệm tưởng đúng đăn có nghĩa là, giữ gìn tâm ý sâu sắc 
trong tư duy đúng đăn. 

Thiền định hay sự nhất tâm đúng đăn có nghĩa là, để trí tuệ 


sáng tỏ, không có mục đích sai lầm, làm tĩnh lặng tâm một 
cách đúng đăn và nhiệp tâm tập trung. 


4. Tứ niệm trụ là: 


Thấy được rằng thân thê của ta là thứ nhơ bần, là thứ không 
nên châp trước. 


Thấy được rằng dù cho có cảm thọ gì đi nữa thì tất cả chúng 
đêu là nguôn gôc của khô. 


Thấy được răng tâm ta là cái vô thường, biên chuyền. 


Thấy được rằng tất cả sự vật đều được tạo lập nên nhờ 
những nguyên nhân và điêu kiện, không có gì độc lập vĩnh 
cữu bât biên. 


. Tứ chánh cân là cô găng làm bôn điêu: 


Điều ác có thể xảy ra thì ngăn không cho nó xảy ra. 
Điều ác đã xảy ra thì châm dứt nó từ đây. 
Điều thiện có thể sẽ xảy ra thì vun đắp để nó xảy ra. 
Điều thiện đã xảy ra rồi thì bồi đắp để nó ngảy cảng lớn 
hơn. 
- 148 - 


Con Đường Thực Tiễn 


6. Năm lực là năm thứ có sức mạnh đề đạt được sự giác 
ngộ. Đó là: 

Niềm tin 

Sự nỗ lực 

Có tâm ý sâu sắc 

Có sự tập trung (định) 


Có trí huệ sáng suôt 


7. Sáu ba-la mật là bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tính tấn, 
thiền định, trí huệ. Nếu tu sáu thứ này thì có thể từ bờ bên 
này là mê vọng vượt qua được bờ bên kia là giác ngộ, do 
đó còn gọi là lục độ. 


Bồ thí là từ bỏ tâm luyến tiếc, trì giới là giữ gìn đúng đắn 
các hành vi, nhẫn nhục là chữa trị tâm dễ nỗi nóng, tinh tấn 
là làm mắt tâm lười biếng, thiền định lả làm tĩnh lặng tâm 
dễ loạn động, trí tuệ là làm sáng suốt tâm mê mờ nøu SI. 


Bồ thí và trì giới như cái nên của thành trì, là nên tảng của 
sự tu hành, nhẫn nhục tinh tân như tường thành, phòng 
ngừa giặc nạn từ bên ngoài vảo, thiền định và trí tuệ là để 
phòng thân, là vũ khí để tránh khỏi vòng sinh tử, đó là cái 
giáp che thân khỏi sự tấn công của kẻ địch. 

Khi gặp kẻ hành khất thì tặng ít vật, vậy là bố thí, nhưng 
đó không phải là bố thí tối thượng. Mở lòng ra tự mình tìm 
đến người khác mà bồ thí, đó mới là bố thí tôi thượng. Lại 
nữa, thi thoảng mới bố thí cũng không phải là bố thí tối 


- 149- 


Con Đường Thực Tiễn 


thượng, bồ thí định kỳ thường xuyên thì đó mới là bố thí 
tôi thượng. 


Bồ thí rồi tiếc rẻ hay bồ thí rồi có ý khoe khoang thì không 
phải là bố thí tối thượng. Vui vẻ mà bồ thí, bản thân người 
bố thí, người nhận của bồ thí và vật bó thí, quên ngay cả ba 
điều này thì mới là bố thí tối thượng. 


Bô thí đúng đăn là không câu phước báo, có tâm từ bi trong 
sạch, phải câu cho cả mình cả người đêu được vào đạo giác 
ngộ. 


Có bảy loại bố thí mà người không giàu có cũng làm được. 
Một là thân thí, tức phụng sự bằng sức lao động của mình, 
và cung bậc cao nhất của thân thí là xả thân hành sẽ được 
nói ở sau. Hai là tâm thí, lòng quan tâm đến người khác hay 
vật khác. Ba là nhãn thí, nhìn người bằng đôi mắt hiền hoà, 
làm cho tất cả những ai ở đó cũng đều cảm thấy an lòng. 
Bồn là hoả nhan thí, tức thể hiện nụ cười ôn hoà trên gương 
mặt. Năm là ngôn thí, tức nói lời êm ấm có chứa sự quan 
tâm. Sáu là sàng toạ thí, tức nhường chỗ ngôi của mình cho 
người khác. Bảy là phòng xá thí, tức cho người nhờ một 
đêm ở nhà mình. Bảy sự bố thí trên đây ai cũng có thể làm 
được, là những thứ có thể thực hành trong cuộc sống hằng 
ngày. 


6. Ngày xưa có vị vương tử tên gọi là thái tử Sattva 
(Tát-đoả). Một hôm, cùng hai vương tử anh vào rừng chơi 
thì thây một con hồ mẹ sinh được bảy con hồ con đang chịu 
cơn đói kêu thảm thiết vì đành phải ăn thịt con. 

- 150 - 


Con Đường Thực Tiễn 


Hai vị vương tử anh hoảng sợ mà chạy, chỉ còn vương tử 
Sattva, để xả thân cứu con hồ đói, chàng liên leo lên một 
tảng đá cao rồi gieo mình xuống cho hồ, hỗ mẹ như thế có 
đủ thức ăn, cứu được sinh mạng của các hồ con. 


Thái tử Sattva thực hiện việc thí thân một cách tự nhiên, 
trong thâm tâm chàng nghĩ rằng: “thân này thì sẽ biến đồi, 
vô thường, bản thân ta lâu nay không biết bố thí chỉ đăm 
đăm yêu mến thân mình, bây giờ là phải lúc bô thí thân này 
đề cầu đạo giác ngộ”. Với quyết tâm như thế, thái tử đã thí 
thân làm thức ăn cho hồ đói. 


0: Lại nữa ở đây còn có bốn tâm rộng lớn (tứ vô lượng 
tâm) từ, bi, hý, xả mà người câu đạo cần phải tu học. 


Tu tập tâm từ thì sẽ đoạn được tâm tham, tu tập tâm bi thì 
sẽ đoạn được tâm sân, hỷ thì sẽ đoạn trừ được khô đau, xả 
là không còn cái nhìn phân biệt đôi với ân và oán. 


Làm hạnh phúc và an lạc cho nhiều người, đó là lòng từ 
lớn. Làm cho nhiều người hết khổ hết sầu là lòng bi lớn. 
Với tâm hoan hý mả đối xử với mọi người là đại hỷ. Đối 
xử bình đắng với tất cả không có cách biệt là đại xả. 


Nuôi dưỡng bốn tâm rộng lớn từ, bi, hỷ, xả như thế nảy thì 
trừ được tâm tham, sân, khổ đau và chấp trước. Nhưng cái 
tâm khó bỏ là tâm ác như con chó nuôi trong nhà, tâm thiện 
dễ mất như con nai chạy vào rừng. Lại nữa, Tâm ác khó 
tiêu mất như chữ khắc trên đá, tâm thiện dễ tiêu mắt như 
chữ viết trên nước. Do đó, phải nói rằng tu hành là việc thật 


= 15] = 


Con Đường Thực Tiễn 


sự rât khó. 


10. Thế Tôn có một người đệ tử tên là Srona, sinh ra 
trong gia đình giàu có nhưng cơ thể yếu bẩm sinh. May 
mắn gặp Phật và thành đệ tử của ngài. Srona tu hành tình 
tân, bền bỉ chịu đau đến nỗi chảy máu chân nhưng vẫn 
không thể chứng ngộ. 


Đức Phật thương xót bảo Srona: 


“Này Srona, khi con còn ở nhà có học đàn phải không? Khi 
lên dây gấp hay chùng dây lại thì sẽ không ra âm thanh hay. 
Chỉ khi căng và chùng dây vừa phải thì mới ra âm thanh 
nghe được. 


Việc chứng đạo cũng giỗng như thê, giải đãi lười biếng Sẽ 
không được đạo, nhưng quá cô găng cũng không thể đạt 
được đạo quả. Nên về sự tinh tấn, con người cân phải nghĩ 
đến mức độ phù hợp với mình”. 


Nghe được giáo huân này Srona hiệu được và cuôi cùng 
cũng đạt được sự chứng ngộ. 


II. Ngài xưa có vị thái tử, vì có thể sử dụng được năm 
loại vũ khí nên được gọi là “người có thể sử dụng năm loại 
vũ khí”. Sau khi tu luyện xong trên đường trở về quê hương, 
nơi chỗn hoang dã, thái tử đã gặp một con quái vật. Con 
quái vật từ từ bước tới bức hại thái tử. Ban đầu thái tử 
phóng mũi tên, cho dù mũi tên đã phóng trúng nhưng chỉ 


= 1H52.= 


Con Đường Thực Tiễn 


dính bện vào lông quái thú mà không hê tôn thương nó gì 
cả. Lân lượt kiêm, mâu, gậy, giáo tât cả đêu bị cuôn vào 
lông, chăng làm gì được nó. 


Sau khi dùng hết vũ khí, thái tử ra nắm đâm băng tay và đá 
bằng chân, nhưng tay và chân ấy đều dính vào lông của 
quái thú, thân thê thái tử dính vào thân quái thú và lơ lững 
trên không. Thái tử dùng đầu nện vảo ngực quái thú và đầu 
cũng dính luôn vào ngực. 


Con quái thú nói rằng: “Ông đã hoàn toàn trong tay tôi rồi, 
bây giờ tôi ăn thịt ông”. Thái tử cười nói: 


“Nhà ngươi có lẽ tưởng là ta đã hết vũ khí rồi thì phải. Ta 
vân còn vũ khí kim cang đây. Nêu nhà ngươi mà nuôi ta, 
cái vũ khí này sẽ thọc bụng nhà ngươi từ bên trong đây”. 


Quái thú bây giờ nhụt chí vì đũng khí của thái tử, liền hỏi: 
“làm sao có thê làm được điêu ây?”. 


Thái tử trả lời: “nhờ sức mạnh của chân lý”. 


Bấy giờ quái thú thả thái tử ra, lại còn thụ giáo của thái tử 
mà xa lìa điêu ác. 


12. Không biết xấu hồ với chính mình, không biết xấu 
hồ với người khác là phá hoại thế gian, biết xâu hồ với 
chính mình, biết xâu hồ với người khác là gìn giữ thế gian. 
Nếu có tâm tàm quý thì sẽ có lòng tôn kính cha mẹ sư 
trưởng người trên, và cũng giữ gìn trật tự anh em chị em. 
Quả thật, có tự mình phản tỉnh thì sẽ có xâu hồ với bản thân, 


=153= 


Con Đường Thực Tiễn 


nhìn việc của người khác rôi tự mình thây xâu hô, điêu này 
phải nói là đáng được tôn trọng. 


Nêu khởi tâm sám hôi thì tội sẽ không còn là tội, nhưng 
nêu không có tâm sám hôi thì tội vĩnh viên vân là tội, nhôt 
lây người đó. 


Khi nghe lời dạy đúng và thường nghĩ đến ý nghĩa ấy, nhờ 
thực tập lời dạy ây mà thâm thâu. Nêu không nhớ nghĩ, 
không tu tập thì dù có nghe cũng không thê thâm thâu. 


Tín, tảm, quý, nỗ lực và trí tuệ là sức mạnh to lớn trong thế 
gian. Trong đó, sức mạnh trí tuệ là chính, bôn cái kia là sức 
mạnh phụ kết hợp với trí tuệ ây. 


Tu hành mà bị vướng vào tạp sự, tạp đàm, ham ngủ là 
nguyên nhân của sự thoái Ïu1. 


13. Cùng tu hành nhưng cũng có người chứng ngộ trước, 
có người chứng ngộ sau. Nên khi nhìn thây người khác đắc 
đạo, mình chưa đặc mà buôn lòng là không được. 


Trong việc học bắn cung, dù ban đầu ít bắn trúng nhưng 
nếu học liên tục thì sẽ băn trúng. Hay như dòng nước chảy 
nối nhau liên tục thì cuối cùng cũng ra đến biến, việc tu 
hành nếu không từ bỏ thì chắc chắn cũng sẽ chứng được 
đạo. 

Như trước đã nói, nêu mở mắt ra thì ở đâu cũng có lời giáo 
huấn, cũng vậy, cơ duyên chứng đạo cũng hiển hiện khắp 
mỌI nƠI. 


- 154- 


Con Đường Thực Tiễn 


Khi đốt hương, mùi hương toả ra, biết rằng mùi hương ấy 
không phải có, cũng không phải không, không phải đi, 
cũng không phải đên. Cũng có người biệt như thê mà chứng 
đạo. 


Lại cũng có người đi trên đường chân giẫm phải cái gai. Từ 
cảm giác cái đau nhức ấy ý nghĩ xuât hiện trong anh ta rằng: 

cái đau vốn dĩ không phải lả tâm cô định, chắng qua là do 
tiếp xúc với duyên mà có nhiêu thứ tâm, cùng một cái tâm 
nhưng loạn động thì thành phiền não xấu xa, nếu được chế 
ngự thì đạt thành giác ngộ cao đẹp. 


Cũng có trường hợp, có người có nhiều tham dục, nghĩ về 
lòng dục của mình, biết răng có khi nào đó nhiên liệu dục 
vọng này sẽ thành ngọn lửa trí tuệ, và thế là cuối cùng anh 
ta đã chứng nhập đạo giác ngộ. 


Lại cũng có người nghe được lời dạy rằng: “hãy làm cho 
tâm an, nêu tâm được an thì mọi thứ trong đất trời này đều 
bình an”, biết được răng sự sai biệt trong thế giới này đều 
bắt nguồn từ những quan điểm của tâm, vả thế là ngộ đạo. 


=185= 


Con Đường Thực Tiễn 
Tiêt 3: Con Đường Của Niêm Tìn 


l: Người quy y vào đức Phật, vào giáo pháp của ngài 
và vào giáo đoàn của ngải thì gọi là tín đồ Phật giáo. Và tín 
đồ Phật giáo thường sẽ có giới luật, tín ngưỡng, bồ thí, trí 
tuệ. Cụ thể là như sau: 


Không đoạt mạng sông của chúng sanh, không trộm cắp, 
không quan hệ tình ái với người ngoài hôn phối, không nói 
dối, không dùng chất kích thích làm mất tỉnh táo. Việc giữ 
gìn năm điều này là giới của tín đỗ Phật giáo. 


Tin vào trí tuệ của Phật là ý nghĩa của “tín” trong từ “tín đồ 
Phật giáo”. Xa lìa tâm tham lam, tâm tiếc vật, thường thích 
việc bô thí cho người khác là sự bồ thí của tín đồ Phật giáo. 
Biết được lý nhân duyên, biết được lý vô thường là trí huệ 
của tín đồ Phật giáo. 


Cũng giống như cây đã nghiêng về hướng đông thì nhất 
định khi nào đó nó sẽ ngã về hướng đông. Những ai có tín 
tâm sâu dày, cuộc sống thường ngảy thường lắng lòng nghe 
lời Phật dạy, đến một lúc, dù kết thúc thân mạng này thế 
nào đi chăng nữa thì nhất định cũng sẽ được sinh về cõi 
Phật. 


2. _ Chúng ta vừa mới nói tín đồ Phật giáo là người tin 
vào đức Phật, giáo pháp và giáo đoàn của Phật. 


Đức Phật có nghĩa là người đã khai mở đạo giác ngộ, đem 
đạo giác ngộ ây mà cứu độ và làm lợi ích cho chúng sinh. 


- 156 - 


Con Đường Thực Tiễn 


Giáo pháp có nghĩa là lời dạy của đức Phật ấy. Giáo đoản 
có nghĩa là đoàn thê hoà hợp tu hành đúng theo giáo pháp 
ây. 


Đức Phật, giáo pháp, giáo đoàn, ba yếu tố này tuy là ba 
nhưng không tách rời nhau. Phật thị hiện trong giáo pháp 
của ngài, giáo pháp ấy được thực hiện bởi giáo đoàn của 
ngài, nên ba yêu tố này cũng chỉ là một. 


Như thế, tin vào giáo pháp và giáo đoàn cũng chính là tin 
vào đức Phật, nêu tin Phật thì tự nhiên cũng tin vào giáo 
pháp và giáo đoàn của ngài. 


Do đó, con người dù chỉ tin vào đức Phật thôi cũng có thể 
được cứu độ và cũng có thê được giác ngộ. Vì Phật yêu 
thương tất cả chúng sanh như cha mẹ thương con. Cũng 
giống như con nghĩ về mẹ, con người nếu nghĩ về Phật, tin 
Phật thì sẽ thây được Phật trước mắt, sẽ được Phật cứu độ. 


Người tin Phật thường được sống trong ánh sáng của Phật, 
và một cách tự nhiên được thâm nhuân hương giác ngộ của 
Phật. 


3; Trên đời này không có gì mang lại lợi ích to lớn hơn 
là việc tin tưởng vào đức Phật. Nếu chỉ có một lần duy nhất 
nghe tên của Phật, hoan hỷ tin tưởng, thì có được lợi ích 
lớn không gì hơn. 


Do đó, con người cần phải tìm cầu học hỏi lời Phật dạy, 
cho dù đi vào trong thê giới đây lửa dữ này khi nghe danh 


=15ý/= 


Con Đường Thực Tiễn 
hiệu của Phật thì nên sinh lòng hoan hỷ kính tin. 


Quả thật, gặp Phật là điều khó, gặp được người chỉ dạy giáo 
pháp ấy cũng khó, nhưng tin được giáo pháp ấy lại càng 
khó hơn. 


Nay đã gặp được người nói pháp khó gặp tôi, nghe được 
giáo pháp khó có thể nghe được rồi, do đó cần phải hoan 
hỷ kính tin đức Phật, đừng để mắt lợi ích lớn này. 


4. Chính tín tâm là bạn lành của con người, là lương 
thực trong cuộc lữ thê gian, là tài sản lớn nhât của con 
nĐười. 


Tín tâm chấp nhận được lời Phật dạy, là đôi tay trong sạch 
thọ nhận tất cả mọi công đức. Tín là ngọn lửa, đốt cháy 
sạch những tạp nhiễm trong tâm của con người, và đưa con 
người vào đạo. 


Lòng tin làm cho con người thêm giàu có, hết lòng tham, 
bỏ lòng kiêu ngạo, dạy cho con người biết kính trọng vả 
khiêm nhường. Và như thế, trí tuệ sẽ minh mẫn hơn, hành 
vi sẽ minh bạch hơn, tinh thân không bị tôn hại khi gặp khó 
khăn, không quá vướng mắc vào ngoại cảnh, không bị dụ 
dỗ, được tiếp thêm sức mạnh. 


Lòng tin yếm trợ ta khi ta nản chí trên đường dài, dẫn dắt 


ta vào đạo giác ngộ. 


Lòng tin cho ta tư tưởng như lúc nào cũng ở trước Phật, 
được Phật che chở, làm ôn hoà thân cũng như tâm ta, cho 


- 1588 - 


Con Đường Thực Tiễn 


ta cái đức luôn quý trọng và cảm thông với tât cả mọi người. 


ĐI Người có lòng tin này, tai dù nghe âm thanh gì cũng 
như đang thưởng thức pháp âm của Phật, được trí tuệ hoan 
hỉ, biết được răng tất cả những sự việc có trong đời đều là 
nhờ nhân và duyên mà thành, đạt được trí tuệ chấp nhận 
điều đó một cách tự nhiên. 


Người có lòng tin này có trí tuệ biết rằng mọi vật nơi cõi 
đời này vốn chắng qua là tạm bợ, đó là sự thật không bao 
giờ thay đổi, được trí tuệ không ưu sầu không hoảng hốt 
đối với sự biến đối của vinh nhục thịnh suy. 


Lòng tin được thể hiện qua ba việc, đó là sám hồi, tuỳ hỷ 
và câu nguyện. 


Phản tỉnh lại bản thân mình một cách sâu sắc, tự biết tội và 
điều chưa thanh tịnh của mình mà sám hối. Nhìn thấy điều 
thiện của người khác mà hoan hỷ như là việc của mình, và 
khởi lòng cầu nguyện công đức cho người đó. Lại nữa, 
cũng nguyện mình khi nào cũng ở bên Phật, đi bên Phật, 
sống cạnh Phật. 


Lòng tin này là tâm thành, là tâm sâu lắng, là tâm hoan hỷ 
bởi được sức thân của Phật dân vào cõi Phật. 


Do đó, dù nghe danh hiệu của đức Phật được xướng tụng ở 
đâu, dù chỉ một niệm hoan hỷ kính tin, đức Phật sẽ ban cho 
sức mạnh chân tâm, dẫn dắt người đó vào cõi nước Phật, 
làm cho đạt đến vị trí không còn chất chồng mê muội trở 


=/DĐ<= 


Con Đường Thực Tiễn 
lại nữa. 


6. Lòng tin Phật như thế này là biểu hiện của Phật tánh 
trong tâm của mọi chúng sanh. Bởi vì, người biêt Phật hiêu 
Phật sẽ là Phật, người tin Phật sẽ thành Phật. 


Tuy nhiên, cho dù có Phật tánh đi chăng nữa nhưng Phật 
tánh ấy bị chìm sâu trong đáy bùn lầy phiền não, mâm giác 
ngộ không thể nảy sinh, không thê khai hoa được. Làm sao 
tâm thanh tịnh hướng Phật có thể sanh khởi khi bị cuốn vào 
trong phiền não tham sân? 


Trong rừng cây độc Eranda thì chỉ có Eranda nây mầm, còn 

cây hương Chandana (Chiên-đàn) không thể mọc. Nếu cây 

Chandana có thê mọc trong rừng Eranda thì điều này thật 

sự hiếm. Nay nơi chỗ của con người mà có tâm tin Phật, 

hướng Phật cũng thế, phải nói là điều quý hiếm. 

Do đó, tín tâm tin vào đức Phật của con người được gọi là 
“vô căn tín”. Vô căn có nghĩa là trong tâm của con TƯỜI 


không có cái gốc rễ sinh ra niềm tin này, gốc rễ niềm tin 
này là nơi tâm từ b1 của đức Phật. Ý là như vậy. 


1ã Tín lả việc cao quý như thê này, chính là cội nguỗn 
của đạo, là mẹ của chư công đức. Tuy nhiên, người cầu đạo 
không có đây đủ tín này là vì năm mối nghi sau đây làm 
chướng ngại. 


Một là nghi ngờ về trí tuệ của Phật. 


Hai là nghi ngờ về đạo lý của giáo pháp. 
- 160 - 


Con Đường Thực Tiễn 
Ba là nghi ngờ đôi với người nói pháp. 
Bôn là thường lạc lôi trên con đường câu đạo. 


Năm là do không kiên nhẫn, do mạn tâm mà nghỉ ngờ đối 
với bạn đạo. 


Quả thật trên đời nảy không có gì nguy hiểm bằng lòng 
nghi ngờ. Lòng nghi ngờ ngăn cách con người với nhau, là 
chất độc phá vỡ sự thân thiết, là ngọn dao gây hại sinh 
mạng của nhau, là cái gai làm đau lòng lẫn nhau. 


Do đó người có được lòng tin thì phải biết rằng lòng tin đó 
vôn có những nhân duyên đã được sức từ bị của Phật từ 
quá khứ xa xưa g1eo trông nên. 


Người có lòng tin phải biết rằng có sự gia hộ của đức Phật 
đưa ánh sáng lòng tin ây đên với con người, phả tan bóng 
tôi nghi ngờ nơi con n8Øười. 


Những ai khi có được lòng tin, hoan hỷ với nhân duyên sâu 
dày đã được đức Phật ban cho từ quá khứ xa xưa, người ây 
sẽ được sinh ra trong cõi Phật ngay trong kiêp sông này. 


Quả thật, được sinh ra làm thân người là khó, nghe được 
giáo pháp cũng là điêu khó, có được tín tâm lại càng khó 
hơn. Do đó, phải cô găng tình tân lăng nghe lời Phật. 


=l61= 


Con Đường Thực Tiễn 

Tiết 4: Lời của Đức Phật 
1. Người nghĩ rằng họ nhục mạ tôi, họ chế giểu tôi, họ 
đánh tôi, nghĩ như thê thì oán hận cứ liên tục không dút. 
Hận thù không thể diệt được hận thù, chỉ khi quên hận thù 
đi thì mới diệt được hận thù. 
Như căn nhà vụng lợp thì bị dột nước mưa, tâm không khéo 


tu tập thì sẽ bị tham dục tấn công. 


Lười biêng là con đường của sự chêt, tĩnh tân là con đường 
của sự sông. Người ngu mới lười biêng, người có trí thì sẽ 
tinh tân. 


Cũng như người thợ làm cung tên chuốt tên cho thật thăng, 
người trí cũng phải làm cho tâm mình trở nên chính trực. 


Tâm rât khó năm giữ, khinh động, khó chê ngự. Chính việc 
chê ngự tâm này là có được sự an ôn. 


Chính tâm này tạo ra ác sự cho con người, chứ không phải 
kẻ thù, cũng không phải kẻ địch tạo ra. 

Người giữ gìn tâm này khỏi tham, khỏi sân, khỏi các ác sự 
thì đạt được an lạc chân thực. 


Sà Chỉ có lời nói hoa mĩ mà không có sự thực hành thì 
cũng như hoa có sắc mà không có hương. 


Hương của các loài hoa thì không bay ngược gió. Nhưng 
hương của người đức hạnh thì có thê ngược gió bay muôn 


=162~= 


Con Đường Thực Tiễn 
phương. 


Người không thê ngủ được thì thấy đêm dải hơn, người đã 
thâm mệt thì thây đường xa hơn. Đôi với người không biệt 
giáo pháp chân chánh thì kiêp mê lâm và đau khô càng dài. 


Trong cuộc hành trình, nên đi cùng với kẻ băng mình hoặc 
đi với kẻ hơn mình. Thà răng đi một mình còn hơn là đi với 
người nøu. 


Một người bạn xấu còn đáng sợ hơn là loài ác thú. Ác thú 
chỉ làm hại được thân xác ta, nhưng bạn xâu thì phá hoại 
cả tâm ta. 


Do cứ nghĩ đến những vật sở hữu như đây là con của ta, 
đây là tài sản của ta nên người ngu phải khô. Đến ngay bản 
thân còn không phải của mình thì huỗng hồ gì là con cái, 
tiền tài mà là của mình được. 

Ngu ngốc mà biết mình ngu ngốc thì hơn hắn người ngu 
mà cứ tưởng mình có trí. 


Cũng giông như cái thìa múc canh không thê biệt được 
hương vị thức ăn, người ngu mà có g1ao du với người trí đi 
nữa cũng không thê hiêu được trí tuệ của người trí. 


Cũng giống như sữa tươi thường không dễ đông, hành vi 
ác không thành quả báo ngay lập tức, nhưng quả báo cũng 
sẽ đến VỚI người ấy, như ngọn lửa âm ỉ trong đồng tro, 
ngâm cháy dân dân. 


Người ngu thường khổ sở vì danh dự và lợi ích. Muốn được 


-163= 


Con Đường Thực Tiễn 


địa vị, muôn có quyên lợi, muôn lợi ích. Họ thường phải 
khô sở bởi những cái muôn này. 


Người bạn tốt là người chỉ cho ta biết lỗi lầm, khiên trách 
ta điêu xâu, điêu thiêu sót. Cân phải quý trọng người ây 
như là người đã chỉ cho ta kho báu vậy. 


3... Kẻ nào biết hoan hỷ với lời giáo huấn thì có thể ngủ 
ngon. Vì tâm đã được an tĩnh, do đã được gột rửa trong 
sạch bởi những lời giáo huân. 


Như người thợ mộc uốn cây gỗ cho thăng, người thợ làm 
cung uôn cánh cung cho thật cân, người thợ đào kênh thì 
vét kênh đê có thê dân nước vào. Người có trí điêu khiên 
tâm đề tâm trở nên linh hoạt. 

Cũng như tảng đá to không lay động khi bị gió thôi, tâm 


của người có trí cũng không dao động bởi lời khen tiếng 
chê. 


Tự chiến thắng mình là chiến thắng vinh quang, hơn cả sự 
chiến thắng hàng vạn quân nơi chiến trường. 


Dù sống cả trăm năm mà không biết đến chánh pháp thì 
không bằng sống một ngày mả có thể nghe được chánh 
pháp. 

Dù là ai, nếu thật sự yêu bản thân mình thì thường nên giữ 
bản thân tránh xa điều xâu ác. Nên tỉnh thức chí ít là một 
lần trong đời, khi còn trẻ, khi tráng niên, hay là khi đã giả. 


- 164- 


Con Đường Thực Tiễn 


Thê gian này lúc nào cũng bôc cháy. Cháy bởi ngọn lửa 
tham, sân, si. Phải mau mau chạy ra khỏi nhà lửa này càng 
sớm càng tôt. 


Thế gian này quả như bọt nước, như tơ nhện giăng, như cái 
bình dơ bân. Do đó, con người cân phải giữ tâm luôn thanh 
tịnh. 


4. Tránh không làm bất cứ điều gì ác, nên làm tất cả 
việc lành, giữ tâm ý mình trong sạch, đó là tính tuý lời dạy 
của đức Phật. 


Nhẫn nhục là một trong những hạnh khó, người thường 
thực hành nhẫn nhục là người đạt được chiến thăng cao 
thượng. 


Sống trong thế giới hận thù mà không hận thù, trong ưu sầu 
mà không ưu sầu, trong tham lam mà không tham lam. Cần 
phải sông cuộc đời thanh sạch vô ngã, không coi bất cứ vật 
øì là của riêng mình. 

Không bệnh tật là cái lợi lớn nhất, biết đủ là điều phú quý 
nhất, được tin cậy là tình thân chân thật nhất, chứng ngộ là 
niềm vui lớn nhất. 

Cảm thây muốn rời xa khỏi điều ác, cảm nhận được sự tịch 
lặng, cảm nhận được niềm hoan hỷ đôi với Phật pháp, 
người có được những cảm nhận này là người không sợ hãi. 


Đừng chấp trước vào những điều yêu thích, đừng chán ghét 
những điêu không ưa. Uu sâu, sợ hãi và sự ràng buộc sinh 


- 165- 


Con Đường Thực Tiễn 


khởi lên do những yêu và ghét này. 


Độ Cũng giông như gỉ sắt sinh ra từ sắt nhưng sẽ huỷ 
hoại sắt, điêu ác sinh ra từ con người nhưng sẽ huỷ hoại 
COn người. 


Có kinh mà không đọc thì là kinh bị bụi bám, có nhà mà 
không sửa chữa dọn đẹp thì là nhà bụi bân, có thân người 
mà giải đãi thì chỉ là thân ô uê. 


Hành vi không chân chánh làm nhiêm ô con người ta, tiệc 
rẻ đô vật làm nhiêm ô sự bô thí, điêu ác làm nhiễm ô không 
chỉ đời này mà cả đời sau. 


Tuy nhiên, những nhiễm ô ô này không nghiêm trọng băng 
nhiễm ô của vô minh, nếu rơi vào nhiễm ô này, con người 
ta không thể nào thanh tịnh lại được, trừ khi vô minh ấ ây đã 
được đoạn trừ. 


Trong cuộc đời, con người ta dễ rơi vào sự vô tâm, không 
hồ thẹn, như con quạ trơ trơ, làm tôn thương người khác 
mà không thây ân hận. 


Trong cuộc đời, con người ta khó mà có tâm khiêm tôn, 
biệt kính trọng người, xa lìa châp trước, hành vi trong sạch, 
trí tuệ sáng suôt. 


Thấy lỗi của người thì dễ, thây lỗi của mình thì khó. Nhược 
điểm của người thì rêu rao khắp nơi như gió bay khắp bốn 
phương, nhược điểm của mình thì cỗ giấu như kẻ đánh bạc 
giấu bài. 


- ló6 - 


Con Đường Thực Tiễn 


Không trung chắng hề ghi lại dâu vết của chim, của khói, 
hay giông tố; tả giáo không làm cho ai có thể giác ngộ; tất 
cả sự vật không hề là thứ vĩnh cữu; và tâm của người giác 
ngộ thì không hè bị lay động. 


6. Phải giữ thân này cả bên ngoài và bên trong như 
người lính giữ thành trì vững chăc, đê được như thê thì 
không được đê sơ hở dù chỉ một phút giây. 


Chính ta là chủ nhân của ta, chính ta là chỗ nương tựa cho 
ta. Do đó trước hết là phải chê ngự bản thân ta. 


Tự chế ngự bản thân và tĩnh lặng tư duy chứ không nói 
nhiêu là bước đâu tiên đê đoạn trừ tât cả mọi trói buộc. 


Mặt trời sáng rạng vào ban ngày, mặt trăng chiếu tỏ vảo 
ban đêm, võ sĩ oai phong khi mang giáp trận, người câu 
đạo sáng ngời khi yên tĩnh tư duy. 


Người không giữ gìn các cửa ngõ giác quan mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, bị ngoại giới lôi cuỗn thì không phải là người tu 
hành. Người giữ gìn chặt chẻ các căn môn, tâm tịch tĩnh, 
đó mới là người tu hành Phật đạo. 


7. Những ai có chấp trước thì sẽ bị mê say, không thể 
nhìn sự vật một cách rõ ràng. Nếu lìa khỏi chấp trước thì 
có thê biết rõ đặc tướng của sự vật. Do đó, đối với tâm đã 
xa la chấp trước thì sự vật trở nên mới mẻ và sinh động. 


Nêu có buôn ăt có vuI, nêu có vuI ăt có buôn. Nêu vượt lên 


= 167-= 


Con Đường Thực Tiễn 


khỏi niềm vui nỗi buôn, vượt khỏi thiện cũng như ác thì sẽ 
được giải thoát. 


Lo lắng về tương lai chưa tới hay nuối tiếc về quá khứ đã 
qua thì sẽ khô héo như cây sậy bị chặt gây. 


Không hối tiếc những điều đã qua, không lo lắng về những 
điêu chưa đên, coI trọng những gì có trong hiện tại thì thân 
tâm sẽ khoẻ mạnh. 


Không chạy đuổi theo quá khứ, cũng không chờ đợi tương 
lai, nên tập trung tâm trí vào phút giây hiện tại. 


Việc cân làm hôm nay không nên đê đên ngày mai, làm một 
cách trọn vẹn có thê nhât bây giờ đó là cách sông một ngày 
có ý nghĩa. 


Lòng tin là bạn tôt của con người, trí huệ là hướng dân viên 
ưu tú của con người. Cân phải tìm câu ánh sáng giác ngộ, 
thoát khỏi bóng tôi vô minh và khô đau. 


Lòng tin là sự giàu có nhất, lòng chân thành là hương vị 
thanh cao nhất, tích tập công đức là việc đầu tư hữu ích 
nhất trên đời. Hãy tu tập thân tâm đúng như lời Phật dạy để 
có được an lạc. 


Lòng tin là lương thực trong cuộc hành trình ở thế gian này, 
công đức là nơi trú ân tốt nhất, trí tuệ là ánh sáng ban ngày 
và chánh niệm là sự thủ hộ ban đêm. Người sông đời sông 
không nhiễm ô thì không bị huỷ diệt, chính việc chiến 
thăng dục vọng nên người đó được gọi là người giải thoát. 


- ló8- 


Con Đường Thực Tiễn 


Con người nên quên thân mình đề hành động vì gia đình, 
quên nhà mình để vì thôn xóm, quên thôn xóm để vì quốc 
gia, và hãy quên tất cả để vì đạo giác ngộ. 


Sự vật là vô thường, có đó rôi mât đó, nêu không còn trong 
vòng sinh diệt thì sẽ có an nhiên tịch tĩnh. 


=169- 


Tăng Thân 


Chương thứ nhất 


Bồn Phận Của Người Con Phật 


Tiết 1: Đời Sống Xuất Gia 


lỗ Những ai muốn làm đệ tử xuất gia của ta thì phải từ 
bỏ gia đình, xã hội, tải sản. Người từ bỏ tất cả những điều 
ây đề sông vì Phật Pháp thì đó là người kế thừa của ta, được 
gọi là đệ tử xuất gia. 


Giả sử có người nắm vạt áo của ta mà theo, bước theo từng 
vết chân của ta đã bước, nhưng nêu vẫn còn các dục nhiễu 
loạn tâm, thì người đó vẫn đang cách xa ta. Cho dù có hình 
tướng xuất gia nhưng người đó không thấy được giáo pháp. 
Vì không nhìn thấy được giáo pháp nên người ấy không thê 
thây ta. 


Bà Đệ tử xuất gia của ta cần phải thực hiện bốn điều 
kiện căn bản trong cuộc sông. 

Thứ nhất là, phải mặc áo vá từ những mụn vải cũ. 

Thứ hai là, phải kiêm thức ăn bằng cách đi khất thực. 

Thứ ba là, phải cư ngụ dưới gốc cây hay nơi hóc đá. 

Thứ tư là, chỉ dùng thuốc trị bệnh được làm từ nước tiêu bò 
được chỉ định bởi tăng. 


Ôm bình bát đến từng nhà khất thực là thực hành hạnh khất 
thực nhưng không ép buộc người khác mà xin, cũng không 
dụ dỗ hay lừa dối mà xin. Vị xuất gia ấy tin rằng sở dĩ làm 
như thế là có thê học được cách lìa bỏ mê lầm, tránh xa mọi 


#1 2< 


Bốn Phận Của Người Con Phật 
nỗi khổ trên thê gian. 


Như thê, nêu xuât gia mà chưa lìa khỏi dục vọng, tham sân 
vân còn nhiêu loạn tâm, các căn môn vân chưa được giữ 
gìn thì vị đó chưa thật sự xuât gia. 


“ Người có tự tin răng mình là người xuât gia, nêu có 
a1 hỏi thì sẽ đáp răng tôi là người xuât gia, người đó chắc 
chăn có thê nói như sau: 


“Những điêu cân làm với tư cách là người xuât gia tôi 
đương nhiên tuân thủ. 


Với việc xuất gia chân thật nảy, mong cho những ai cúng 
dường bô thí cho tôi sẽ được hạnh phúc lớn, đông thời tôi 
cũng đạt được mục đích xuât gia của mình.” 


Thế thì, những điều người xuất gia phải làm là gì? Có tàm, 
có quý, cuộc sông thường nhật và ba hành vi thân miệng ý 
phải trong sạch, thường giữ gìn năm cửa ngõ giác quan, 
tâm không bị xao xuyến việc hưởng thụ dục lạc. Lại nữa, 
không khen mình chê người, không lười biếng và ham ngủ. 


Ban đêm toạ thiên kinh hành, khi ngủ thì năm nghiêng về 
bên phải, hai chân song SOng, nhớ nghĩ đến thời gian cần 
phải thức dậy lúc sáng mai rôi vào giâc ngủ an lành. Sáng 
sớm thức dậy, bắt đầu ngày mới cũng bằng thời khoá toạ 
thiền, kinh hành. 


Trong sinh hoạt ngày thường phải thường xuyên giữ tâm 
chính trực, chọn chô an tĩnh mà ngôi, luôn kiêm soát thân 
- 173- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


tâm chơn chánh, phải tránh xa tham, sân, s1, ham ngủ, vọng 
tưởng, hôi tiệc, nghi ngờ và giữ tâm thanh tịnh. 


Cứ như thê, giữ gìn chánh niệm, trí tuệ siêu việt sẽ sanh 
khởi, phiên não sẽ được diệt trừ, tập trung hướng về sự giác 
ngộ. 


4. Nếu đã là người xuất gia mà quên mình là người xuất 
gia, không xả tham, lìa sân, không bỏ hận thù, ghen tức, tự 
phụ, lừa dối, người đó giống như người mang con dao hai 
lưỡi bọc trong miếng vải mỏng. 


Không phải khoác áo cà-sa lên mình là thành người xuất 
gia, không phải cầm bình bát đi khất thực là thành người 
xuất gia, không phải cứ đọc kinh ngân nga là thành người 
xuất gia, đó chỉ là cái bề ngoài, không hơn không kém. 


Dù bề ngoài là người xuất gia đi chăng nữa mả chưa dứt 
trừ phiền não thì cũng không phải là người xuất gia. Cũng 
như cho dù đắp y ca-sa cho đứa trẻ thì cũng không thể gọi 
bé ấy là người xuất sĩ được. 


Người có thể giữ tâm chánh niệm, có trí tuệ sáng tỏ, không 
còn phiền não, một lòng hướng, đạo bỗ-để, bước trên con 
đường đích thực của. người xuất gia, người như thế mới 
được gọi là người xuất gia chân thực. 


Cho dù xương fan thịt nát cũng phải luôn cô găng, quyết 
chí đạt đến chỗ cần chứng đạt, nêu CÓ nỗ lực thì cuôi cùng 
sẽ đạt được mục đích của việc xuất Ø1a, CÓ thể hoàn thành 


- 174- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


hạnh thanh tịnh. 


5: Lại nữa, con đường xuất gia là phải truyền trì chánh 
pháp. Thuyết pháp ây cho tất cả mọi người, làm cho những 
ai đang ngủ quên thì tỉnh giấc, làm cho những ai đang ôm 
tả kiến thì có chánh kiến, hoăng truyền chánh pháp không 
tiếc thân mạng. 


Tuy nhiên, bởi vì việc thuyết pháp này là điều không đễ, 
nên người ôm chí nguyện thuyết pháp lợi sinh thì phải đắp 
y ca-sa của Phật, ngôi chỗ ngôi của đức Phật, bước vào 
ngôi nhà của Phật rồi mới nói pháp. 


Đắp y ca-sa của Phật có nghĩa là phải có tâm nhu hoà kham 
nhẫn. Ngồi chỗ ngôi của đức Phật có nghĩa là nhìn thấy mọi 
sự đều là không, không chấp trước. Vào ngôi nhà của Phật 
có nghĩa là có lòng đại từ bi đối với tất cả mọi người. 


6. Lại nữa, người muốn nói pháp này phải chú ý bốn 
điều. Thứ nhất là về hành vi, thứ hai là về lời nói, thứ ba là 
về thệ nguyện, thứ tư là về lòng đại bi của vị ấy. 

Thứ nhất, người tuyên thuyết giáo pháp là phải sống trên 
nguyên tắc nhẫn nại, phải nhu hoà, không hung hăng, xem 
mọi sự là không, nên không khởi tâm so đo thiện ác, cũng 
không cho răng có điều gì đáng để tâm chấp trước, tâm phải 
an định và hành vi của thần phải nhu hoà. 


Thứ hai, vị ây phải học cách thận trọng khi tiếp XÚC VỚI 


#9 < 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


nhiều hạng người khác nhau, giữ mình không gần với 
người có quyền thế, người có lối sông tà ác, và không thân 
cận người khác phái. Vị ấy cần phải thường ở chỗ văng vẻ 
trau sửa tâm mình, tư duy về lý duyên khởi của sự vật, trú 
tâm như thế, vị ây không nhục mạ người, không khinh khi 
người hay nói lỗi của người. 


Thứ ba, vị ấy cần phải giữ tâm mình an tịnh, xem đức Phật 
là cha lành, xem bạn đông tu là thây dạy đạo, khởi lòng từ 
bị đôi với tât cả chúng sanh mà bình đăng nói pháp. 


Thứ tư, vị ấy cần phải như đức Phật, phát huy lòng từ bi 
lên tới mức cao nhất, đối với người chưa biết cầu đạo thì 
phát nguyện làm cho kẻ ấy có thể nghe được giáo pháp, rồi 
theo nguyện ấy mà nỗ lực để đạt thành. 


=.J76:'= 


Bốn Phận Của Người Con Phật 
Tiêt 2: Phận Sự của Phật Tử Tại Gia 


Ï: Ở trước có nói, người tin vào Phật giáo, tức là người 
tin vào tam bảo: Phật, giáo pháp và giáo đoàn. 


Do đó, người có niềm tin vào Phật giáo là phải có niềm tin 
bât hoại đôi với đức Phật, giáo pháp và giáo đoàn, phải giữ 
gìn giới luật đã thọ với tư cách là Phật tử tại gia. 


Giới luật của người Phật tử tại gia nghĩa là không sát sinh, 
không trộm cặp, không quan hệ tình ái bât chính, không nói 
đôi, không sử dụng chât kích thích làm tâm trí say sưa. 


Phật tử tại gia là người có niềm tin đối với tam bảo, vả giữ 
gìn giới luật của người tại gia, bên cạnh đó còn phải làm 
cho người khác cũng có được niễm tin vảo giới luật này. 
Cần phải có gắng làm cho mọi người trong thân tộc, bạn 
bè, người quen biết có cùng niềm tin. Nhờ như thế mà tất 
cả mọi người đều có thể đượm nhuằn ánh từ bi của Phật. 


Việc có tín tâm đối với tam bảo và giữ gìn giới luật của 
Phật tử tại gia là để được tuệ giác giác ngộ, cho dù người 
tại gia sống trong cuộc đời còn ái dục nhưng phải cố gắng 
không để ái dục trói buộc. 


Cha mẹ rồi cũng đến lúc phải biệt ly, gia đình rồi cũng đến 
lúc phải chia lìa. Cõi đời này rồi cũng đến lúc phải ra đi, 
không đề tâm bị trói buộc nơi cái phải chia lìa, nơi cái phải 
ra đi, mà phải hướng tâm vảo niết-bản, nơi vốn không có 
sự chia ly ấy. 


“Ji ƒ = 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


BÀI Nếu nghe được lời dạy của đức Phật, có niềm tin sâu 
dày không thoái chuyền thì sẽ tự nhiên khởi tâm hoan hỷ. 
Nếu đạt đến tâm cảnh này thì nhận thây mọi sự đều sáng 
tỏ, ánh sáng ấy phản chiếu trong tâm làm tâm sinh hý lạc. 


Lòng tin nảy trong sáng và nhu hoà, thường hay nhẫn nại, 
không thích tranh giảnh, không làm phiền nhiễu người 
khác, thường xuyên nghĩ nhớ đến Phật pháp tăng. Do đó 
tâm vị ấy thường sinh hoan hý, có thê nhìn thấy ánh sáng 
giác ngộ ở bất cứ nơi đâu. 


Nhờ có niềm tin mà người ta sông dưới ánh sáng giác ngộ 
của Phật, rời bỏ tư tưởng về cái tôi, không còn tham tiếc 
cái của tôi, do đó không còn sợ hãi trong cuộc đời, không 
còn chán nản vì bị sỉ nhục. 


Vì tin răng sẽ sinh vê cõ1 nước của Phật nên không sợ chết, 
VÌ có niêm tin vào giáo pháp tôn quý và chân thật nên không 
run sợ, khi ở trước đám đông có thê nói năng một cách tự 
tin. 


Lại nữa, vì vị ây có đây lòng từ bi nên không có ý niệm yêu 
ghét đôi với mọi người, vì tâm trong sáng ngay thăng nên 
cứ thê mà tiên tu, thực hành tât cả điều thiện. 


Niềm tin ngảy cảng tăng dù là trong thuận duyên hay 
nghịch cảnh, biết hồ thẹn, kính quý lời Phật dạy, làm đúng 
như những øì đã nói, nói đúng như những gì đã làm, lời nói 
và hành động hợp nhất với nhau, nhìn sự vật với trí tuệ sáng 
suốt, lòng vững như núi, nguyện dần dần hướng đến đạo 
quả bỗ-để giác ngộ. 


#.J (5 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


Lại nữa, cho dù gặp chuyện gì xảy ra cũng dẫn dắt mọi 
người với tâm như tâm của Phật, dù ở trong cõi đời ác trược, 
sống củng với con người nhiễm ô nhưng luôn cố găng 
chuyền hoá những người ấy đến với điều thiện. 


n: Do đó, mọi người trước tiên cần phải tự mình lập 
nguyện nghe giáo pháp. 


Giả như có người bảo răng “nêu bước vào trong đông lửa 
đang cháy này thì sẽ được pháp” cũng phải có quyêt tâm 
câu đạo mà bước vào ngọn lửa ây. 


Việc đi trong thế giới đầy lửa đữ mà nghe được danh Phật 
thì đúng là sự cứu độ. 


Làm được như thế thì bản thân sẽ có được giáo pháp. Cần 
phải bố thí rộng khắp, cung kính người đáng cung kính, 
phụng sự người đáng phụng sự, đối xử với người khác băng 
lòng từ bi sâu rộng. Tự lợi, ích kỷ không phải là lỗi sống 
của người sông theo lời Phật dạy. 


Như thê, người Phật tử tại gia cần phải chú trọng việc tu 
tập tâm, không xao nhãng bởi những sự việc khác. VỊ ấy 
nghe giáo pháp, tin tưởng thực hành theo giáo pháp, không 
ghanh ghét người, không bị lung lạc bởi lời bàn ra của 
người khác, không quan tâm đến tôn giáo nào khác nữa. 


Người không có niềm tin vào Phật pháp thì vì họ chỉ nghĩ 
đên những thứ của bản thân nên tâm tính nhỏ hẹp, khi nào 
cũng rôi ren. Còn người có lòng tin nơi Phật pháp thì vì tin 


=1J9= 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


răng có một sức mạnh trí tuệ và từ bi gia hộ cho mình nên 
tự nhiên tâm tánh rộng rãi bao dung không chật vật rôi răm. 


4. Lại nữa, người nghe được giáo pháp sẽ thấy được 
vốn dĩ thân mày, là vô thường, vốn là sự tập hợp của khổ 
đau, là nguồn gốc của điều xấu ác nên không chấp trước 
thân này. 


Nhưng cũng cần phải nuôi dưỡng thân nảy một cách thận 
trọng, đó không phải vì tham lam dục lạc mà vì thân này 
có thê tu hảnh đề chứng đạo và truyền trì Phật pháp. 


Nếu không nuôi dưỡng thân này thì không thê giữ được 
mạng sống, nếu không có mạng sông thì không thể tu hành 
Phật đạo và truyền trì giáo pháp ấy. 


Cũng giống như kẻ muốn qua sông thì phải giữ gìn chiếc 
bè, người đi đường xa thì phải sẵn sóc con ngựa. Người 
muốn thực hảnh theo giáo pháp đề đạt đạo quả giác ngộ thì 
phải quý trọng giữ gìn thân thê này. 


Lại nữa, người Phật tử tại gia cần phải biết việc mặc quân 
áo là đê che thân, đê tránh cái nóng cái lạnh, không phải là 
đê trang sức phù phiêm. 

Người ấy cũng cần phải biết ăn uống là để nuôi thân mà 
học đạo và truyền trì Phật pháp, chứ không phải đê mà 
hưởng thụ. 

Đối với nhà ở cũng vậy, không phải là để hưởng thụ cá 
nhân hay khoe khoang sự phú quý. Cân phải nghĩ răng đê 

- 180 - 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


sống trong ngôi nhả giác ngộ, để được phòng hộ khỏi bọn 
giặc tham dục thê gian, khỏi những cơn mưa bão tà giáo. 


Cứ như thế đối với tất cả, bất cứ điều gì cũng không nghĩ 
là để cho thân nảy, cũng sẽ không có lòng kiêu ngạo đối 
với người khác, mà phải nghĩ là chỉ vì sự giác ngộ, vì giáo 
pháp. vì lợi ích cho mọi người. 


Do đó, cho dù sống ở nhà cùng với gia đình nhưng lòng 
không hề lìa khỏi giáo pháp. Cư xử với gia đình bằng tâm 
từ bi, tìm kiếm phương cách để đánh thức niềm tin chánh 
pháp trong tâm của mọi người. 


n. Những Phật tử tại gia vốn là thành viên của giáo 
đoàn Phật giáo này, ngày thường cần phải để tâm hầu cận 
mẹ cha, chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân và phụng 
thờ đức Phật. 


Khi hầu cận mẹ cha, thì học cách thực hành tâm từ đối với 
tầt cả sinh mệnh chúng sanh. Khi sông cùng vợ con thì học 
cách từ bỏ tham ái và hạnh phúc ích kỷ. 


Khi nghe âm nhạc thì nên nghĩ muôn đạt được niêm vui 
trong giáo pháp, khi ở trong phòng thì nên nghĩ muôn bước 
vào cảnh giới của thánh giả, vĩnh viên xa lìa nhiễm ô. 


Khi bố thí cho người khác thì phải nghĩ muốn lìa bỏ hết 
tâm tham. Khi ở chỗ đông người thì nghĩ muốn bước vảo 
chúng hội của chư Phật. Khi gặp điều bất hạnh thì nguyện 
có được tâm không bị dao động. 


t.JÐ 1= 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


Khi quy y Phật thì nguyện cùng với mọi người sinh khởi 
tâm câu đạo và thê đặc đại đạo. 


Khi quy y giáo pháp thì nguyện cùng với mọi người bước 
vào kho tàng giáo pháp thâm sâu, được trí tuệ rộng lớn như 
biên cả. 

Khi quy y tăng già thì nguyện cùng với mọi người dẫn dắt 
đại chúng, tiêu trừ tât cả chướng ngại. 

Lại nữa, khi mặc quân áo thì không quên coi y phục là thiện 
căn và tàm quý. 

Khi đi vệ sinh thì nguyện diệt trừ những thứ ô nhiễm tham 
sân s1. 


Khi thây con đường dốc lên cao thì nghĩ muốn đạt đến đạo 
vô thượng, vượt khỏi thế giới u mê; khi nhìn thây con 
đường dốc xuống thấp thì nên nguyện bước vào giáo pháp 
thâm sâu. 


Khi nhìn thấy cây cầu thì nguyện sẽ bắc cây cầu giáo pháp 
đê mọi người đi qua. 


Khi nhìn thấy người đau buồn đáng thương thì khởi tâm 
đau buôn cho cuộc đời đôi thay vô thường. 


Khi nhìn thấy người ham vui dục lạc thì nguyện xa lìa đời 
sông huyền ảo, đạt được giác ngộ chân thật. 


Khi được thức ăn ngon thì cảnh giác thiểu dục tri túc, 
nguyện xa lìa châp trước; còn khi được thức ăn không ngon 


:.lÐ2.= 


Bốn Phận Của Người Con Phật 
thì nguyện xa lìa vĩnh viễn những tham dục thê gian. 


Khi mùa hè nóng bức thì nguyện xa lìa cái nóng của phiên 
não được sự mát mẻ của giác ngộ, khi mùa đông lạnh giá 
thì nguyện được cái âm áp đại bi của đức Phật. 


Khi tụng kinh thì nguyện giữ gìn tất cả giáo pháp đừng 
quên mât. 


Khi niệm Phật thì nguyện có được tuệ nhãn siêu việt như 
đức Phật. 


Ban đêm khi đi ngủ thì nguyện dừng các nghiệp thân khẩu 
ý, làm trong sạch tâm minh; sáng sớm khi thức dậy thì 
nguyện giác ngộ tất cả, thấu hiểu được mọi điều. 


6. Lại nữa, người Phật tử tại gia vì biết giáo lý “không”, 
tức là dạng thái vốn có của mọi sự mọi vật, nên không 
khinh khi những công việc trong đời, những hạng người 
trong nhân gian, mả chỉ nhận biết như thể, cứ như thế mả 
làm hoàn thành con đường giác ngộ. 


Không nên cho rằng thế giới nhân gian là mê mờ nên vô 
nghĩa, thê giới của sự giác ngộ là tôn quý, có ý nghĩa. Cần 
phải nêm trải con đường giác ngộ trong tất cả mọi sự ở thế 
gian này. 


Nếu nhìn sự vật bằng đôi mắt bị che đậy bởi vô minh thì 
thế gian quả là đây lỗi lầm và vô nghĩa. Nhưng nếu quan 
sát bằng trí tuệ sáng suốt thì chính thế gian này là thế giới 
giác ngộ. 

- 183 - 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


Sự thật thì chỉ có một thế giới. Không có cái vô nghĩa và 
cái có nghĩa, cũng không có cái thiện cái bất thiện. Cho 
răng có hai mặt như thế chẳng qua là do sự phân biệt của 
COn người. 


Nếu quan sát bằng trí tuệ không phân biệt thì tất cả mọi sự 
mọi vật đêu có ý nghĩa cao quý. 


7. — Cứ như thể, người Phật tử tại gia tin Phật, trải 
nghiệm và trân quý mọi việc trong cuộc đời băng tín tâm 
ây, và cũng với tín tâm ây mà nghiêng mình phụng sự tha 
nhân. 


Do đó người Phật tử không có tâm kiêu ngạo mà chỉ có tâm 
khiêm hạ, tâm phụng sự người khác, tâm như đại địa có thể 
dung chứa hết thảy, tâm phụng sự hết thảy mà không một 
chút phàn nàn, tâm nhẫn nại đôi với sự khổ, tâm không 
biếng nhác, tâm ban bồ thiện căn đối với tất cả người nghèo. 


Như thê, vị ấy có tâm an ủi người khốn khó, là mẹ hiền của 
hêt thảy chúng sanh, chính tâm từ ây là tâm quý kính chúng 
sanh, coI tât cả như là cha mẹ mình, bạn hữu mình. 


Do đó, đỗi với người Phật tử tại gia, cho dù bị trăm ngàn 
người oán ghét, xem như kẻ thù hay có ý làm hại đi nữa thì 
họ cũng không thể toại ý được. Cũng giống như cho dù vật 
có độc mây đi chăng nữa cũng không thể làm tốn hại biển 
cả. 


- 184- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


6. Lại nữa, người Phật tử tại gia vui với hạnh phúc của 
mình băng sự phản tỉnh và biệt ơn. Lòng tin Phật này chính 
là nhờ Phật lực, là điêu được đức Phật ban tặng. 


Chúng ta biết rằng trong thế giới bùn lầy phiền não không 
có sẵn hạt giống tín tâm, nhưng nhờ lòng từ bi của Phật, 
những hạt giống tín tâm ấy được gieo trồng vào chôn bùn 
lầy này, và thế rồi có tâm tín ngưỡng Phật. 


Như trước đây có đề cập, cây hương Chiên-đàn không thể 
mọc trong rừng cây độc Eranda. Cũng thế, hạt giống tín 
tâm với Phật không thê nảy mầm trong phiền não. 


Tuy nhiên, giờ đây nó nảy mầm, niềm hoan hỷ khai hoa 
trong phiền não thì có thê biết rằng, thật ra gốc rễ của nó 
không ở đấy mà ở nơi khác. Gốc rễ của nó ở trong tâm của 
đức Phật. 


Người Phật tử khi bị ngã chấp chi phối thì cũng do tâm 
tham, sân, si mà hiềm khích, đồ ky, ghanh ghét, làm tôn hại 
người. Nhưng khi trở về với Phật thì thực hành hạnh 
nguyện của Phật cao cả như đã nói trước đây. Điều này thật 
sự phải nói là điều tuyệt vời. 


- 185- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 
Tiết 3: Phương Châm Trong Sinh Hoạt 


Ï: Quả là điều sai lầm nếu cho rằng bất hạnh đến từ bên 
ngoài, phía đông hay phía tây gì đó mà không biết rằng nó 
bắt đầu từ bên trong bản thân mình. Do đó nếu không tu 
sửa bên trong mà chỉ lo phòng chống thứ bên ngoài là điều 
sai lâm. 


Ngày xưa có tục lệ mả tất cả mọi người đều tuân theo. Đó 
là, sáng thức dậy súc miệng, rửa mặt rôi, lễ lạy sáu phương 
đông, tây, nam, bắc, phương trên, phương dưới, cầu nguyện 
một ngày an lành không có điều bất hạnh nào từ bên ngoài 
đến nhà. 


Tuy nhiên, những gì đức Phật dạy thì có chút khác biệt. 
Ngài dạy tôn kính sáu phương một cách đúng đăn, thực 
hành hiện đức đê phòng tránh điêu bât hạnh. 


Đề phòng hộ sáu phương này, trước hết chúng ta cần phải 
lia bỏ bôn hành v1 nhiêm ô, điêu phục bôn tâm xâu, và đóng 
chặt sáu cửa ngõ làm khuynh gia bại sản. 


Bôn hành vi nhiêm ô đó là, sát sanh, trộm cắp, tà hạnh và 
lừa dôi. 


Bôn tâm xâu đó là, tham lam, sân hận, ngu s1 và hèn nhát. 


Sáu cửa ngõ làm khuynh gia bại sản đó là, ham thích sử 
dụng chất gây say rồi hành động dại dột, chơi bời thâu đêm 
và đắm mình trong những điều phù phiếm, đam mê các thứ 
giải trí phim nhạc kịch, cờ bạc, kết ølao với bạn xấu và, lơ 
là công việc do những điều trên. 

- 186 - 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


Sau khi lia bỏ bốn hành vi nhiễm ô, điều phục bốn tâm xấu 
và đóng chặt sáu cửa ngõ làm khuynh gia bại sản, rôi tiêp 
theo là thực hành lê bái sáu phương một cách đúng đăn. 


Vậy, gì là sáu phương? Phương đông là đạo của cha mẹ và 
con cái, phương nam là đạo của thầy trò, phương tây là đạo 
của vợ chồng, phương bắc là đạo của thân hữu, phương 
dưới là đạo chủ tớ, phương trên là đạo lý đối với người 
truyền trao giáo lý. 


Trước hết, về đạo của cha mẹ và con cái ở phương đông, 
con cái cần phải làm năm điều sau đây đối với cha mẹ. Đó 
là, chăm sóc cha mẹ, làm việc cho cha mẹ, bảo vệ gia tộc, 
giữ gìn gia sản và lo việc giỗ chạp cho người đã khuất. 


Đáp lại, cha mẹ cũng nên làm năm điều sau đây đối với con 
cái. Đó là, tránh làm những điều xấu ác, bồi đắp những 
hành động lành, dạy cho con cái biết kiến thức đạo đức và 
kỷ năng nghề nghiệp, lo cho con cái đến khi chúng kết hôn, 
và trao gia sản cho con khi cân phải trao. 


Nêu thực hành năm điêu trên vê đạo của cha mẹ và con cái 
thuộc phương đông, thì sẽ được an bình và không có sâu 
não. 


Tiếp theo, đạo thây trò thuộc phương nam. Người trò cân 
phải đứng dậy khi thầy đến gân, đáp ứng những yêu cầu 
của thây, lắng nghe một cách nghiêm túc, không quên tặng 
quả cho thây, tiếp nhận bài học từ thầy một cách quý trọng. 


Đáp lại, người thây cũng cần phải hướng dẫn cho học trò 


#.lÐ/ = 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


tự mình thực hành một cách đúng đắn, truyền trao đúng 
những kiến thức mà người thầy đã học được và, chuẩn bị 
cho học sinh phương hướng đề nhận được danh dự, lợi ích 
và sự tôn quý ở bất cứ nơi đâu. 


Thực hành đạo của thây trò thuộc phương nam như thế thì 
sẽ có được bình an không sâu khô. 


Kế đến là đạo của vợ chồng thuộc phương tây. Người 
chồng cần phải đôi xử với người vợ băng Sự quý trọng, lịch 
sự và chung thuỷ, tin tưởng người vợ bằng cách cho cô ấy 
quyên quyết định, vả tặng quả cho cô ấy. Người vợ cân phải 
làm tốt những phân việc của mình, đáp ứng nhu cầu các 
thành viên trong gia đình, chung thuỷ với chồng, bảo vệ tải 
sản của gia đình vả quán xuyến tốt những sự việc của gia 
đình. 


Thực hành đạo về vợ chồng thuộc phương tây như thế thì 
sẽ có được bình an không sâu khô. 


Kế đên là đạo về thân hữu thuộc phương nam. Cần phải 
cung cấp cho người bạn những øì bạn thiếu, nói chuyện với 
bạn băng sự tử tế, làm việc vì lợi ích của bạn, luôn thấu 
hiểu và đối xử với bạn bằng sự chân thành. Cần phải cô 
găng ngăn chặn bạn mình rơi vào con đường xấu ác, giữ 
gìn hộ tài sản của bạn mình khi anh ây/ cô ấy lạc đường, 
lăng nghe những tâm tư của bạn mình khi anh ấy/ cô ấy gặp 
vấn đê, giúp đỡ bạn mình khi anh ấy/ cô ấy gặp khó khăn 
và hỗ trợ gia đình của bạn mình khi cân thiết. 


Thực hành đạo về thân hữu thuộc phương bắc như thế thì 


- 188- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 
sẽ được điêu bình an không sâu khô. 


Tiếp theo là đạo về chủ tớ thuộc phương dưới. Cần phải 
nghĩ đến năm điều sau đây trong việc ứng xử với người hầu. 
Đề cho người ấy làm việc phù hợp với khả năng của họ. 
Cung cấp cho họ bữa ăn ngon và lương thưởng đầy đủ. 
Chăm sóc một cách tử tế khi họ bệnh. Chia sẻ cho họ bắt 
kỳ món ngon nào bạn có và cho họ nghỉ ngơi những khi 
thích hợp. 


Đổi lại, người hầu cũng cần phải phục vụ chủ với những 
điều sau. Nên thức dậy trước chủ và đi ngủ sau chủ, khi nào 
cũng thành thật, thành thạo công việc, và không mang lại 
sự ô danh cho chủ tốt. 


Thực hành đạo về chủ tớ thuộc phương dưới như thế sẽ 
được điêu bình an không sâu khô. 


Kế đến là đạo về việc phụng sự người dạy đạo thuộc 
phương trên. Nên đối xử với sư dạy đạo bằng sự tôn trọng 
nhất, cả về thân khâu ý. Nên chảo đón các nhả truyền giáo 
bằng sự quý kính, lăng nghe và thẩm sát về lời dạy của họ, 
và cúng dường cho họ. 


Đổi lại, người dạy đạo cần phải từ bỏ điều không tốt, bồi 
dưỡng lòng tốt, từ mẫn bằng trái tim nhân hậu, truyễn trao 
những chuẩn mực đạo đức, làm cho người nghe thấu hiểu 
giáo lý và cũng làm cho họ có được năng lượng bình an. 


Thực hành đạo về việc phụng sự người dạy đạo thuộc 
phương trên như thê sẽ được điêu bình an không sâu khô. 


=-.1Ð9 = 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


Như thế, việc lễ bái lục phương không có nghĩa là lễ lạy 
sáu phương hướng để câu mong tránh khỏi tai hoạ từ bên 
ngoài, mà là để trở thành người phòng vệ sáu phương, tự 
mình ngăn chặn những tai hoạ xảy ra từ chính nơi bản thân 
mình. 


SỆ Cần phải nhìn nhận ra những người bạn nên kết thân 
và những người không nên thân thiết. 


Người không nên thân thiết là người tham lam, người 
miệng lưỡi, người hay tâng bôc và người sông lãng phí. 


Người bạn nên kết thân là người giúp đỡ ta một cách chân 
tình, người săn sàng đông cam cộng khô, người khuyên ta 
thăng thăn khi cần thiết và người thâu hiệu ta. 


Người bạn đích thực là người có thê kết giao một cách an 
toàn, thường hướng cho bạn mình đi trên con đường đúng 
đắn, bí mật lo cho hạnh phúc của bạn mình, an ủi bạn mình 
khi gặp bất hạnh, giúp đỡ bạn mình khi cần thiết, giữ gìn 
bí mật của bạn và cho bạn lời khuyên bồ ích. 


Có được người bạn như thế hoàn toản không phải dễ, 
nhưng bản thân phải có găng để trở thành một người bạn 
như thê. Với hành vi thiện lành ấy, người bạn tốt như ánh 
thái dương chiếu sáng trong thế gian. 


3. Công ơn của cha mẹ thì cho dù có nỗ lực đến đâu 
cũng không thê đên đáp được. Dù trong cả trăm năm vai 


- 190 - 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


trái công cha, vai phải cống mẹ mà đi đi chăng nữa cũng 
không thê đên đáp thâm ân ây được. 


Lại nữa, dù có ngày đêm dùng nước hoa tắm gội cho cha 
mẹ đến cả trăm năm, cho đù làm tròn tất cả việc hiếu dưỡng, 
và cho đến đưa cha mẹ lên làm vua một nước, cố găng nỗ 
lực để làm cho cha mẹ hưởng thụ vĩnh hoa thì công ơn cha 
mẹ cũng không thê đáp đền hết được. 


Tuy nhiên, nêu làm cho cha mẹ từ bỏ con đường xấu ác, 
đưa cha mẹ trở về con đường chân chánh khi cha mẹ lỡ lạc 
đường, làm cho cha mẹ tin vào lời Phật dạy, lìa bỏ tham 
lam, vui thích bồ thí, nễu làm được như vậy là có thê báo 
đáp được ơn sanh thành dưỡng dục lớn lao. Hay cũng có 
thể là còn hơn cả sự đền đáp. 


4. Gia đình là nơi những con người có tâm hồn gần gũi 
nhau chung sống. Nếu những thảnh viên trong gia đình yêu 
thương lẫn nhau thì ngôi nhà ấy sẽ như là vườn hoa tuyệt 
đẹp. Nhưng nếu những thành viên ấy mất hoà khí với nhau 
thì điều đó cũng như cơn sóng to gió dữ có sức huỷ diệt 
vườn hoa kia. 


Trường hợp ây, trước tiên phải giữ tâm mình, tự mình phải 
đi đúng hướng trên con đường cân phải đi, không nên nói 
đên việc của người. 


¬ Ngày xưa, có người thanh niên kính tín tam bảo. Bô 
mât sớm nên hai mẹ con sông với nhau một cách thuận hoà. 


°.J))1:= 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


Thê rôi chàng thanh niên lập gia đình, đón nàng dâu mới 
vê và ba người sông chung. 


Ban đầu thì họ chung sống với nhau thân thiết, là một gia 
đình êm âm trong vùng. Nhưng sau đó thì xảy ra sự xích 
mích giữa mẹ chồng nàng dâu, sóng gió nổi lên đến nỗi 
không thể hàn găn lại được, cuối cùng người mẹ đã ra đi đề 
hai người trẻ sống ở nhà. 


Người mẹ ra ở riêng một thời gian thì nàng dâu sinh được 
người con trai. Có lời đồn nàng dâu nói rằng “khi cùng sống 
với mẹ chồng vì cứ luôn bị làm phiền nên phước lành mãi 
mà không đến. Nay ở riêng thì trời ban phước lành đứa con 
thế này đến ngay”. Lời đồn ấy đến tai người mẹ đang sống 
hiu quạnh một mình. 


Người mẹ nỗi giận khóc than: “mẹ chồng bị cho ra khỏi 
nhà mà trời ban phước, đạo đức chính nghĩa đã không còn 
trong thê gian này”. 


Bà khóc la: “tôi phải chôn cât cái đạo lý này”, rôi đi vào 

nghĩa địa như một người điên. 

Thân Indra biệt việc, liên hiện ra trước người mẹ này, hỏi 

han thuyêt phục bà nhưng vô hiệu. 

VỊ thân bèn nói: “thê thì ta sẽ thiêu chêt đứa bé và mẹ của 

nó cho ngươi thoả lòng được không?”. 

Người mẹ hoảng hôt với lời nói của thân Indra. Bà cuông 

quýt ăn năn xin lôi vì sự sai trải của mình và câu xin thân 

tha mạng cho con dâu và cháu trai. Cùng ngay lúc đó, con 
si102)5 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


trai và nàng dâu nhận ra lôi lâm đã sai từ trước đên nay nên 
đi tìm mẹ, họ vào đên nghĩa trang này. Thân Indra hoà giải 
cho hai người phụ nữ, mang trở lại g1a đình êm âm như xưa. 


Nếu tự mình không từ bỏ đạo đức chánh nghĩa thì chánh 
nghĩa không bao giờ bị diệt vong. Chánh nghĩa đôi khi như 
thể là bị mất đi nhưng thật ra nó không mất. Khi nó biến 
mất, chăng qua là do nó rời khỏi tâm hỗn của con người mả 
thôi. 


Khi các thành viên trong gia đình không vừa lòng nhau thì 
quả thật đó là mầm móng của niềm bắt hạnh đáng e ngại. 
Chỉ một chút hiểu lầm thôi cũng có thể thành hoạ lớn. 
Trong cuộc sông gia đình cần phải đặc biệt chú ý điều này. 


6. VỆ gia kê của gia đình, ai cũng phải chăm chỉ cô 
găng như con kiên, con ong mật. Tuyệt đôi không được 
sông nhờ vào sức của người khác hay đợi người khác giúp 
cho. 


Và lại nữa, cũng không nên nghĩ răng của cải có được nhờ 
sự nỗ lực của mình là của riêng mình, chỉ mình mình phung 
phí chỉ tiêu. Cân phải chia một phân cho người khác, một 
phần để dành phòng khi bất trắc mà sử dụng. Ngoài ra còn 
nên vui vẻ cống hiến cho xã hội, cho sự phát triển của giáo 
đoàn tôn giáo. 


Luôn ghi nhớ rằng trên thê gian này không có một vật gì là 
của ta. Tât cả chăng qua là do nhân duyên mà đên với mình, 
chăng qua là tạm thời giữ lây. Cho nên cân phải quý trọng, 


=9 .= 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


chừng mực đôi với bât cứ vật gì. 


%. Khi ngài Anan được hoàng hậu của vua Udayana, bà 
SvamavatI cúng dường năm trăm chiêc y, ông liên vu1 vẻ 
thọ nhận. 


Nhà vua nghe được điều nảy, nghi ngờ không biết Anan có 
nhận vì do tâm tham hay không. Vua liên đên hỏi Anan. 


“Thưa tôn giả, ngài nhận năm trăm chiếc y đề làm gì?” 


Anan đáp: “thưa đại vương, có nhiều tỳ-kheo đắp y đã rách, 
tôi chia những chiếc y này cho họ”. “Thế những y rách â ây 
thì làm gì?”. “Chúng tôi dùng để làm miếng trải ngoạ cụ”. 
“Thế miếng trải ngoạ cụ cũ thì làm gì?”. “Chúng tôi dùng 
làm miếng trải gối”. “Thế miếng trải gỗi cũ?”. “Chúng tôi 
dùng làm miếng lót sàn nhà”. “Thế miếng lót sàn nhà cũ?”. 
“Chúng tôi dùng làm miếng lau chân”. “Thế miếng lau 
chân cũ?”. “Dùng làm giẻ lau linh tinh”. “Thế giẻ lau cũ?”. 
“Thưa đại vương, chúng tôi sẽ xé nó ra từng miếng nhỏ, 
trộn với bùn đề làm tường nhà”. 


Cần phải sử dụng đồ vật một cách quý trọng. Và cũng cần 
tái sử dụng chúng nhiêu lân. Đây là cách sử dụng những 
thứ tạm thời ta giữ gìn, không phải của ta. 


6. Mối quan hệ vợ chồng không phải chăng qua chỉ là 
do hợp điều kiện mà có thể tác thành. Cũng không phải là 
mỗi quan hệ do hai nhục thể con người sống chung một 


- 194- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


chỗ. Vợ và chồng cân phải nâng tầm mật thiết mối quan hệ 
của mình băng cách cùng nhau tu tập tâm trong thánh giáo. 


Ngày xưa có cặp vợ chồng được mọi người gọi là “cặp đôi 
hoàn hảo”, một hôm đến chỗ của đức Thế Tôn mà thưa 
răng: “Thưa Thế Tôn, chúng con quen biết nhau từ thuở 
nhỏ rồi sau đó mới thành vợ chồng. Cho đến bây giờ trong 
tận đáy lòng của chúng con chưa hề có một chút nghi ngờ 
nhau về sự trung trinh. Xin hãy chỉ cho chúng con làm thế 
nào để trong kiếp sau cũng có thể thành vợ chồng, cùng 
nhau chung sông hạnh phúc như ở kiếp này?”. 


Đức Thế Tôn đáp: “Cả hai người có cùng đức tin tôn giáo 
thì được. Cùng thọ nhận một giáo lý, cùng tu dưỡng tâm, 
cùng thực hành bồ thí, cùng có trí tuệ như nhau thì có thể 
đời sau cũng được sống một lòng với nhau”. 


0, Không, có sự khinh hay trọng giữa nam và nữ trên 
con đường tiễn đến giác ngộ. Nếu người phụ nữ DHẤY tâm 
cầu đạo thì cũng được gọi là “người câu đạo giác ngộ”. 


Phu nhân Thắng Man (ŠrTmãlãädevï), công chúa con vua 
Ba-tư-nặc (Prasenajit), hoàng phi vua nước Ayodhya là 
người cầu đạo giác ngộ này, bà có lòng. tin vững chắc vào 
giáo pháp của đức Thế Tôn, ở trước Thế Tôn mà lập mười 
nguyện như sau: 


“Thưa Thế Tôn, con nguyện từ nay cho đến khi thành 
chánh giác con sẽ 
(1) không phạm giới đã thọ. 


= 199 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


(2) không vô lễ với người lớn hơn mình. 
(3) Không nôi giận đôi với bât kỳ a1”. 


“Con nguyện 

(4) không ganh ty, không đó ky với người và vật sở hữu 
Của người. 

(5) không khởi tính vị kỷ tiếc nuối cho dù đối với tâm mình 
hay đồ vật. 

(6) không cất giữ tài sản cho riêng mình mà có được vật gì 
sẽ đem tặng cho người nghèo khó, cho họ được hạnh phúc. 
(7) Cho dù có thực hành tứ nhiếp sự, bó thí cho người, nói 
lời từ ái, làm lợi ích cho người hay xem việc của người như 
việc của mình đi chăng nữa thì đó cũng không phải là để 
hồi hướng phước báo cho mình, với tâm không nhiễm ô, 
không xấu ác, không chướng ngại, con nguyện bao dung 
tất cả chúng sanh. 

(8) Nếu nhìn thấy có người cô độc, hay người bị giam cầm 
trong lao ngục, hay người khốn khô vì bệnh tật, hay nhiều 
những người chịu những điều thống khổ khác nhau, ngay 
lập tức con sẽ nói pháp cho họ nghe để làm yên lòng họ, 
cứu giúp họ khỏi nỗi thông khô. 

(9) Nếu nhìn thấy có kẻ săn băn, bạo hảnh thú vật hay phạm 
những giới khác, con sẽ cô găng bằng tất cả năng lực của 
mình, trừng phạt trường hợp cần trừng phạt, khuyên bảo 
trường hợp. cần khuyên bảo, lảm cho họ châm dứt những 
hành vi ác ấy. 

(10) Con nguyện sẽ không quên những lời dạy chân thật 
mà con đã có được. Vì người quên mất lời dạy chân thật là 
lia khỏi giáo pháp siêu việt, không thể đến được bến bờ 


=.196- 


Bốn Phận Của Người Con Phật 


giác ngộ”. 

“Và lại nữa, con cũng phát thêm ba nguyện nữa để cứu giúp 
những kẻ bất hạnh trên. Đó là, 

(1) Với hạnh nguyện chân thật nảy con sẽ làm an ổn tất cả 
chúng sanh. Và bằng thiện căn ấy dù sinh ra ở đâu cũng có 
được trí tuệ chánh pháp. 

(2) Khi có được trí tuệ chánh pháp con sẽ nói pháp cho tất 
cả chúng sanh nghe. 

(3) Con nguyện bảo vệ chánh pháp mà mình đã đạt được 
bằng mọi giá, cho dù có hy sinh thân mạng và tài sản”. 


Ý nghĩa chân thực của đời sống tại gia là tương trợ nhau 
tiễn triển trên con đường đạo. Nếu ai phát tâm đi trên con 
đường này cũng sẽ có cùng hạnh nguyện như phu nhân 
Thăng Man, đích thực sẽ là đệ tử ưu tú của đức Phật. 


“197 = 


Chương thứ hai 
Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 
Tiết 1: Tăng Thân 


J Chúng ta thử hình dung có một đồng hoang rộng lớn 
tôi tăm, không có một chút ánh sáng. Ở đó có nhiêu loài 
sinh vật sông lúc nhúc trong đó. 


Tuy nhiên, do tối tăm nên chưa từng biết nhau, mỗi mỗi 
riêng sông một mình, buôn bả lo sợ. Cảnh tượng quả thật 
đáng thương. 


Bông nhiên ở đó có ánh sáng chiêu đên. Một nhân vật ưu 
việt bông xuât hiện, trên tay câm cây đuôc lớn. Cánh đông 
hoang tôi tăm bông dưng sáng sủa rõ ràng. 


Khi ấy, những sinh vật từ trước đến nay đã sống lúc nhúc 
trong bóng tối đứng lên, nhìn quanh, biết rằng chung quanh 
cũng có nhiều kẻ giống mình, hoảng hốt cất tiếng kêu vui, 
chạy lại gần nhau mà ôm chằm lấy nhau, vui vẻ nói chuyện 
cùng nhau. 


Cánh đồng hoang được nói trên đây là chỉ cho cuộc đời này, 
sự tối tăm là chỉ cho việc không có ánh sáng trí tuệ đúng 
đắn. Không có trí tuệ trong tâm thì dù có gặp nhau cũng 
không biết tương tri hoà hợp. Nên sống một mình chết cũng 
một mình. Cô độc một mình. Cử động mà không có ý nghĩa 
øì thì buồn bả lo sợ là điều đương nhiên. 


Một nhân vật ưu việt câm cây đuôc lớn xuât hiện là chỉ cho 
đức Phật chiêu ánh sáng trí tuệ đên con người. 


-.198- 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


Nhờ được ánh sáng này chiếu soi, con người mới biết đến 
bản thân mình, đông thời cũng thây được người khác, ngạc 
nhiên vui mừng, từ đó cộng đông hoà hợp được hình thành. 


Cho dù có bao nhiêu ngàn vạn người đi chăng nữa nếu 
không biệt đên nhau thì cũng không phải là xã hội. 


Xã hội có nghĩa là nơi có ánh sáng trí huệ chân thật soI rọI, 
biêt đên nhau, tin tưởng nhau, là đoàn thê hoà hợp. 


Sự hoà hợp thật sự là sinh mệnh, và là chân ý nghĩa của xã 
hội hay đoàn thê. 


S Tuy nhiên, trong đời này có ba loại đoàn thê. 


Thứ nhất là đoàn thể được tập hợp vì có vị chỉ đạo có sức 
mạnh về quyên thê và tài chính. Thứ hai là đoản thê được 
tập hợp vì điều kiện thuận lợi, tồn tại cho đến khi nào các 
thành viên còn hợp nhau và không tranh cải nhau. Thứ ba 
là đoàn thê lấy giáo pháp làm trung tâm và lấy sự hoà hợp 
làm sinh mệnh. 


Đương nhiên, trong ba loại đoàn thể này, đoàn thê chân thật 
là loại đoản thể thứ ba. Các thành viên của đoàn thê nảy 
sinh hoạt trong cùng một tinh thân, từ đó sinh ra nhiều công 
đức, do đó ở đó có bình an, có sự hoan hỷ, đạt được như ý 
và có phước đức. 


Và cũng như nước mưa trên. núi chảy xuống thành sông 
nhỏ, tiếp theo đến sông lớn, rồi hoà mình ra biến rộng. 


= 109 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


Cho dù con người với nhiều hoàn cảnh sống khác nhau 
nhưng được gội nhuần cùng một trận mưa giáo pháp, rồi từ 
đoàn thể nhỏ bước vào xã hội, rỗi cuối cùng hoà mình vào 
biển giác ngộ có cùng một hương vị giải thoát. 


Tâm hôn của tât cả mọi người hoà hợp với nhau như nước 
với sữa thì ở đó có đoàn thê hoà hợp được thành lập. 


Do đó lời dạy chân thật quả thật là nguồn lực cơ bản để tạo 
đoàn thể đẹp trên trái đất này. Như trước đã nói, đó là ánh 
sáng để mọi người thấy biết lẫn nhau, xoá băng phăng 
những vết lỗi lõm trong tâm của con người. 


Đoàn thể chân thật nảy vì lây giáo pháp làm nguồn lực cơ 
bản như thê nên đã được gọi là giáo đoàn. 


Và các thành viên trong đó, do vì tâm của họ phải được 
giáo dưỡng bởi giáo pháp này, nên cho dù về lý mà nói thì 
giáo đoàn là bao gôm hết thảy nhân gian trên địa cầu nảy, 
nhưng về thực chất thì là đoàn thể của những người có củng 
niềm tin về Phật. 


3. Đoàn thể nhà Phật này có hai nhóm. Một bên là 
những người thuyết giảng giáo pháp và thọ nhận vật phâm 
cúng dường từ cư sỹ tại gia, và phía ngược lại là người cúng 
dường y thực. Cả hai nương nhau hỗ trợ nhau, cùng duy trì 
và phát triển giáo đoản, nỗ lực lưu truyền giáo pháp cữu trụ 
trong thế gian. 


Như thế, các thành viên trong giáo đoàn lấy sự hoà hợp làm 


- 200 - 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


kim chỉ nam, tận tâm đảm nhiệm sứ mệnh của giáo đoàn 
ấy. Chư tăng giảng dạy giáo lý cho cư sĩ tại gia, cư sĩ tại 
gia lãnh thọ vả tín phụng giáo lý ấy, thế là cả hai đạt được 
sự hoà hợp. 


Các thành viên trong giáo đoàn cùng nhau hoà thuận, 
không tranh cãi nhau, vui sống chung với người có cùng 
niềm tin chí nguyện, từ ái cho nhau, đồng sức đồng lòng 
mà nỗ lực tu học. 


4. Ở đây, trong giáo đoàn có sáu nguyên tắc. Thứ nhất 
là nói lời từ hoà, thứ hai là hành động từ hoà, thứ ba là giữ 
ý từ hoà, thứ tư là chia cho nhau những gì có được, thứ năm 
là cùng nhau giữ gìn giới luật thanh tịnh, thứ sáu là cùng 
nhau giữ gìn chánh kiến. 


Trong đó, giữ gìn chánh kiến là phần chính, năm thứ còn 
lại được nội hàm trong chánh kiên này. 


Ngoài ra có hai loại bảy quy tắc làm cho giáo đoàn hưng 
thịnh. 


(1) Thường xuyên tập hợp lại vả nói với nhau về giáo pháp. 
(2) Hoà kính lẫn nhau. 


(3) Kính ngưỡng giáo pháp, tôn trọng giới luật không sửa 
đôi chúng. 


(4) Khi giao tiếp, người lớn kẻ nhỏ cần phải tôn trọng giữ 
lề với nhau. 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


(5) Giữ gìn tâm ý lây sự chính trực vả quý kính làm phương 
châm. 


(6) Nên ở chỗ nhàn tịnh đề làm cho tâm thanh tịnh, nhường 
đường cho người đi trước mình đi sau. 


(7) Kính ái mọi người, tiếp đón nồng hậu khách vãng lai và 
thăm hỏi tử tê người bị bệnh. Nêu giữ gìn bảy điêu này thì 
giáo đoàn không suy vong. 


Loại thứ hai như sau. 

(1) Giữ tâm thanh tịnh không mong quá nhiều tạp sự. 

(2) Giữ tâm vô dục lìa bỏ tất cả tham ái. 

(3) Nhẫn nại vô tranh. 

(4) Giữ sự yên lặng không nói lời vô ích. 

(5) Tuân thủ pháp tắc không phóng túng buông lung. 

(6) Giữ lòng theo Phật pháp không chạy theo ngoại giáo. 
(7) Sống tiết độ trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu giữ gìn bảy 
điều này thì giáo đoàn không suy vong. 


Ẵ: Như trước đã đề cập, giáo đoản là tổ chức lây hoà 
hợp làm sinh mệnh. Giáo đoàn có bất hoả là không phải 
giáo đoàn, do đó cần phải nỗ lực để không xây ra bất hoà. 
Khi xây ra bất hoà thì phải nỗ lực nhanh chóng dập tắt điều 
bất hoà ấy. 


Không có chuyện vết máu có thê làm sạch bằng máu, hận 
thù cũng không thê hoá giải được băng hận thù, chỉ có việc 
quên hận thù ây đi thì mới có thê hoá giải được. 


- 202- 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


6. Ngày xưa có vị vua tên là Trường Thọ (DIghit). BỊ 
vị vua hiểu chiến ở nước láng giềng tên là Brahmadatta 
cướp mất nước. Vua Trường Thọ cùng hoàng hậu và hoảng 
tử đi lẫn trốn nhưng đã bị quân địch bắt được. Chỉ có vị 
hoàng tử là may mắn thoát. 


Hoàng tử tìm mọi cách để cứu vua cha nhưng vô hiệu. 
Trong ngày vua cha bị tử hình, hoàng tử cải trang theo đến 
tận nơi hành quyết, nhìn theo hình dáng tiểu tuy của cha 
mà khóc trong tuyệt vọng. 


Nhà vua nhìn thây hoàng tử trong đám đông, ông nói như 
thể là đang nói một mình rằng: “đừng nhìn lâu, đừng nóng 
vội. Không lẫy oán mà trả oán thì oán ấy mới tiêu tan”. 


Sau đó, một thời gian dài hoàng tử nghĩ cách phục thù cho 
cha. Cuôi cùng thì cũng được hoàng gia thuê làm việc, rôi 
tiêp cận được với nhà vua và được nhà vua tín nhiệm. 


Một hôm, vua Brahmadatta đi săn, hoàng tử nghĩ hôm nay 
phải đạt được mục đích báo thù, liền bí mật đưa vua đi cách 
xa quân lính, chỉ có chàng và nhà vua chạy theo con mỗi 
vào sâu trong núi. Vì mệt lả, nhà vua gối đầu lên đùi chàng 
thanh niên ấy mà ngủ thiếp đi. 


Vị hoàng tử thây thời cơ đã đến, rút kiếm ra kề vào cổ vua 
Brahmadatta. Nhưng lúc đó trong đâu chàng loé lên tiếng 
nói của người cha già lúc lâm chung, mấy lần tính giết mả 
không thê giết thì đột nhiên nhà vua thức dậy. Ông nói rằng 
vừa mơ thấy điều đáng sợ, đó là bị hoàng tử của vua Trường 
Thọ cắt cổ. 


- 203- 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


Hoàng tử cho biết răng đã giơ kiêm gí vào nhà vua nhưng 
ngay lúc ây môi thù lâu nay bông chôc tan biên, tự mình 
nói rõ danh tính rôi quăng kiêm xuông mà quy trước nhà 
vua. 


Nhà vua sau khi nghe được lời nói của vua Trường Thọ lúc 
lâm chung liền rất cảm động, cả hai cùng hứa sẽ bỏ qua lỗi 
lầm cho nhau, nhà vua trả lại đất nước cho hoàng tử và sau 
đó trở thành nước lảng giêng thân thiết lâu dải. 


Ở đây, trong lời trăn trỗi của vua Trường Thọ, “đừng nhìn 
lâu” có nghĩa là đừng kéo dài môi hận thù, “đừng nóng vội” 
có nghĩa là đừng vội vàng phá vỡ tình băng hữu. 


Hận thù đương nhiên không thể làm tiêu tan bởi hận thù 
mà chỉ có quên hận thù ây đi thì mới có thê tiêu tan được. 


Trong giáo đoản hoà hợp thì khi nào cũng cần phải biết đến 
ý nghĩa của câu chuyện này. 


Tình thân của câu chuyện này không phải chỉ riêng dành 
cho các thành viên trong giáo đoàn mà cũng là điêu cân biệt 
đôi với tât cả mọi người trong xã hội. 


- 204- 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 
Tiết 2: Cõi Phật 


Ï: Như trước đã nói, giáo đoàn lấy sự hoả hợp làm chủ 
đạo. Bên cạnh đó, nếu các thành viên của giáo đoàn không 
quên sứ mệnh truyền trì lời Phật dạy thì giáo đoàn cứ dần 
dân càng được gia tăng, giáo pháp càng được lan rộng. 


Giáo pháp được lan rộng ở đây có nghĩa là người tu tập tâm 
cầu đạo giác ngộ ngày càng nhiều lên, và cũng có nghĩa là 
ma quân tham sân si được thống lãnh bởi ma vương ái dục 
và vô minh chỉ phối thế giới nảy sẽ bị suy yêu, và ở đó trí 
tuệ, quang minh, niềm tin và sự hoan hý nắm quyền chỉ 
phối. 


Lãnh thô của ác ma là tham dục, tối tăm, tranh giành, đao 
kiêm, máu me, chiên tranh, tật đô, ghanh ghét, đô ky, dôi 
trá, nịnh bợ, a dua, dâu diêm, phê phán. 


Bây giờ ở đây được trí tuệ chiêu sáng, được từ bi gội nhuân, 
gôc rê của niêm tin được bén rê, hoa hoan hỷ nở bừng, lãnh 
thô của ác ma bông chôc trở thành cõi Phật. 


Cũng giống như ngọn gió thanh lương êm dịu hay một vải 
cành hoa cũng là tín hiệu của mùa xuân, nên nếu có một 
người khai mở được tuệ giác Phật thì cỏ cây hoa lá rừng 
núi đại địa tất cả đều trở thành cõi Phật. 


Bởi vì nếu tâm thanh tịnh thì chỗ người đó ở cũng trở thành 
thanh tịnh. 


5Ã Tât cả những cư dân nơi thê giới được kinh điên giới 
- 205 - 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


thiệu Ấy, có tâm hồn thanh cao tĩnh tịnh. Điều này là nhờ 
lòng đại bi không mệt mỏi của đức Phật ban bố cho, ánh 
sáng nội tâm của ngài quét sạch những ô nhiễm trong tâm 
của tất cả chúng sanh. 


Tâm thanh cao tịnh tĩnh ấy đồng thời cũng là tâm sâu lắng, 
tâm hợp đạo, tâm bồ thí, tâm trì giới, tâm nhẫn nhục, tâm 
tinh tấn, tâm định tĩnh, tâm trí huệ, tâm từ bi, và tâm sử 
dụng phương tiện làm cho chúng sanh thể đặc được đạo 
mâu. Nên ở đó cõi nước của đức Phật được tạo lập. 


Nhà có vợ con cũng trở thành nhà có đức Phật trú ngụ, quôc 
gia có nhiêu sự phân biệt vê mặt xã hội cũng trở thành cõi 
nước của những con người có lòng từ. 


Cung điện vàng son mà ở đó con người chìm đắm trong 
dục lạc thì không phải là chỗ trú ngụ của đức Phật. Am 
tranh nhỏ sơ sải đến nỗi ánh trăng có thể lọt vào mà chủ 
nhà có tâm chân chính thì đó sẽ là chỗ trú ngụ của đức Phật. 
Cõi nước của đức Phật được kiến lập trên tâm của một 
người, rồi từ đó chiêu gọi những người có cùng lòng tin, vả 
con số cứ thê gia tăng. Từ gia đình đến xóm làng, đến xã 
phường, đến quận huyện, đến tỉnh thành, đến quốc gia, và 
sau cùng là làm rộng ra trên toàn thế giới. 


Sự thật, việc lời Phật dạy được truyền bá rộng khắp chính 
là mở rộng cõi nước của Phật. 
3. Đương nhiên, nêu được nhìn từ góc độ nào đó thì thế 


- 206 - 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


giới này là lãnh thô của ác ma, là thế giới của dục vọng, là 
đấu trường đây máu lửa. Nhưng đối với người có niềm tin 
vào sự giác ngộ của đức Phật nơi thê giới này thì máu mủ 
tanh nhơ trở thành sữa tốt, dục vọng hoá thành từ bị, giành 
lây thế giới này từ tay ác ma mà tác thành cõi Phật. 


Dùng cái thìa mà múc cho hết nước đại dương là điều 
không thê, nhưng cũng nhất quyết muốn thành tựu việc này 
cho dù phải trải qua nhiều đời, đó là tâm nguyện của kẻ có 
niềm tin Phật. 


Đức Phật chờ chúng ta ở bờ bên kia, bờ bên kia là thế giới 
của sự giác ngộ, là cõi nước vĩnh viễn không còn tham sân 
si. Ở đây, chỉ có ánh sáng trí huệ chiếu tỏ, chỉ có mưa từ bi 
gội nhuân. 


Cõi nước ấy là nơi chốn trở về nghỉ ngơi cho tất cả, những 
kẻ buôn phiên, kẻ thông khô, kẻ đau thương, hay là cả 
người đã mỏi mệt vì việc lưu bô chánh pháp trong cõi đời 
này. 


Cõi nước ây là cõi Phật, có ánh sáng vô tận, thọ mạng vô 
tận, người ở đây sẽ không còn quay trở lại thê giới u mê 
này. 


Và cõi ây là cõi nước đây những niêm vui giác ngộ giải 
thoát, hoa toả hương trí huệ và những con chm hót ra tiêng 
pháp. Quả là cảnh giới cuôi cùng mà tât cả mọi người nên 


` 
^ 


trở vê. 


- 207- 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


4. Cõi nước nảy là chỗ nghỉ ngơi nhưng không phải là 
chỗ an nhàn phóng dật. Đài hoa ấy không phải là chỗ ngủ 
nghỉ thoải mái vô ích, mà đó là nơi lấy lại năng lượng để 
tiếp tục sứ mệnh giác ngộ giải thoát của đức Phật. 


Sứ mệnh của đức Phật thì không biết khi nảo kết thúc được. 
Ngày nào còn con người, còn sinh vật tồn tại nơi thế gian 
này, cũng như còn những thế giới mà tâm của những chúng 
sanh ây tạo nên, thì sứ mệnh của Phật chưa thể kết thúc. 


Nay nhờ sức của Phật mà những vị đệ tử của ngài đã đến 
bờ tịnh độ bên kia, tuỳ theo những nhân duyên khác nhau 
mà quay trở lại thê giới này đê thừa hành Phật sự ây. 


Như ánh lửa từ một ngọn đuốc nhỏ, dần dần truyền sang 
cho những ngọn đuốc khác, cứ thê truyền đến vô tận. Ánh 
lửa tâm của Phật cũng dân dân truyền cho nhiều người, sẽ 
vĩnh viễn không bao giờ cùng tận. 


Những vị thánh đệ tử của Phật cũng thừa hành Phật sự này, 
đem ánh sáng của Phật truyền rộng cho nhiều thế hệ, để 
kiến tạo nên cõi Phật sáng ngời vĩnh viễn không bao giờ 
cùng tận. 


- 208- 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


Tiết 3: Những Vị Đã Nhận Được Ánh Quang Từ 
Cõi Phật. 


|; SvamavatI, hoàng hậu của vua Udayana có niêm tin 
sâu sắc vào Phật pháp. 


Hoàng hậu ở suốt trong cung điện không bao giờ ra ngoài. 
Bà có người gái hầu tên là Uttara có trí nhớ tốt, thường đến 
chỗ Thế Tôn nghe pháp rồi về nói lại cho hoàng hậu nghe, 
nhờ vậy niềm tin của bả ngày càng sâu sắc. 


VỊ vương kỹ thứ hai của nhà vua tên là Magandhiya do vì 
ghen ghét Syamavati nên lập kế hoạch sát hại. Bà ta nói 
xấu hoảng hậu với vua, cuối cùng vua xiêu lòng vả tính 
chuyện giết chết hoàng hậu Syamavati. 


Tuy nhiên khi đó hoàng hậu đứng trước nhà vua một cách 
bình thản, ông không thể ra tay sát hại vị hoàng hậu có dung 
nghi đầy từ ái như thế, cuỗi cùng vua đã từ bỏ ý định giết 
bà và xin lỗi hoảng hậu về sự bất tín nóng vội ấy. 


Vương kỹ Magandhiya càng ghen tức. Một hôm khi vua đi 
văng, bà mưu kế với ác nhân thiêu cháy hậu cung của 
hoàng hậu SyamavatI. Hoàng hậu bình tính động viên 
những người hâu đang hoảng sợ, và rồi không lo lăng, 
không sợ hãi, bà đã chết cùng với nàng hầu Uttara trong 
ánh đạo mà bà đã học được từ những bài giảng của đức Thế 
Tôn. 


Trong hàng tín nữ tại gia của đức Phật, Syamavati là vị từ 
tâm đệ nhât, Uttara là đa văn đệ nhât. 


- 209 - 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


2h Hoàng tử Mahanama dòng dõi Shakya là em họ của 
đức Phật. Là người có niêm tin sâu sắc vào giáo pháp của 
đức Phật và đã chí thành quy y làm đệ tử của đức Phật. 


Một hôm vị vua nước Kosala hung ác tên là Virudaka tấn 
công hoàng tộc Shakya và tiêu diệt dòng họ này. Hoàng tử 
Mahanäma đã đến gặp ông để xin tha mạng cho dân trong 
thành, nhưng nhà vua hung ác này không đồng ý. Hoàng tử 
bèn xIn vua chỉ trong khoảng thời gian chàng lặn một hơi 
dưới hồ, chỉ trong chừng đó thời gian, mở cửa cho dân 
trong thành thoát ra là được. 


Nhà vua nghĩ răng một hơi lặn xuống nước của con người 
thì chăng là bao nhiêu thời gian nên đã đồng ý. Thế là 
Mahanama lặn xuống hồ, cửa thành được mở ra, dân trong 
thành vui mừng tháo chạy. Nhưng mãi mà không thấy 
Mahãnãma bơi lên. Sau khi xuống hồ chàng đã xoã tóc cột 
vào gốc cây, tự giết mình để cứu lẫy mọi người. 


sn Utpalavarna (Liên Hoa Săc) là một vị ni nồi tiếng 
thần thông, người được so sánh với ngài Mục-kiền-liên, 
thường dẫn chư tỳ-kheo-ni đi khắp nơi giáo hoá, là vị lãnh 
đạo xuất sắc trong các tỳ-kheo-ni. 


Devadatta (Đê-bà-đạt-đa) là một kẻ hung ác, đã làm lung 

lạc vua Ajatasatru (A-xà thế), lập kế hoạch phản nghịch 

đức Thế Tôn nhưng sau đó vua đã quy y Thế Tôn mà không 

theo lời của Devadatta. Devadatta đến hoàng cung nhưng 

bị chặn lại nên không vào được, trong khi ông ta đứng trước 
- 210 - 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


công thành thì nhìn thấy Utpalavarna đi ra. Vô cùng tức 
giận, Devadatta lầy hêt sức bình sinh giáng năm đâm lên 
đâu vỊ nI này. 


Utpalavarna chịu đau về chùa, chư ni đến an ủi hỏi han, bả 
nói với họ răng: “Thưa quý vị, mạng sông của con người là 
không thê lường trước được, mọi sự mọi vật đều là vô 
thường, vô ngã, chỉ có thế giới giác ngộ là tịch tịnh, bình 
an. Quý vị hãy cô găng nỗ lực mà tu học”. Nói như thế 
xong bà tĩnh lặng trút hơi thở cuối cùng. 


4. Angulimalya ngày trước vốn là tay giết người vô số, 
sau được đức Thế Tôn giáo hoá và trở thành đệ tử của ngài, 
do tội lỗi từ trước khi xuất gia, trên đường đi khất thực về 
ngài đã bị người bức hại. 


Đó là một ngày, Angulimalya vào thành khất thực rồi bị 
những người có hận thù đánh trọng thương, toàn thân máu 
me nhưng cuối cùng Angulimala cũng về đến chùa, ông lễ 
bái đức Thế Tôn rồi thốt lên lời hoan hý răng: 


“Thưa Thế Tôn, con vốn là người vô hại, vì ngu si mà đã 
giêt hại nhiêu người, chỉ đê gom góp ngón tay, vì vậy mà 
có tên là Angulimalya (vòng ngón tay) này. 


"Nay đệ tử đã quy y Tam bảo, đạt được trí tuệ giác ngộ. 
Muốn điều khiến con ngựa người ta dùng dây dùng roi. Thế 
Tôn thì không dùng dây, không dùng roI, cũng không dùng 
móc sắt, nhưng ngải đã điều phục được tâm con. 


Kiến Lập Thế Giới Thanh Tịnh 


“Thưa Thế Tôn, hôm nay con nhận lây quả báo mà con phải 
nhận. Con không còn trông mong sự sông hay cái chêt, con 
chỉ trông mong đên thời khăc tĩnh lặng”. 


Nói những lời như thế xong Angulimalya đi vào tịch diệt. 


» Maudgalyayana (Mục-kiền-liên), cùng với Sariputra 
(Xá-lợi-phât), là một trong hai vị đại đệ tử của đức Phật. 


Nhìn thấy việc giáo pháp của đức Phật thấm đượm lòng 
người như nước vào đât, những kẻ ngoại đạo nôi tâm đô ky 
nên tìm cách gây cản trở. 


Tuy nhiên, không có gì ngăn cản được sự lan rộng của giáo 
pháp chân thật ây, nên những kẻ ngoại đạo bèn manh tâm 
giêt hại Maudgalyayana, đệ tử lớn của đức Phật. 


Lần thứ nhất rồi đến lần thứ hai, Maudgalyayana đã tránh 
được đòn tân công của những người này nhưng đến lần thứ 
ba thì bị họ vây trong vòng vây đông đảo, ngài đã bị hại. 


Maudgalyayana đã bị đánh đập đến bầm dập gãy xương, 
ngài tĩnh lặng chịu đựng sự bạo hành, tâm giác ngộ không 
hề dao động, bình an đi vào cõi diệt. 


“-20,L2 


Kinh Tăng Chi Bộ 
(Anguttara Nikaya) 


Này các Tỳ-kheo, một người khi xuất hiện ở đời đem lại an lạc cho số 
đông, đem lại hạnh phúc cho số đông; người được sinh ra vì lòng thương 
tưởng đối với đời, vì lợi ích, an lạc và hạnh phúc cho chư thiên và loài 
người. Người đó là ai? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, đẳng Toàn Giác. 
Này các tỳ-kheo, đó chính là một người. 


Này các tỳ-kheo, sự xuất hiện của một người khó tìm thấy trong cuộc 
đời. Là của ai? Là của Như Lai, bậc A-la-hán, đầng Toàn giác. Đó chính 
là một người. 


Này các tỳ-kheo, người khó tìm thấy trong cuộc đời là con người vi diệu. 
Người ây là ai? Là Như Lai, bậc A-la-hán, đâng Toàn Giác. Đó chính là 
một người. 


Này các tỳ-kheo, sự mệnh chung của một người được số đông thương 
tiệc. Đó là của ai? Là của Như Lai, bậc A-la-hán, đâng Toàn CHIác. Đó 
chính là một người. 


Này các tỳ-kheo, có một người sinh ra trong đời là vô tỷ, vô song. Người 
đó là ai? Đó là Như Lai, bậc A-la-hán, đâng Toàn Giác. Đó chính là một 
người. 

Này các tỳ-kheo, sự xuất hiện của một người là sự xuất hiện của đại nhãn, 


đại quang, đại minh. Đó là của ai? Là của Như LaI, bậc A-la-hán, đẳng 
Toản Giác. Đó chính là một người. (Anguttara ÑIkaya I-13) 


“2Ð = 


Phật điển y cứ cho nội dung sách này 


Tiết trang dòng 


Chương thứ nhất 
l 3 
4 
4 


¬ 


¬ — 
¬ — `C `'+C œ 


Chương thứ hai 
l 13 


13 


14 


1Š 


Đức Phật 
Nguồn điển cứ 


Phật truyện 

Pali, Tăng Chi bộ 3-38 

Pali, Trung bộ 3-26, kinh Thánh 
Cầu 

Phật truyện 

Päli, Trung bộ 9-85, kinh Bằ-đề 
Vương Tử 

Phật truyện 

Pali, Kinh Tập 3-2, kinh Tĩnh 
Cần 

Phật truyện 

Pali, Luật tạng Đại phẩm, phẩm 
thứ nhất (sao) 

Trường A-hàm II, kinh Du Hành 
Trường A-hàm II, kinh Du Hành 
Kinh Bát-nê-hoàn 

Kinh Di Giáo 

Trường A-hàm II, kinh Du Hành 
V.V... 


Kinh Quán Vô Lượng Thọ; Kinh 


Duy-ma 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm 


“2 LỘ * 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


13 9 Kinh Duy-ma, kinh Đại Bát Niết- 
bản 

13 20_ Kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ 
Lượng thứ l6 

14 12 Kinh Tâm Địa Quán 

14 19 Kinh Đại Bát Niết-bàn 


2 lồ 1 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ thứ 
3 
l6 20 Kinh Pháp Hoa, phẩm Tín Giải 
thứ 4 
15 7 Kinh Pháp Hoa, phẩm Dược 
Thảo Dụ thứ 5 
3 20 1 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thọ 
Lượng thứ l6 
Chương thứ ba 
l 22 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Như 


Lai Quang Minh Giác thứ 5 
22 20 Kinh Đại Bát Niễt-bàn 
SÁo) 4 Kinh Hoa Nghiêm 
ĐÁP) 13_ Kinh Kim Quang Minh, phẩm 


Tam Thân thứ 3 
2 26 II Kính Hoa Nghiêm 
26 7 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập 
Pháp Giới thứ 34 


26 II Kính A-di-đà 
26 16 Kinh Hoa Nghiêm 
26 23 Kinh Tạp A-hàm 35-5 


Kể 2l Việc 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


27 3. Kinh Đại Bát Niết-bàn 
3 29 lI Pali, Trung Bộ 8-77, Thiện Sanh 

Ưu-bà-tắc đại kinh 

29 _ 21 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

30 $ Kinh Lăng-già 

30 17 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Như 
Lai Tánh khởi thứ 32 

3l 7 Kinh Pháp Hoa, phẩm Phố Môn 
thứ 25 

31 10 Kinh Đại BátNiết-bàn 

31 20 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí dụ thứ 

3 

Si 1 Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ thứ 

Ệ 


Lời dạy của đức Phật 


Chương thứ nhất 
l 34 II Pali, Luật tạng Đại phẩm 1-6; 
Tương Ưng Bộ 56-11-12, Kinh 
Chuyển Pháp Luân 


35 7 Pali, Bốn Sự 103 

35 16  Pali, Trung bộ 2, kinh Nhất Thiết 
Lậu 

35 22_ Kinh Tứ Thập Nhị Chương, thứ 
18 

36 9_ Kinh Thắng Man 


3:2 LÐ = 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


3 39 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập 
Địa thứ 22 
Chương thứ hai 
l 42 1 Päli, Trung bộ 4-35, Tát-giá-ca 
tiêu kinh 


43 19_ Pali, Tăng Chi bộ 5-49, 
MundaraJa-vagga 
44 6_ Pali, Tăng Chi bộ 4-1§5, Samapa- 


sutta 
44 12 Pali, Tăng Chi bộ 3-134, Uppada- 
sutta 
2 45 II Kinh Lăng Già 
45 4_ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Lô-xá- 
na Phật thứ 2 


45 12_ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Dạ-ma 
Thiên Cung thứ 16 

46 1_ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập 
Địa thứ 22 

46 7 Kinh Lăng Già 

46 II Pali, Tăng Chi bộ 4-18§ó, 
Ummagøa-sutta 

46 14 Kinh Pháp Cú I1, 2, 17, I§ 

46 22_ Kinh Thủ Lăng Nghiêm; Pali, 
Tương Ưng bộ 1-2-I-6 kinh 
Kamada 

3 48 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Dạ-ma 

Thiên Cung thứ 16 


3.20, ĐÀ = 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


48 6 Kinh Lăng Già 

48 19_ Pali, Trung bộ 3-22, kinh Xà Dụ 

49 II Kinh Lăng Già 

49 IS Kinh Lăng Già 

4 52 II Pali, Luật tạng Đại Phẩm I1-6; 

kinh Chuyển Pháp Luân 

b2 14 Kinh Lăng Già 

D2 18 Kinh Tạp A-hàm quyên 43, kinh 
Khúc Gỗ Trôi 

53 5_ Kính Lăng Già và khác 

53 1S Pali, Trung bộ 2-1S§, kinh Mật 
Hoàn 

54 II Kinh Lăng Già 

54 II Kinh Lăng Già 

54 23 Kinh Duy-ma, phẩm Nhập Bắt 


Nhị 
56 15_ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Nhập 
Pháp Giới thứ 34 
56 22_ Kinh Lăng Già và khác 
Chương thứ ba 
l 58 lI Pali, Luật Tạng Đại phẩm 1-S 


58 12  Pali, Luật Tạng Tiểu Phẩm 5-21 
58 19 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
5; 63 II Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
64 16 Kinh Đại BátNiết-bàn 
64 22_ Kinh Pháp Hoa phẩm Hoá Thành 
Dụ thứ 7; kinh Thủ Lăng Nghiêm 


“220 ~ 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


65 10 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Như 
Lai Tánh Khởi thứ 32 

65 13 Kinh Đại BátNiết-bàn 

65 I7 Kinh Phạm Võng 

66 I1 Kinh Đại Bát Niết-bàn 


3 67 L_ Kinh Đại Bát Niết-bàn 
Chương 4 
l j1 l Kinh Thắng Man 


Bài I§ Pali, Tăng Chi bộ 2-II 

72 4 Päli, Bốn Sự kinh 93 

g5, 9 Pali, Luật Tạng Đại phẩm 

1ó l7 Pali, Tăng Chi Bộ 3-6§ 

73 3_ Pali, Tăng Chi Bộ 3-34 

ó6: I7 Kinh Phương Quảng Đại Trang 


Nghiêm 

73 23 Pali, Luật tạng Đại phẩm 1-6; 
kinh Chuyển Pháp Luân 

74 3 Pali, Trung Bộ 2-14, Tiểu kinh 
Khổ Uẫn 


74 14_ Kinh Đại Bát Niết-bàn 
75 I0 Pali, Bốn Sự kinh 24 
® Si: lI Pali, Trung Bộ 51, kinh 
Kandaraka 
77 15 Pali, Tăng Chi Bộ 3-130 
78 6_ Pali, Tăng Chi Bộ 3-113 
3 79 L_ Pali, kinh Bốn Sự 100 
79 — 14 Kinh Thí Dụ 


2.221 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


80 10 Kinh Đại Bát Niết-bản 
81 14_ Pali, Tăng Chi Bộ 3-62 
82 4_ Pãli, Tăng Chi Bộ 3-35 
S3 $_ Pali, trưởng Lão Ni Kệ Chú 


4 S5 1 Kinh Vô Lượng Thọ quyền hạ 
Chương thứ năm 
| 90 1 Kinh Vô Lượng Thọ quyền 
thượng 


93 2_ Kinh Vô Lượng Thọ quyền hạ 
94 &_ Kính Quán Vô Lượng Thọ 


2 07 II Kinh A-di-đà 
Con Đường Tu Hành 
Chương thứ nhất 
l 102 1l Päli, Trung Bộ 2, kinh Nhất Thiết 
Lậu 
103 II Pali, Trung bộ 2ó, kinh Thánh 
Cầu 


104 l_ Pali, Tương Ưng Bộ 35-206 
104 23 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 41- 


42 
106 1§ Pali, Trung Bộ 19, kinh Song 
Tầm 
107 12 Pali, Pháp Cú Kinh Chú 
2 109 lI Pali, Tăng Chi bộ 3-117 
109 10 Pali, Trung Bộ 3-2I kinh Ví Dụ 
Cái Cưa 


“-2/2:7: 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


112 2_ Pali, Trung Bộ 3-23 kinh Gò Mỗi 

113 9 Pali, kinh Bốn Sanh 4-497, 
Matanga Jataka 

116 3_ Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 9 

116 II Kinh Tứ Thập Nhị Chương, II 

117 3 Kinh Tứ Thập Nhị Chương, 13 

118 I_ Pali, Tăng Chi Bộ 2-4, Samacttta- 


sufta 
3 119 II Kinh Tạp Bảo Tạng 
124 I Kinh Bách Dụ 
127 I ˆ Luận Đại Trí Độ 
128 8 Kinh Đại Bát Niễết-bàn 
129 7 Kinh Tạp Bảo Tạng 
Chương thứ hai 
] 133 l Pali, Trung Bộ 7-63, Kinh Ví Dụ 
Mũi Tên 
134 20_ Pali, Trung Bộ 3-29, Kinh Ví Dụ 
Lõi Cây 
135 22_ Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên 
Vị Mẫu Thuyết Pháp 


136 6 Pali, Trưởng Lão kệ chú 

137 21 Pali, Trung Bộ 3-28, Kinh Ví Dụ 
Dấu Chân Voi 

138 9_ Kinh Đại Bát Niết-bàn 

138 2I Kinh Bách Duyên 
(avadana$ataka) 

140 5 Kinh Đại Bát Niết-bàn 


“.222) = 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


141 23 Kinh Đại Phẩm Bát-nhã Ba-la- 
mật, phâm Thường Đề thứ 88 

143 4_ Kinh Hoa Nghiêm, phâm Nhập 
Pháp Giới thứ 34 

2 145 l  Päli, Tăng Chi Bộ 3-88 

145 13 Päli, Tăng Chi Bộ 3-81 

145 19 Päli, Tăng Chi Bộ 3-82 

146 — 11 Kinh Bát Nê-hoàn quyền thượng 

147 4 Pali, Irung Bộ 14-141, Kinh 
Phân Biệt Thánh Đề 

148 7 Kinh Bát Nê-hoản, quyên thượng 

149 Päli, Tăng Chi Bộ 5-16 

149 8_ Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Minh 
Nạn thứ 6 

149 21 Kinh Đại BátNiết-bàn 

150 I0 Kinh Tạp Bảo Tạng 

150 23 Kinh Kim Quang Minh, phẩm Xả 
Thân 26 

151 II Kinh Đại Bát Niết-bàn 

152 2_ Pali, Irưởng Lão Kệ Chú 

152 18 Pali, Bốn Sanh Kinh 55 

153 19 Pali, Bốn Sự kinh 39, 40 

154 3 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

154 6_ Kinh Đại Bát Niết-bàn 

154 9_ Päli, Tăng Chi Bộ 5-12 

154 — 14 Kinh BátNê Hoàn 

154 22_ Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

3 156 L_ Pali, Tương Ưng bộ 55-21, 22 
- 224- 


¬ 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


156 20_ Pali, Tăng Chi Bộ 5-32 

157 4 Kinh Duy-ma 

157 16 Kinh Thủ Lăng Nghiêm 

157 23 Kinh Vô Lượng Thọ quyền hạ 
158 8 Pali, Tương Ung Bộ 1-4-6 

158 II Kinh Hoa Nghiêm phẩm Ly Thế 


Gian thứ 33 

159 2_ Kinh Hoa Nghiêm phẩm Thập 
Nhẫn thứ 24 

159 II Kinh Kim Quang Minh phẩm 
Trống Vàng thứ 4 


159 19_ Kính Quán Vô Lượng Thọ 
159 21 Kinh Vô Lượng Thọ 

160 2_ Kinh Đại Bát Niết-bản 

160 19_ Pali, Trung Bộ 2-16 kinh Tâm 


Hoang Dã 
I1 9 Kinh Vô Lượng Thọ quyền hạ 
4 162 I Kính Pháp Cú 


168 13 Pali, Tương Ung Bộ 1-4-6 
169 l Kinh Tăng Nhất A-hảm 
169 4_ Kinh Đại Bát Niết-bàn 


Tăng Thần 
Chương thứ nhất 
l 172 1 Päli, Kinh Bốn Sự 100; Trung Bộ 
1-3 kinh Thừa Tự Pháp 
172 5_ Pali, Kinh Bốn Sự 92 


>.2/2):= 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


172 — II Pãli, Luật Tạng Đại Phẩm 1-30 
173 5_ Pali, Trung Bộ 4-39, Mã Ấp Đại 


kinh 

174 6_ Päli, Trung Bộ 4-40, Mã Ấp Tiểu 
kinh 

175 2_ Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư 
thứ 10 

175 7 Kinh Pháp Hoa, phẩm Pháp Sư 
thứ 10 

175 15_ Kinh Pháp Hoa, phẩm An Lạc 
Hạnh thứ 14 

2 177 l_ Pali, Tương Ung Bộ 55-37, 

Mahanama 


177 9 Pali, Tăng Chi Bộ 3-75 

l1 I5 Pali, Tương Ung Bộ 55-37 

177 I9 Pali, Tương Ung Bộ 55-54, 
Gilayanam 

178 1 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Thập 
Địa thứ 22 

179 5 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

IS1 II Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh 
Hạnh thứ 7 

183 12 Kinh Phật Thăng Đao Lợi Thiên 
vị Mẫu Thuyết Pháp 

184 7 Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Kim 
Cang Tràng Bồ-tát Hồi Hướng 
thứ 21 

185 1 Kinh Đại Bát Niết-bàn 

- 226 - 


Tiết trang dòng 
5 186 l 
190 B48) 

191 14 

191 2a 

193 13 

193 23 

194 21 

195 T5 

Chương thứ hai 

l 198 l 
199 10 

200 18 

201 0 

201 14 

202 17 

203 l 

2 205 l 
205 17 

205 22 

206 24 

207 18 

208 l 

208 T2 

3 209 l 


Nguôn điển cứ 


Kinh Lễ Lạy Sáu Phương 
Pali, Tăng Chi Bộ 2-4 

Pali, Tăng Chi Bộ 3-31 

Päli, Kinh Bốn Sanh 417, Ca- 
chiên-điên Bồn Sanh 

Kinh Lễ Lạy Sáu Phương 
Kinh Pháp Cú Thí Dụ 4; PälI, 
Pháp Cú kinh chú 

Chú thích thư của Miễn Điện 
Kinh Thắng Man 


Kinh Đại Bát Niết-bàn 

Pali, Tăng Chi bộ 3-118 

Pali, Tương Ứng Bộ 

Pali, Luật tạng Đại phẩm 10-1&2 
Kinh Trường A-hàm II, kinh Du 
Hành 

Pali, Luật tạng Đại phẩm 10-1&2 
Luật tạng Đại phẩm 10-1á&@2; kinh 
Trường Thọ Vương 

PälI, Tương Ưng bộ 

Kinh Trung Âm 

Kinh Duy Ma 

Kinh Đại Bát Niết-bàn 

Kinh A-di-đà 

Kinh Vô Lượng Thọ 

Kinh Duy-ma 

Pali, Pháp Cú Kinh Chú I 


S2liệc 


Tiết trang dòng Nguồn điển cứ 


209 7 Kinh Tăng Nhất A-hàm 34-2 
210 I_ Päli, Pháp Cú Kinh Chú 1 
210 17 Kinh Tăng Nhất A-hàm 5-1 
210 21 Hữu Bộ Luật, Phá Tăng sự 10 
211 10 Kinh Ương Quật Ma La 

212 5_ Kinh Tăng Nhất A-hàm 26 


“220 = 


Phụ lục 


LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO 
- Truyền thừa từ Ấn Độ đến Nhật Bản— 


1. ÁN ĐỘ 


Một trong những sự kiện tạo ra kỷ nguyên vĩ đại nhất trong lịch sử tư 
tưởng của nhân loại khi “ánh sáng Châu Á” xuất hiện rực rỡ ở vùng 
Trung Ân, hay nói cách khác, từ xứ sở này, khi dòng suối từ bi và trí tuệ 
lưu xuất, nó đã gội nhuần tâm hồn người Châu Á, trải qua nhiều thế kỷ 
về sau và mãi cho đến bây giờ. 

Đức Phật Gotama, người mà về sau được gọi là Shakyamumi (Thích-ca 
Mâu-ni), là vị thánh giả xuất thân từ dòng tộc Shakya, ngài đã lìa khỏi 
gia đình, xuất gia, lần về phương nam rồi đến nước Magadha (Ma-kiệt- 
đả), cuối cùng ngài đã chứng được quả vị giác ngộ dưới gốc cây Bồ-đè, 
khoảng giữa thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch. Từ đó cho đến khi nhập Bát 
Niết-bàn, suốt 45 năm, ngài không ngừng tuyên thuyết diệu pháp về từ 
bi và trí tuệ. Và kết quả là đến cuối thế kỷ ấy, pháp thành đã được dựng 
lên một cách vững chắc trên khắp vùng Trung Ấn. 


Đến thời kỳ của vua Ashoka (A-dục, tại vị năm 268-232 TTL), vị vua 
đời thứ ba của vương triều Maurya, thì giáo pháp của đức Phật Gautama 
được truyền bá đến toàn cõi Ấn Độ, và đó cũng là thời kỳ Phật giáo CÓ 
cơ hội vượt ra khỏi lãnh thổ nước này, được truyền đến những đất nước 
xa XÔI. 

Vương triều Maurya là vương triều đầu tiên thống nhất đất nước Ấn Độ. 
Khoảng đời vua thứ nhất là Chandragupta (tại vị năm 317-293 TTL), 
lãnh thổ nước này bao gồm từ phía Bắc là dãy núi Himalaya, phía Đông 
là vịnh Bengal, phía Tây là dãy núi Hindu Kush, phía Nam là dãy núi 
Vindhya. Đến thời vua Ashoka thì lãnh thổ được mở rộng thêm đến vùng 
cao nguyên Deccan nhờ chinh phục được vùng đất phía Nam như những 
vùng Kalinga v.v... 

Vị vua này vốn đĩ là người có tính cách hung bạo, tương truyền ông bị 
mọi người gọi là Chandashoka (A-dục bạo ác). Tuy nhiên khi chính phục 
vùng Kalinga, nhìn thấy những điều thảm khốc từ chiến tranh, ông hoàn 
toàn thay đôi, từ động cơ ấy ông trở thành người có niềm tin nhiệt thành 


- 230- 


đối với giáo lý từ bi và trí tuệ. Từ đó trở đi, vị vua này trở thành tín giả 
Phật giáo, công hiên nhiêu Phật sự quan trọng, trong đó đáng chú ý nhât 
là hai việc sau. 


Thứ nhất là “văn khắc Ashoka”, tức là cho kiến tạo những mẫu văn khắc 
về phương châm chính trị theo quan điểm của nhà Phật, trên trụ đá hay 
trên vách núi đá trong toàn lãnh thô. Thứ hai là cùng với việc lưu bố giáo 
pháp của đức Phật trên toàn cõi Ân Độ, nhà vua còn cho sứ giả đi khắp 
các nước bốn phương, ngoài lãnh thổ Ân Độ để truyền bá ý chỉ giáo pháp 
về từ bi và trí tuệ. Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là có các sứ giả được 
phái đến cả những đất nước xa xôi như ŠyT1a, Egypt, Kyrene, Macedonia 
và Epeiros, thời kỳ này Phật giáo được truyền rộng đến thế giới phương 
Tây. Và cũng thời kỳ này, sứ giả Mahendra (Pali: Mahinda) được phái 
đến Srilanka, ông đã thành công trong việc “trồng cây đại thụ chính pháp 
nơi đảo quốc Lăng-già (Lankãdvipa, Pãli: Lankãdïpa) xinh đẹp này”, và 
cũng có nghĩa là đã xác lập được cứ điểm của Phật giáo phía Nam. 


2. SỰ HƯNG KHỞI CỦA PHẬT GIÁO ĐẠI THỪA 


Những tín đồ Phật giáo sau này thường sử dụng cụm từ “Phật giáo Đông 
tiệm”. Chuyện là, những thế kỷ trước kỷ nguyên Tây lịch thì rõ ràng là 
diện mạo Phật giáo đã hướng về phía Tây, nhưng sau đó, khoảng trước 
sau kỷ nguyên Tây. lịch, diện mạo ấy bắt đầu hướng về phía Đông. Tuy 
nhiên, trước khi đề cập đến điều này chúng ta cần phải nói đến một 
chuyền biến trọng đại trong Phật giáo. Đó chính là làn sóng mới được 
gọi là “đại thừa”, truyền thống Phật giáo này đã bắt rễ mạnh mẽ và có 
đặc thù đễ nhận biết trong Phật giáo ngay cả đến ngày nay. 

Không ai có thể nói chính xác “làn sóng mới” ấy có tự khi nào, vì sao 
xuất hiện, những ai đã hình thành nên nó. Về điều này chúng ta chỉ có 
thê nói được hai ý. Thứ nhất, hiển nhiên đó chính là sự kiện được sinh ra 
từ hệ tư tưởng thuộc Đại Chúng bộ, tức bởi những tỳ-kheo có tư tưởng 
tiến bộ. Thứ hai, có nhiều thư tịch Phật điển trong hệ kinh điển đại thừa 
đã tồn tại khoảng từ thế kỷ thứ hai, thứ nhất trước tây lịch đến thế kỷ thứ 
nhất sau tây lịch. Và khi tư tưởng đặc sắc của Long Thọ (Nãgãrjuna) dựa 
vào nội dung những kinh điền đại thừa ấy được triển khai, bóng đáng của 


2.29 1 = 


Phật giáo đại thừa đã được thể hiện một cách sinh động trên sân khẩu 
lịch sử tôn giáo. 

Trong suốt chiều dải lịch sử Phật giáo, Phật giáo đại thừa đã đóng vai trò 
vô cùng trọng đại. Đối với Phật giáo các nước Đông Á như Trung Quốc, 
Nhật Bản hay Việt Nam, hầu hết lịch sử của những quốc gia này đều phát 
triển dưới sự ảnh hưởng của Phật giáo đại thừa. Đây hoàn toàn không 
phải là điều lạ. Bởi vì ở những quốc gia này, việc cứu giúp cho số đông 
rất được chú trọng triển khai, được xem là điều lý tưởng, đem lý tưởng 
ấy vào thực tiễn thì mẫu hình con người lý tưởng ấy là bồ-tát đã được 
phác hoạ. Bên cạnh đó, để hỗ trợ cho lý tưởng bồ-tát này, những thành 
quả tri thức trong lãnh vực tâm lý học hay hình nhi thượng học bởi những 
nhà tư tưởng đại thừa cũng đều là những thành quả tuyệt vời. Theo cách 
này, rõ ràng đại thừa Phật giáo một mặt liên hệ với giáo lý của đức Phật 
Gotama, mặt khác có nhiều điểm mới đã được thêm vào trong dòng chảy 
giáo pháp trí tuệ và từ bi. Với những bổ sung này, Phật giáo càng trở nên 
tràn đầy nhiệt huyết và giảu. có năng lượng, như con sông lớn có dòng 
chảy dạt dào, tưới tâm cho nền văn hoá và tư tưởng của những quốc gia 
phương Đông. 


3. TÂY VỨC (VÙNG TRUNG Á) 


Người Trung Quốc lần đầu tiên biết đến Phật giáo là thông qua vùng Tây 
Vức. Do đó, khi nói đến con đường của Phật giáo từ Ấn Độ đến Trung 
Quốc thì trước tiên phải bắt đầu nói từ con đường Tơ Lụa (Silk road). 
Con đường này xuyên qua vùng địa vức hoang vu Trung Á, là con đường 
mậu dịch nối hai miền Đông và Tây với nhau, có mặt khoảng thế kỷ thứ 
hai trước tây lịch, thời vua Vũ Đề nhà Hán (140-87). Thời đó, lãnh thô 
nhà Hán được mở rộng phía Tây, những đất nước phía Tây tiếp giáp với 
nước này là Đại Uyên (Ferghana), Khương Cư (Sogdiana), Đại Nguyệt 
Thị (Tukhara) và cả An Tức (Parthia), ở đó, tinh thần của chủ nghĩa giao 
thương vốn được hưng khởi bởi đại để Alexander vẫn còn sôi nổi. Và 
nơi con đường mậu dịch cô đại nối liền các quốc gia ấy, tơ lụa của Trung 
Quốc là thương phẩm đóng vai trò rất lớn. Đó là lý do con đường ấy 
được gọi là con đường Tơ Lụa. Từ khoảng trước sau kỷ nguyên Tây lịch, 


“-232, = 


liên quan đến Phật giáo, mối giao thoa văn hoá giữa Trung Quốc và Ấn 
Độ ban đâu cũng thông qua con đường tơ lụa này. Như thê có thê nói, 
con đường tơ lụa là con đường huyệt mạch của Phật giáo. 


4. TRUNG QUỐC 


Lịch sử tiếp nhận Phật giáo của người Trung Quốc được bắt đầu từ việc 
tiếp nhận kinh điển và phiên dịch kinh điển. Đầu tiên nhất, xưa nay 
thường được biết là kinh Tứ Thập Nhị Chương, được mang đến và phiên 
dịch ra tiếng Trung Quốc bởi nhóm ngài Ca-diễp-ma-đăằng vào niên hiệu 
Vĩnh Bình (58-76 STL) thời vua Hán Minh Đế. Nhưng ngày nay điều đó 
được xem chỉ là truyền thuyết, sử liệu đáng ngờ. Cái sớm nhất có thê xác 
chứng là sự nghiệp phiên dịch của ngài An Thế Cao ở Lạc Dương vào 
khoảng những năm 148-171. Từ đó cho đến thời Bắc Tống (960- 1129), 
gần một ngàn năm, việc phiên dịch kinh điển Phật giáo ở Trung Quốc 
liên tục được tiễn hành. 


Thời kỳ đầu, việc mang kinh điển đến Trung Quốc và đảm nhiệm vai trò 
chính trong phiên dịch hầu hết là chư Tăng đến từ các nước Tây Vức. Ví 
dụ, ngải An Thế Cao vừa nhắc đến ở trên là người nước An Tức, tức 
Parthia, ngài Khương Tăng Khải đến Lạc Dương khoảng thế kỷ thứ ba 
và dịch kinh Vô Lượng Thọ là người vùng Samarkand (Sogdiana), hay 
người dịch kinh Chánh Pháp Hoa thường được cho là ngài Trúc Pháp Hộ 
là người nước Nguyệt Thị, đến Lạc Dương và Trường An khoảng từ cuối 
thế kỷ thứ ba đến đầu thế ký thứ tư. Và khoảng đầu thế kỷ thứ năm có 
ngài Cưu-ma-la-thập đến từ nước Khương Tư (Kucha), việc phiên dịch 
kinh điển ở Trung Quốc đạt đến một đỉnh cao đáng kê. 


Từ đó trở đi, bắt đầu có những nhân vật từ Trung Quốc đi Ấn Độ học tập 
tiếng Phạn và cầu pháp, tức hoạt động của các vị tăng ' “nhập Trúc cầu 
pháp” được bắt đầu. Người đầu tiên là ngài Pháp Hiền (339- 420)), xuất 
phát từ Trường An vào năm 399 và trở về nước sau 15 năm ở Ấn Độ. 
Người nồi tiếng nhất là ngài Huyền Trang (602-664), xuất phát năm 627 
và trở về năm 645, hết 19 năm cầu pháp ở Ân Độ. Còn ngài Nghĩa Tịnh 
(635-713) đến Ấn Độ từ đường biển, xuất phát năm 671 và trở về cũng 
bằng đường biên sau 25 năm sau. 


“210.2 


Những vị tăng này tự mình đến Ân Độ học tiếng Phạn, tự mình chọn lựa 
kinh điển rồi mang về, và sau khi về nước, đã chủ trì công việc phiên 
dịch kinh điển ấy. Trường hợp của ngài Huyền Trang cho thấy ngài là 
người có học lực ngoại ngữ rất xuất chúng, sự nghiệp phiên dịch kinh 
điển đầy tinh lực của ngài đưa lịch sử phiên dịch kinh điển của Trung 
Quốc đạt đến tầm cao mới. Các học giả ngày nay gọi những dịch bản cũ 
trước đó, đại biểu là của ngài Cưu-ma-la-thập, là “cựu dịch”, những dịch 
bản từ của ngài Huyền Trang trở đi là “tân dịch”. Cách gọi như thế có 
nguyên do như trên. 


Nhờ vào lượng lớn kinh điển Phật giáo đã được phiên dịch, khuynh 
hướng tư tưởng và hoạt động tôn giáo của những nhà hoạt động Phật 
giáo ở đây dần dần có khuynh hướng Trung Quốc hoá, thể hiện rõ sự tự 
tin, nhu cầu và tư chất của người Trung Quốc. Đầu tiên, việc họ đặc biệt 
để tâm đến khái niệm “không”, hình nhi thượng học được đề cập trong 
kinh Bát-nhã cũng là một biểu hiện của khuynh hướng này. Sau đó, 
khuynh hướng vứt bỏ cái gọi là tiểu thừa chỉ chú ý đến đại thừa cũng là 
một biểu hiện. Khuynh hướng này càng nổi bật hơn trong Thiên Thai 
tông, và có thể nói đỉnh cao của nó là sự xuất hiện của Thiền tông. 


Thiên Thai tông ở Trung Quốc được hoàn thành khoảng nửa sau thế kỷ 
thứ sáu, do vị tổ thứ ba Thiên Thai Đại Sư, Trí Nghĩ (#5, 538-597). 
Trong các tư tưởng gia Phật giáo Trung Quốc, Trí Nghĩ là nhân vật nỗi 
bật nhất. Sự phân loại giáo pháp đức Phật thành “năm thời tám giáo” 
(ngũ thời bát giáo) của vị tăng này có sức ảnh hưởng rộng rãi về lâu sau, 
không chỉ trong phạm vi Phật giáo Trung Quốc mà đến cả toàn Đông Á. 


Một đánh giá cho thấy, ban đầu ở Trung Quốc, kinh điển đã được thỉnh 
về bất kế thứ tự thành lập của chúng, rồi được phiên dịch ra theo như 
những gì đã thỉnh về. Trước số lượng lớn các kinh điển này, vẫn đề là 
làm thế nào đề biết thứ tự thành lập và giá trị của chúng. Vì nếu biết được 
điều này thì có thể đánh giá được Phật giáo một cách toàn thể và cho 
người ta biết bản thân nên dựa vào cái nào. Đó là chủ đề gọi là giáo phán 
(thâm định, đánh giá về giáo lý Phật giáo), hay còn gọi là giáo tướng 
phán thích. Về điều này trước tiên, giáo phán là sự triển khai tư tưởng 
theo cách của người Trung Quốc, trong đó, giáo phán của Trí Nghĩ là cái 


- 234- 


rất có hệ thống và chứng tỏ có kiến thức uyên thâm, có tính thuyết phục. 
Tuy nhiên, với sự xuất hiện của ngành nghiên cứu Phật giáo ngày nay, 
sức ảnh hưởng của giáo phán này đã đến hồi chấm dứt. 

Trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, tông phái xuất hiện muộn nhất là 
Thiển tông, vị sa-môn người nước ngoài tên là Bồ-đề-đạt-ma (2-528) 
được cho là sơ tổ của tông phái nảy. Nhưng hạt giống được ông ấy gieo 
trồng được khai hoa mạnh mẽ và trở thành tinh hoa của Phật giáo Trung 
Quốc thì phải từ tổ thứ sáu Huệ Năng (638-713) trở về sau, từ thế kỷ thứ 
§ trở đi liên tiếp có nhân tài xuất hiện, làm hưng long cho Thiền tông trải 
qua nhiều thế kỷ. 


Người ta có thể nhìn thấy tư duy mới mẻ về Phật giáo, vốn có nguồn gốc 
sâu xa từ bản chất của người Trung Quốc. Đó chính là Phật giáo mang 
màu sắc Trung Quốc. Và đòng chảy giáo lý của đức Phật Gotama, với sự 
gia nhập của dòng chảy tư tưởng mới như thế, đã dần dần trở thành con 
sông lớn mạnh, tưới tâm thâm nhuần khắp cả các quốc gia Đông Á. 


5. NHẬT BẢN 


Lịch sử Phật giáo Nhật Bản bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu. Năm 538, vua 
nước Paikche (hay Kudasa, Bách Tế: Triều Tiên) sai sứ đến hiến tặng 
cho triều đình thiên hoảng Kinmei một tượng Phật và một số kinh điển. 
Đây là lần đầu tiên Phật giáo được truyền đến quốc gia này. Lịch sử Phật 
giáo của nước này từ đó đến nay kê đã gần 1500 năm. 


Chúng ta có thể hiểu chiều dài lịch sử Phật giáo Nhật Bản ấy được liên 
kêt thành ba tiêu điêm như sau. 


Tiêu điểm thứ nhất là Phật giáo thế kỷ thứ 7 thứ 8. Nếu theo sự kiện thì 
đây là thời kỳ kiến tạo chùa Horyuji và Todaiji. Nhìn lại thời đại này 
chúng ta thấy trào lưu văn hoá rất hưng thịnh trên toàn Châu Á. Trong 
khi những thế kỷ này là thời đại nền văn minh phương Tây bị chìm đắm 
trong bóng tối, thì nền văn minh phương Đông được phát triển khai hoa. 
Ở Trung Quốc, ở Tây Vức, ở Ân Độ, hay các nước vùng Nam hải đều 
phát triển cao độ về cả tri thức, tôn giáo hay nghệ thuật. Phật giáo đã gắn 
kết cùng với những hoạt động đó, gột rửa toàn thế giới phương Đông 


2.2029): 5 


bằng làn sóng nhân văn rộng lớn. Trào lưu mới này của văn hoá Nhật 
Bản được biết đến là việc xây dựng hai ngôi chùa Horyuji tráng lệ và 
Todaiji hùng vĩ, và những hoạt động về nghệ thuật tôn giáo đầy sắc màu 
liên quan đến hai ngôi chùa này, cho thấy sự hấp thụ trào lưu văn hoá ấy 
ở vùng Cực Đông, trào lưu văn hoá phổ biến ấy đã bao trùm trên toàn 
Châu Á. 

Trước đó, Nhật Bản còn là thời kỳ bán khai. Nay người ta được tắm mình 
trong nền văn hoá lớn đương đại. Bông hoa của nền văn minh bỗng nhiên 
bừng nở. Đó là bước ngoặt may mắn dành cho người Nhật Bản trong 
những thế kỷ này. Và chủ thê của nền văn hoá mang tầm vóc quốc tế ấy 
không gì khác ngoài Phật giáo. Chính vì vậy, chùa chiền Phật giáo lúc 
bấy giờ trở thành những trung tâm mang tính xã hội rất quan trọng, tăng 
sĩ là những người dẫn đầu của nên tri thức mới này, và kinh điển là 
phương tiện chuyên chở những tư tưởng ưu việt. Phật giáo đã được phát 
triển như một nền văn hoá rộng lớn chứ không chỉ là một tôn giáo. Đây 
là thực tế của Phật giáo thời kỳ đầu khi mới được truyền đến Nhật Bản. 


Đến khoảng đầu thế kỷ thứ 9, xuất hiện hai nhân vật vĩ đại đó là Saicho 
(Tối Trừng i#ï# 767-822) và Kukai (Không Hải Zšl# 772-835), là 
những nhà sáng lập tông phái Phật giáo Nhật Bản đầu tiên, được gọi là 
thời kỳ Phật giáo Hei-An. Phật giáo tại đây ban đầu chỉ là loại văn hoá 
để giới quý tộc tiêu khiển cho qua thời giờ, thì giờ đây đã được những vị 
này thực hiện với ý nghĩa tu hành vốn có của nó. Trước đây Phật giáo 
chủ yếu ở hoảng cung phố thị nay được đem vảo núi cao, kiến lập đạo 
tràng để tu hành. Hơn 300 năm sau, hậu duệ của hai vị tăng nảy là hai 
phái Tendai (Thiên Thai &Ê) và Shingon (Chân Ngôn E£Eï) đã đưa 
Phật giáo phát triển chủ yếu vào trong giới quý tộc và triều đình Nhật 
Bản. 


Tiêu điểm thứ hai liên quan đến Phật giáo thế kỷ thứ 12, 13. Thời kỳ này, 
Nhật Bản đã sinh ra những vị tăng ưu tú như Honen (Pháp Nhiên ššXZÄ 
1133-1212), Shinran (Thân Loan | (1173-1262), Dogen (Đạo 
Nguyên 3l7 1200-1253), Nichiren (Nhật Liên H3 1222-1282) v.v... 
Ngày nay khi nói đến Phật giáo Nhật Bản thì không thể không đề cập 
đến những vị này. Thế thì vì sao chỉ trong những kỷ nguyên ấy Nhật Bản 


- 236- 


đã sinh ra những vĩ nhân như thế? Vì có một vẫn đề chung, rất lớn mà 
giới Phật giáo Nhật Bản phải đôi diện. Vân đê chung ây là sự tiêp nhận 
Phật giáo theo tinh thân của dân tộc ở xứ sở này. 


Sẽ có người hỏi: “nhưng vì sao? chăng phải Phật giáo đã truyền đến đây 
trước đó lâu rồi sao?”. Sự thật lịch sử đúng là như thế. Nhưng con người 
ở xứ sở này sau khi tiếp nhận rồi thì làm thành cái của riêng dân tộc mình, 
VIỆC tiếp thụ văn hoá như thế cần sự nỗ lực cả mấy trăm năm. Nói tóm 
lại, sự nỗ lực tiếp nhận Phật giáo bắt đầu từ thế kỷ thứ 7 thứ 8 ở đất nước 
này và kết quả của sự nỗ lực ấy là mùa xuân trăm hoa đua nở của Phật 
giáo Nhật Bản ở thế kỷ thứ 12, 13. 


Phật giáo Nhật Bản sau đó dựa trên nên tảng được xây dựng bởi những 
vị sư nỗi tiếng trước đó mà tiếp nói cho đến ngày nay. Tức là, sau sự xuất 
hiện của nhiều vị sư kiệt xuất ở những thế kỷ đó thì trong lịch sử Phật 
giáo Nhật Bản, không còn xuất hiện những nhân tài như thế nữa. Tuy 
nhiên, cũng trong dòng lịch sử Phật giáo Nhật Bản, có thể nói, còn có 
một điểm đáng chú ý, đó là kết quả nghiên cứu Phật giáo nguyên thuỷ 
trong lãnh vực Phật giáo học cận đại. 


Phật giáo Nhật Bản từ ban đầu, dưới sự ảnh hưởng của Phật giáo Trung 
Quốc nên hoàn toàn là Phật giáo đại thừa. Sau những nhân tài kiệt xuất 
thế kỷ thứ 12, 13 cho đến nay, giáo lý đại thừa chủ yếu bởi những vị tổ 
này đóng vai trò chủ lưu của Phật giáo Nhật Bản. Trong dòng lịch sử 
Phật giáo của một xứ sở như thế, việc nghiên cứu Phật giáo nguyên thuỷ 
được tiễn hành khoảng từ hậu bán thời Mei-ji trở đi. Nhờ đó, hình tượng 
đức Phật Thích-ca đã ít nhiều tái hiện được trước những người có thê đã 
quên rằng còn có người sáng lập Phật giáo bên cạnh người sáng lập giáo 
phái. Và giáo pháp của đức Phật Thích-ca được làm rõ trước những 
người vốn không chú ý gì khác ngoài giáo học bẩy lâu. Mặc dù điều này 
vẫn còn nằm trong phạm vi của học vấn, chưa đủ mạnh để đánh thức 
niềm nhiệt huyết tôn giáo mới, nhưng chí ít thì tri thức Phật giáo mà con 
người ở xứ sở này có được là sự thay đổi lớn. Đây có thê coi là tiêu điểm 
đáng nói thứ ba. 


M25 lệ 


LỊCH SỬ LƯU TRUYÊN THÁNH ĐIÊN PHẬT GIÁO 


Phật giáo là tôn giáo lây lời dạy của đức Phật Thích-ca trong 45 năm giáo 
hoá làm nền tảng. Do đó, lời của đức Thích Tôn là thứ có quyên uy tuyệt 
đối trong Phật giáo. Dù nói trong Phật giáo có tám vạn bốn ngàn pháp 
môn, có nhiều tông chỉ, tông phái thì tất cả đều có trong lời dạy của đức 
Thích Tôn. Và những ghi chép cho lời dạy ấy là những kinh điển được 
gọi là đại tạng kinh hay nhất thiết kinh. 


Thích Tôn thường chủ trương bình đăng giữa con người. Ngài đã thuyết 
pháp với những lời dạy bình dị, bằng lời nói ngảy thường, để ai cũng có 
thể hiểu được đầy đủ. Và cho đến lúc nhập diệt ở tuổi 80, ngài đã liên 
tục thuyết pháp cho tất cả mọi người, không ngừng nghỉ một ngày nảo. 


Sau khi đức Thích Tôn nhập diệt, mỗi mỗi người trong hàng đệ tử đã 
truyền đạt lại cho mọi người những lời dạy của đức Thích Tôn mà chính 
họ đã nghe. Tuy nhiên, khi truyền đạt lại, có lẽ cũng có việc nghe nhằm 
hoặc nhớ nhằm. Mặc dù lời của đức Thích Tôn luôn phải được truyền 
trao một cách chính xác nhất. Tất cả mọi người đều phải được cơ hội tiếp 
xúc với lời dạy ấy một cách bình đăng nhất. 


Đề truyền lại cho người đời sau lời Phật dạy một cách chính xác không 
nhâm lẫn, các trưởng lão đã ngôi lại với nhau tiễn hành chỉnh lý lại lời 
dạy ây. Hoạt động này gọi là “kêt tập kinh điên”. 


Mắy tháng ròng rã kết tập, rất đông tỳ-kheo trưởng lão tập họp, tụng lên 
những lời dạy mà mỗi người đã nghe được, biết được rồi cùng nhau thảo 
nghị xem có sai gì hay không. Từ việc này cho thấy việc truyền trao lời 
của đức Thích Tôn đã được kính cần và thận trọng đến thế nào. Những 
lời dạy đã được chỉnh lý như thế cuối cùng đã được ghi chép lại bằng 
văn tự. Những lời dạy của đức Thích Tôn đã được ghi chép bằng văn tự 
ây đã được các cao tăng chú thích, giảng giải thêm. Đây gọi là “luận”. 
Lời dạy của đức Phật, cái được luận giải thêm vào sau này, và giới luật 
của tăng-già, ba nhóm này gọi là “tam tạng”. Tam tạng là kinh tạng, luật 
tạng, luận tạng. Tạng có nghĩa là cái chứa đựng, là cái thu thập lại tất cả 
lời dạy của Phật giáo. Kinh là lời dạy của chính đức Phật, luật là cái nói 
về giới luật của Tăng-già, luận là những chú thích được viết ra bởi các 


- 238- 


bậc cao tăng. 


Hầu hết các giáo phái đều có duy trì tam tạng của mình. Nhưng ngảy nay 
chỉ có tạng Pali thuộc Thượng Toạ bộ là còn đầy đủ nhất. Tạng Pali này 
đóng vai trò quan trọng, là nguồn kinh sách phổ thông ở các nước có 
truyền thống Phật giáo ở Đông Á và Đông Nam Á. 


Phật giáo lần đầu tiên được truyền vào Trung Quốc theo truyền thuyết là 
năm 67 thời vua Minh Đề - Hậu Hán, nhưng chính xác được truyền đến 
và phiên dịch ra chữ Hán là 84 năm sau đó, tức năm IŠ5I thời vua Hoàn 
Đề - Hậu Hán. Cũng giống như Phật giáo đại thừa tại Ân Độ thời bấy 
giờ, cả kinh điển nguyên thuỷ và kinh điển đại thừa đều được truyền vào 
Trung Quốc mà không có sự phân biệt gì. Từ đó trở đi suốt hơn 1700 
năm liên tục được dịch sang tiếng Trung Quốc. Con số kinh điển được 
dịch ra lên đến 1440 bộ, 5586 quyền. Việc nỗ lực gom góp lại và bảo tồn 
những kinh điển này sớm nhất là bắt đầu từ thời nhà Nguy. Nhưng để 
những kinh điển này được ấn hành thì phải đến thời Bắc Tống. Tuy nhiên 
vào thời này, những trước tác của các cao tăng Trung Quốc cũng được 
thêm vào, nên việc gọi là “tam tạng” đã không còn thích hợp nữa. Thời 
nhà Tuỳ người ta gọi là “nhất thiết kinh”, và trong thời nhà Đường thì 
gọi là “đại tạng kinh”. 


Phật giáo cũng được truyền vào Tibet khoảng thế kỷ thứ 7, từ thế kỷ thứ 
9 đên thê kỷ thứ I1, trong khoảng 150 năm người Tibet liên tục nỗ lực 
phiên dịch, hầu hết thánh điển Phật giáo Ân Độ đã được dịch ra tiếng 
Tibet. 


Ngày nay kinh điển đã được phiên dịch ra rất nhiều thứ tiếng, không chỉ 
có tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Sinhala, Campuchia, Thổ Nhĩ 
Kỳ và hầu hết các ngôn ngữ đông đương mà cũng còn được dịch ra những 
ngôn ngữ như Latin, Pháp, Anh, Đức, Ý... Từ việc này chúng ta có thể 
nói, ân huệ của đức Phật Thích-ca đã dần dần lan khắp trên toàn thế giới. 


Tuy nhiên, về mặt nội dung thì do đã trải qua hơn 2000 năm phát triển 
và biến thiên, số lượng đã vượt số vạn quyền, cho dù đại tạng kinh có 
được làm hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa thì việc năm bắt được chân ý 
lời dạy của đức Phật cũng không phải là việc đễ dàng. Do đó, điều cần 
thiết là chọn ra những phân trọng yếu từ đại tạng kinh và lấy đó làm nền 


=0 


tảng cho tín tâm của mỗi người. 


Trong Phật giáo, lời dạy của đức Phật là nơi nương tựa tối tôn. Do đó, 
lời dạy của đức Phật phải có sự gần gũi, có mối liên quan sâu sắc nhất 
trong đời sống. hàng ngày của chúng ta. Nếu không phải như thế thì cho 
dù có vạn quyền kinh mà rút cuộc không lay chuyền gì được tâm chúng 
ta rồi chấm hết. Với ý nghĩa này, thánh điển Phật giáo, chí ít là những 
thánh điển lúc nảo cũng có thê cầm theo bên mình, được yêu cầu phải có 
tính giản yếu, về chất thì phải không sai lạc, đủ để đại diện cho toàn bộ 
nhưng phải chính xác, và từ ngữ gần gũi dễ hiểu. 


Quyền Thánh điển này đã được tạo ra với sự kính cần và thận trọng như 
thế, là nội dung có được từ biên cả lời dạy của đức Phật, kế thừa từ dòng 
chảy đại tạng hai ngàn mấy trăm năm. Đương nhiên, ấn phẩm này không 
thể là cái hoàn hảo về mặt nội dung. Lời của đức Phật sâu sắc vô hạn, 
đức hạnh của ngài là vô tận cùng không ai có thể dễ dàng nói hết. 


Do đó, chúng tôi thành thật mong muốn cuốn sách này sẽ được cải tiến 
hơn nữa đê trở thành một ân phâm trung thực và có giá trị trong những 
phiên bản có sửa đôi và được phát hành trong tương lai. 


- 240 - 


NHỮNG BƯỚC TIÊN CỦA SÁCH NÀY 


Sách này được biên tập dựa trên quyên Tân Dịch Phật Giáo Thánh Điển 
được xuât bản vào tháng 7 năm 1925 (niên hiệu Taisho thứ 14) bởi Hội 
Phố Cập Tân Dịch Phật Giáo Thánh Điển do ông Kizu Muan đại diện. 


An bản tiêng Nhật đâu tiên của sách này do giáo sư Yamabe Shugaku và 
giáo sư Akanuma Chizen châp bút với sự cộng tác của nhiêu học giả Phật 
giáo suôt 5 năm ròng mới được ra đời. 


Thời Showa (1926-1989), Hội Phố Cập đã xuất bản quyên Thánh Điển 
Phật Giáo - Bản Phổ Thông (The Popular Edition of Buddhist Text [8| Š 
hx47⁄5HW) , được lưu hành rộng rãi trên toàn quốc. 


Vào tháng 7 năm 1934, khi hội nghị Thanh Niên Phật Giáo họp tại Nhật 
Bản, một trong những hoạt động kỷ niệm hội nghị này là bản dịch tiếng 
Anh của Thánh Điển Phật Giáo — Bản Phố Thông trên, là The Teaching 
oƒ Buddha, được xuất bản bởi Liên Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Nhật 
Bản, với sợ cộng tác của ông D. Goddard. Năm 1962, kỷ niệm 70 năm 
Phật giáo được giới thiệu đến Hoa Kỳ, ông Yehan Numata, người sáng 
lập tập đoàn Mitsutoyo đã xuất bản ấn bản tiếng Anh The Teaching oƒŸ 
Buddha. 


Năm 1965, khi ông Numata hiến tịnh tải để thành lập Hiệp Hội Phật Giáo 
Truyền Đạo, thánh điển này được lên kế hoạch phổ cập ra toàn thế ĐIỚI, 
đây là một trong những hoạt động của hiệp hội này. 


Theo kế hoạch ấy, năm 1966 đã cơ cấu được những thành phần nhân sự 
để biên tập mới quyền 7hánh Điển Phật Giáo. Thành viên gồm có bảy 
vị, các giáo sư Kazuyoshi Kino, Shùũyu Kanaoka, Zennõ IshigamI, 
Shinkõö Sayeki, Kõdõ Matsunami, ShõJun Bandö và Takemi Takase. 
Cùng với sự cộng tác của giáo sư Fumio Matsunami, ông N. A. Waddell 
và ông Toshisuke Shimizu, bản Thánh Điển Phật Giáo Nhật - Anh Đối 
Dịch được xuất bản theo những nguyên tắc hiện đại. 


Năm 1972, dựa trên bản thánh điển này, các giáo sư Shũyũ Kanaoka, 
Zennõ Ishigami, Shõyũ Hanayama, Kwansel Tamura và Takemi Takase 
đảm trách biên tập và xuât bản bản Anh ngữ. 


- 241- 


Sau đó, một uỷ ban gồm những giáo sư Ryötatsu Shioiri, Takemi Takase, 
Hiroshi Tachikawa, Kwansel Takamura, ShõJun Bandõ và Shöy 
Hanayama (tông biên tập) được thành lập đề biên tập bản tiếng Nhật của 
The Teaching of Buddha, phiên bản này được xuất bản vào năm 1973. 


Tiếp theo, năm 1974, một uỷ ban gồm các giáo sư Köđõ Matsunami, 
ShõöJun Bandõ, Shinkö Sayeki, Dõöyũ Tokunaga, Kwansel Tamura và 
Shõyu Hanayama (tổng biên tập) được thành lập để biên tập lại bản tiếng 
Anh của The 1eaching oƒ Buddha, với sự cộng tác của ông Richard R. 
Steiner. Bản biên tập lần này được kết hợp với phiên bản tiếng Nhật (xuất 
bản năm 1973). Kết quả là có được ấn phẩm 7he Teaching oƒ Buddha 
bản Nhật và Anh ngữ. 


Năm 1978, có các giáo sư Shigeo Kamata và YasuakI Nara tham gia vào 
uỷ ban biên tập. Năm 2001, các giáo sư Kenneth Tanaka, Shögo 
Watanabe, Yoshiyasu Yonezawa và Sengaku Mayeda (quyền tổng biên 
tập) gia nhập vào uỷ ban. 


Năm 2013, hiệp hội Phật Giáo Truyền Đạo có sự thay đôi về tô chức, từ 
Quỹ Hợp Nhất (Incorporated Foundation) thành Quỹ Hợp Nhất Vì Lợi 
Ích Cộng Đồng (Public Interest Incorporated Foundation). Nhân việc 
thay đôi này, thành viên của uỷ ban biên tập được tái lập, gồm có các 
giáo sư Sengaku Mayeda (tổng biên tập), Zennõ Ishigami, Kiyotaka 
Kimura, Kenneth Tanaka, Makio Takemura, YasuakI Nara, Chizuko 
Yoshimizu, Yoshiyasu Yonezawa và Shögo Watanabe. Từ năm 2017, 
giáo sư Makio Takemura đảm nhiệm chức vụ tổng biên tập, uỷ ban họp 
mặt hàng năm để cố găng tìm cách làm cho Lời Dạy Của Đức Phật đáp 
ứng hiệu quả đến những nhu cầu của xã hội ngày nay. 


Về bản dịch tiếng Việt của 7he 7eaching oƒ Buddha, vốn đĩ đã được ấn 
hành từ năm 1983, do giáo sư Yonosuke Takeuchi và ông Nguyễn Dịch 
Hoàn (trường Đại Học Ngoại Ngữ Tokyo) dịch Việt. Tuy nhiên bản dịch 
này đã tồn tại nhiều bất cập cần cải chính. Năm 2019, phiên bản Việt ngữ 
mới của The Teaching oƒ Buddha được lên kế hoạch thực hiện. Ân bản 
tiếng Việt lần này do Sư cô Thích Nữ Thanh Trì (Võ Thị Vân Anh, giảng 
viên Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM) đảm trách. 


Tháng 01 năm 2020 
- 242- 


CHỈ MỤC CHO SINH HOẠT THƯỜNG NHẬT 


Đời người 

Ý nghĩa của đời người ............................... 
The b1ới hiện tHỊG sao 0asssayat 
Cách sống lý tưởng. ..................................-- 
Nhân sinh quan sai lầm .............................. 
Nhận thức đúng đắn về cuộc đời. ............... 
HiốI:SöGHỡ tHiếT lộc DỰ ¬6xesssy6 bi 8eigsace 
Cho người mê muội (chuyện ngụ ngôn) .... 
Một cuộc đời (chuyện ngụ ngôn) .............. 
Nếu chạy theo đời sống ái dục (chuyện 

TU HOT] (si (662u214 600024616 525ã6x00952385d4ukển¿ 410 44 
Những điều mà người già người bệnh 

người chết dạy cho chúng ta (chuyện kế) 
Cái chết là điều đương nhiên sẽ đến 

(GHiUJ HC)? cuối dường lá 0A280/2ã20X0a 2182006 
Năm điều ít ai có thể thành tựu được 

LÝOHĐ GÓI TÌM Ÿ 2x21 206%04)6564348x31Äxidei4 3200546 
Bốn điều chân thật trong đời. ..................... 
Mê hay giác cũng là do tâm ....................... 
Hai mươi điều khó thực hiện nhưng là 

điều cao quý đối với người phàm ............ 


Niêm tin 
Niềm tin là ngọn lửa_.................................. 
Ba phương diện của niềm tin ..................... 
Niềm tin là điều bất tư nghì ....................... 
Niềm tin là sự biểu hiện chân thật ............. 


- 243- 


trang 


dòng 
I9 
22 
22 
10 
l 
l 
5) 
14 


H 
10 
19 


trang 

Điều chân thật thì khó nhìn thấy như 

người mù sờ voI (chuyện ngụ ngôn) ....... 66 
Phật tánh được hiển bày nhờ minh sư 

(chuyện ngụ ngôn) ..................................- 68 
Phật tánh bị phiền não che khuất 

(chuyện ngụ ngôn)....................... ---- -- -- -- «<<: 64 
Nghi ngờ làm chướng ngại niềm tin .......... 160 
Phật là cha lành của con người .................. 32 
Trí huệ của Phật rộng sâu như biến............. 30 
Tâm của Phật là đại từ bI............................... -- 13 
Tâm từ bi của Phật là vĩnh viễn ................. 13 
Thân Phật không phải nhục thân ............... H 
Đức Phật đã thuyết pháp xuyên suốt cuộc đời 

CŨ TÌD ĐI: 32x4:4:508a86262x434412232801%6A34646x1203a634ee3 20 
Đức Phật thị hiện niết-bàn để giáo huấn 

CGH TP HƠI: S2i12140314/0/0060/0617016661001xAHex S6 20 


Đức Phật dùng phương tiện để cứu độ khổ 
não cho con người (chuyện ngụ ngôn) .... l6 


192i s20802338809000Xeb8ggbiesÉt 0124265335808: 3428280282306 4408 l6 
Thế giới giải thoát...............................------<-: 207 
Quy y Phật Pháp Tăng ............................... 157 
Học ba môn giới định huệ  ......................... 145 
Tấm thanh Qả0 6x64 021120661066136 66006 147 
Sáu con đường đi đến giác ngộ. ................. 148 
Bốn chánh Gần: -ss¿sezx26saoeisolliAGues 148 
Bốn niệm trụ. .................................-:-:ccccc5c5¿ 1485 
Năm lực để đạt được ĐI HE axit 20066086 149 
Bốn %Ô.HữØHE TẦN: -swsslaia4eSxilaaigaass0a 151 


dòng 


22 
20 


SÀII 


20 
20 


2 


2 


Người biết bốn chân lý. .............................. 
LẺ Vài GỎI VŨ THƯỜNG” syti2402002ã0468140231114202s6 
Người niệm Phật thì sẽ sanh về tịnh độ. ..... 
Tự mình là ngọn đèn, nương tựa vào 

chính bản thân mình ................................ 


Tụ Tập 

Điều quan trọng nhất đối với bản 

thân là gì (chuyện ngụ ngôn) ................... 
Cân trọng bước đầu tiên ............................ 
Đừng quên tâm ban đầu 

(chuyện ngụ ngôn) ..................................- 
Muốn thành tựu đạo quả phải nhẫn nại 

nhiều khổ nạn (chuyện kể)_...................... 
Dù cho có thất bại bao nhiêu cũng nên 

can đảm (chuyện kể)...............................-- 
Đừng xao động bởi nghịch cảnh 

(SHUVÊH LÔ): cay Zcies2lxbeag420210 nga 
Người cầu đạo cũng như cầm ngọn đèn 

đi vào căn phòng tối ................................ 
Lời dạy chân thật có thể tìm thấy ở khắp 

mọi nơi (chuyện kể)_................................-- 
Con người có khuynh hướng dao động 

THAI: *3/435225525540/00/89g8/0036110/01008/04003012/601 
Điều quan trọng của giáo lý là tu tâm_....... 
Trước hết là tu sửa nội tâm ........................ 
Nếu nuôi dưỡng tâm ................................-.- 


trang 


dòng 


23 


23 


20 


1§ 
10 


ĐÀ? 


1§ 
1§ 
20 


Những trạng thái tâm (chuyện ngụ ngôn). 
Tâm không phải là ngã .............................. 
Đừng để tâm dẫn dắt ................................ 
TĐI€U /Dif6/12 HT S5xsi 6201401246212 0X006/0842x6 n6 
1 2i1f1 CHỦ TẠI -.2s242064Ÿ0sảs s2440a46s4b6bá¿ 2c káa 
Mọi điều xấu ác đều từ thân miệng ý_........ 
LƯỚI HO Võ LỒTTT: 12s tts 0a seixtDuiissseebsaslse 
Thân này chắng qua là vật vay mượn 

(nh 010... 
Thân này đầy dẫy nhơ bắn ......................... 
I TH THA TH ÍdTYY” s32 22255200104À 0004 Q0 2 54)2.x.0 
G1ữ gìn thanh tịnh thân miệng ý ................ 
Cô gắng nhưng không quá sức 

(chuyện kỂ) ‹‹‹.....:....cicccciccscecoesei 


Khổ não 

Phiền não sinh khởi từ tâm chấp nê ........... 
Cách tránh phiền não_............................... 
Mê lầm là ngõ vào giác ngộ. ...................... 
Con đường thoát khỏi mê lầm ..................... 
Nếu dập tắt được lửa phiền não thì có 

được thanh lương của giác ngộ ................. 
Chính ái dục là nguồn gốc của mê lầm ..... 
Hãy col ái dục là con răn độc núp 

GIỚI: HO” sữa 1a 2622621 1904165/014/0eassi2X61/ 0x6 1 ad si xaei 
Đừng chấp vào căn nhà đang cháy 

(chuyện ngụ ngôn) ..................................- 
Dục vọng là nguồn gốc của tội lỗi ............. 


- 246 - 


dòng 


l5 


23 
17 
l6 


¬ ¬}) Œ — 


95, 


1§ 


14 


l6 


l6 
l6 


trang 


Thế giới này đang bốc cháy ....................... 72 
Con người vì danh lợi mà tự thiêu 

(OU HINH ax29ag sss40t03002286.90Uholugissai Soi 104 
Con người huỷ hoại bản thân vì tham 


l3Ằi0i/ 51G scuagsl06na/trsrobdaedeedsfusldAi 105 
Những đặc trưng sai biệt của người hiền 

tÍ Và TEHỜI HỮU SỈ °:.¿2aisasecvieesoasadlbadse 118 
Người ngu không nhận ra cái xấu ác của 

bản thân (chuyện ngụ ngôn) .................... 125 
Người ngu chỉ nhìn thấy kết quả rồi ghanh 

đua với phúc lạc của người khác ............. 125 


Cách hành xử của người ngu 
(EHUVCTI HƠU HE) --2510⁄209655u0066866/424208 4364104 130 


Đời sống thường nhật 


Bồ thí rồi thì hãy quên ý niệm bố thí. ......... 150 
Bảy cách bố thí không tài vật_..................... 150 
Phương pháp để được giàu sang 

(chuyện KẾ) ‹¿:‹-..(cc.ccccccccciGEcisdecoessei 129 
Phương pháp mang lại hạnh phúc _............. 116 
Đừng quên ơn (chuyện kể)_........................ 122 
Những tính cách của con người ................. yấi 
Mong trả thù là đợi tai hoạ ........................ 116 
Phương pháp giảm thiêu hận thù 

6ìnn/ 01 nh... 203 
Đừng dao động vì lời sỉ nhục của người 

đình) 8n ẻẽẽ 107 
Không sống vì việc ăn, mặc, ở .................. 180 


- 247- 


dòng 
9 


SỆ 


10 


14 
E25; 
lề 


12 
20 


Thức ăn và y phục không phải để 

hưởng thụ khoái lạc .................................. 
Tâm niệm đối với thức ăn .......................... 
Tâm niệm đối với đồ mặc. .......................... 
Tâm niệm đối với việc ngủ nghỉ ................ 
Tâm niệm đối với cái nóng cái lạnh .......... 
Tâm niệm trong đời sống thường nhật ...... 


Kinh tế 
Cách sử dụng 271877777... n 
Tài vật không phải là thứ của mình 
M7101 8715111919 1n"... 
Không cất giữ tài vật chỉ cho riêng mình .. 
Cách để được giàu có (chuyện kể) ............ 


Đời sống gia đình 

Gia đình là nơi mà mọi người tâm 

tÍHH VỚI HN D2661 6ssscaxsa20601:a61036509 A62 128102 S481 
Những hành vi phá hoại gia đình .............. 
Cách báo ơn cha mẹ. .................................. .- 
Đạo làm con đối với cha mẹ. ...................... 
Đạo vợ chồng 0036006011900 0055 1835 X50NN1101000100086 
Vợ chồng nên có cùng tín ngưỡng 

(chuyện kẾ) ‹--2‹222⁄--c<2 2662262226221 s66 


Đạo của người xuất gia 
Người xuất gia không chỉ đơn thuần là 
- 248- 


dòng 


17 
56 


1§ 


17 


14 


20 


21 


trang 

mặc áo cà-sa và tụng kinh Phật ----------- 174 
Người xuất gia không phải là người kế 

thừa tự viện và tài sản của tự viện -------- 172 
Người nhiều tham muốn không phải 

là người xuất gia chơn chánh -------------- | W9; 
Nếp sống đúng đăn cần phải giữ gìn 

CỦA người xuất giá -------:-----:-‹-.-<⁄<-2.- 73 

Đời sống xã hội 

Ý nghĩa đời sống xãhội --------:--:--------- 109 
Thực trạng xã hội --‹-:-:------:-----‹--------- S5 
Những loại đoàn thể trong xãhội ---------- 199 
Cộng đồng xã hội chân thực ---------------- 199 
Ánh hào quang chiếu soi đêm tối ----------- 198 
Sự hoà hợp trong mỗi quan hệ giữa 

người với người -:--------------------------- 200 
Phương pháp sống hoà hợp trong 

cộng đồng Xã HỘI, 20224 09426etef8.01262/00-a 201 
Giáo đoàn lý tưởng -:-:-------------.--‹------ 200 
Xã hội lý tưởng của người con Phật ------- 206 
Khi trật tự bị đảo loạn thì sẽ bị huỷ diệt 

(chuyện ngụ ngôn) ‹---------------------- ---- 124 
Tranh giành và ghen ghét đi cùng với 

sự huỷ diệt (chuyện ngụ ngôn) ------------ 124 
Nên kính trọng người cao tuổi 

(chuyện kẾy ‹-::‹:22⁄2212012242222ee 119 
Đạo thây trò. ----- 22222262 hào 187 
Đạo bằng hữu ------‹:---------.----‹:--<-<-<.- 188 


dòng 
10 


540) 
10 
17 


II 
24 


BÀI 
| 


trang 
Cách chọn bạn AI 03-6000 cề kg E he 6 8t49 14Á214y423 '408sg S(g ng 4 21s võ 190 
Đạo CHỦ LỘ +14 42V áv V2 áck &'ckà l2 VVAI 4k vv$ 189 
Đối với kẻ phạm tội -------------------------- 196 
Tâm niệm của người làm thầy dạy đạo- -- --- 175 


dòng 


l6 
l5 


GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ 


(Theo thứ tự bảng chữ cái ) 


BA-LA-MẬT, HAY BA-LA-MẬT-ĐA (Päramitã): 

Hán Việt là “đáo bỉ ngạn”, dịch nghĩa là “vượt qua bờ bên kia”, nghĩa là 
đạt đến cõi nước của Phật nhờ việc tu hành các pháp môn của Phật giáo. 
Thường được hiểu rằng thực hành sáu hạng mục tu hành sau thì hành giả 
có thê vượt thoát thế giới sanh tử này để đạt đến thế giới của sự giác ngộ. 
Đó là, bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, tỉnh tắn, thiền định, trí huệ. Phong tục ở 
Nhật Bản có hai tuần lễ HIGAN vào mùa xuân và mùa thu hàng năm là có 
nguồn gốc từ thuật ngữ này. 


BÒ-TÁT (bodhisattva): 

Vốn dĩ từ ngữ này chỉ cho thời kỳ tu hành trước khi thành đạo của Gautama 
Siddhartha, có ý nghĩa là người tìm cầu sự giác ngộ. Từ khi đại thừa Phật 
giáo hưng khởi, từ ngữ này được giải thích rộng nghĩa hơn, chỉ cho tín đồ 
Phật giáo Đại thừa. Về mặt hướng thượng thì lấy sự giác ngộ của đức Phật 
làm mục đích, về mặt hướng hạ thì nỗ lực dẫn dắt tất cả mọi người cùng 
đều hướng đến sự giác ngộ của Phật, người có nhân cách lý tưởng như thế 
gọi là bồ-tát. Và ngoài ra còn được dùng đề gọi những trợ thủ của đức Phật 
có uy thần như Quan Âm, Văn Thù, những vị mang một phần lòng từ bi 
và trí tuệ của đức Phật mà ứng hiện cứu độ khổ não cho chúng sanh. 


ĐẠI THỪA (Mahäyäna): 

Trong lịch sử Phật giáo, có hai dòng truyền tư tưởng chính, đó là Thượng 
Toạ bộ (Theraväda) và Đại Thừa (Mahãyãna). Nhóm truyền thống Phật 
giáo Đại thừa được truyền bá đến các nước Tây Tạng, Trung Quốc, Triều 
Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam... Truyền thống Phật giáo Thượng 
Toạ bộ được truyền đến Miến-điện, Tích-lan, Thái-lan... Từ ngữ “cỗ xe 
lớn” (Đại thừa) có ý nghĩa là có thể dung nhận tất cả chúng sanh đang chịu 
khổ não trong thế giới sanh tử này, và có thể bình đăng dẫn dắt tất cả 
những chúng sanh ấy đi vào cảnh giới giác ngộ. 


-292* 


kiNH @sũtra): 

Là tập hợp ký lục những lời dạy của đức Phật. Từ ngữ này vốn đĩ có ý 
nghĩa là sợi chỉ may, chỉ cho sự thu thập số lượng lớn những tri thức trong 
tôn giáo và học vẫn nói chung. Là một bộ phận trong tam tạng (Tripitaka). 


LUẦN HÒI (Samsära): 

Chỉ cho sự thay đổi sinh tử tử sinh từ đời quá khứ đến đời hiện tại, từ đời 
hiện tại đến đời vị lai, quay vòng như bánh xe, cũng được nói là “luân hồi 
sanh tử”. Con người khi chưa thoát khỏi thế giới này để đến thế giới giác 
ngộ thì vẫn luôn phải chuyển sanh trong sáu nẻo: địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sinh, a-tu-la, cõi người và cõi trời. Người vượt thoát khỏi vòng luân hồi 
sanh tử này thì được gọi là Buddha. 


NIÊT-BÀN (Nirväna): 

Về ngữ nghĩa, có ý nghĩa là “thổi tắt”. Đây là trạng thái mà các dục vọng 
và phiền não của nhân gian bị dập tắt nhờ sự tu tập và thiền định chánh trí. 
Người đạt được trạng thái này được gọi là Phật. Gautama Siddhãrtha đã 
đạt được trạng thái này ở tuổi 35. Tuy nhiên, ngày nay chỉ hiểu niết-bàn 
là trạng thái khi đức Phật diệt độ, bởi vì cho rằng khi nhục thể không còn 
thì lửa phiền não mới hoàn toàn tiêu mắt. 


NGHIP (karman): 

Mặc dù ý nghĩa gốc của từ ngữ này là hành vi, nhưng trong mối quan hệ 
nhân quả, nó được xem là tiềm tại lực, là kết quả của các hành vi trong 
quá khứ. Nghĩa là, vì mỗi hành động của chúng ta đều mang theo kết quả 
thiện hay ác, khổ hay lạc. Tuỳ theo hành vi thế nào, sức ảnh hưởng của 
hành vi ấy vào kết quả trong tương lai được gọi là nghiệp. Nếu có hành vi 
thiện lành thì chiêu cảm thành kết quả thiện lành. Có ba chủng loại nghiệp, 
đó là nghiệp thuộc thân, thuộc miệng, thuộc ý. 


- 253- 


PALI (-ngôn ngữ): 

Là ngôn ngữ được sử dụng trong Phật giáo Theraväda. Người ta tin rằng 
đây là ngôn ngữ được sử dụng để ghi chép kinh điển Phật giáo cô xưa nhất. 
Vì đây là một trong những loại ngôn ngữ Prakrit, ngôn ngữ bình dân của 
Sanskrit, nên không có sự khác biệt lớn giữa Pali và Sanskri. Ví dụ, 
Dharma trong Sanskrit thì là Dhamma trong PälI, Nirvana trong Sanskrit 
thì Nibbãna trong Pãli. Xem thêm phần Sanskrit. 


PHÁP (Dharma): 

Là lời dạy chân thật được chỉ dạy bởi đẳng đã giác ngộ, tức Phật-đà. Nội 
dung cụ thể được gọi là tam tạng, tức ba loại thánh điện gồm: kinh (những 
lời dạy do đức Phật nói ra), luật (những điều luật sinh hoạt do đức Phật 
chế định), và luận (những giải thích và luận thích cho kinh và luật). Pháp 
là lời dạy chân thật này cùng với Phật là bậc giác giả, Tăng là đoàn thê 
chúng đệ tử Phật, tạo thành ngôi tam bảo nên tảng y cứ của Phật giáo. 


PHẬT (Buddha): 

Vốn dĩ là từ ngữ để chỉ Phật Thích-ca Mâu-ni khai sáng ra đạo Phật, người 
đã đạt đạo giác ngộ khoảng hơn 2500 năm trước tại Ân Độ. Chữ Buddha 
có nghĩa là người đã giác ngộ, Hán Việt dịch âm là Phật-đà, tỉnh lược thành 
“Phật”. Mục đích của Phật giáo là mỗi cá nhân đều phải đạt được trạng 
thái Phật này, tuy nhiên có sự khác biệt về phương pháp và thời gian tu 
hành nên Phật giáo có sự phân chia ra nhiều tông phái. 

Trong Phật giáo Đại thừa, từ mẫu hình đức Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni, 
còn có nhiều vị Phật khác, ví dụ: Phật A-di-đà (Amitabha), Phật Dược Sư 
(BhaIsaJyaguru), Phật Ty-lô-giá-na (Mahävairocana) v.v... tượng trưng 
cho các phương diện trong giáo lý Phật-đà, được số đông chấp nhận, 
Ngoài ra, ở Nhật Bản, người ta gọi người đã khuất là “Hotoke” (Phật), 
điều này do ảnh hưởng tư tưởng “vãng sanh thành Phật” của giáo học Tịnh 
Độ, tin rằng người đã khuất sẽ sinh vào tịnh độ và ở đó họ sẽ thành Phật. 


- 254- 


SANSKRIT (tiếng Phạn): 

Là ngôn ngữ văn chương cô điển của Ấn Độ cô đại; một trong những ngôn 
ngữ thuộc họ ngôn ngữ Ấn Âu. Được chia thành Sanskrit Vệ-đà và 
Sanskrit cổ điển. Kinh điển của truyền thống Phật giáo Đại thừa được viết 
bằng ngôn ngữ này theo phong cách riêng, được gọi là Sanskrit Phật giáo 
(Buddhist Hybrid SanskrIt). 


TAM TẠNG (Tripitaka): 

Là ba nhóm văn điện Phật giáo. Đây cũng là Pháp. Gồm có Kinh (Sũtra) 
bao gồm những lời Phật dạy; Luật, gồm những giới luật do ngài quy định; 
và A-tỳ-đàm, bao gồm những giải thích và nghị luận về giáo pháp và giới 
luật. Sau này, các tác phẩm Phật giáo được viết bởi các cao tăng Trung 
Quốc, Nhật Bản cũng được đưa vào kho tàng kinh điển Phật giáo. Xem 
thêm mục Pháp. 


TÁNH KHÔNG (6ñnyatä): 

Là khái niệm biểu hiện tư tưởng cho rằng chư tổn tại không có thật thể, 
không có ngã. Mọi sự vật đều do duyên mà sinh, không hè có cái ngã bắt 
biến thật thể. Con người không nên chấp rằng có hay không có cái ngã thật 
thể. Mọi tồn tại, ngay cả con người hay là những sự vật khác đều tồn tại 
trong mối tương quan. Không có chuyện có một khái niệm, tư tưởng, chủ 
nghĩa độc lập tồn tại. Đây là tư tưởng căn bản của hệ kinh Bát-nhã. 


TĂNG-GIÀ (Sangha): 

Là đoàn thể bao gồm cả Tăng, Ni, nam nữ cư sĩ Phật tử. Thời kỳ đầu từ 
ngữ này được dùng đề chỉ cho đoàn thể Tăng Ni. Về sau, khi Đại thừa Phật 
giáo hưng khởi, bất kế là Tăng Ni hay Cư sĩ, những ai đặt mục đích tu 
hành bồ-tát hạnh, đều cùng được coi là thành viên tăng. Tăng-già là một 
trong ba ngôi báu. 


~239~ 


THƯỢNG TOẠA BỘ (Theraväda): 

Đây là bộ phái Phật giáo đại diện cho truyền thống Phật giáo phía Nam. 
Thera có nghĩa là trưởng lão. Là trường phái của các vị trưởng lão trong 
lịch sử, nhóm những vị sư trưởng lão bảo thủ, ủng hộ việc tuân thủ giới 
luật, ngược với nhóm những vị sư khác có tư tưởng cấp tiến tự do hơn (tư 
tưởng của những vị sư mà sau này được phát triển thành Phật giáo Đại 
thừa, thuộc truyền thống Phật giáo phía Bắc). Những xu hướng đối nghịch 
này trong Phật giáo được biết là đã bắt đầu từ thời nguyên thuỷ, một vài 
thế kỷ sau khi đức Phật diệt độ, khi Đại Thiên (Mahãdeva), một vị tăng 
cấp tiến đòi tự do giải thích năm điều luật. Điều này đã khích động sự chia 
rẽ thành Thượng Toạ bộ và Đại Chúng bộ, bộ phái được cho là tiền thân 
của Phật giáo đại thừa sau này. 


TRÍ TUỆ (Prajñã): 

Một trong sáu ba-la-mật. Là khả năng phán đoán đúng đắn gì là chánh gì 
là tà, người có đầy đủ trí huệ này gọi là Phật-đà. Trí huệ này không phải 
chỉ là tri thức đơn thuần, mà là khả năng nhìn thấu chân tướng tôn tại đăng 
sau mọi hiện tượng. Việc tu hành để đạt được cảnh địa này gọi là Bát-nhã 
ba-la-mật. 


VÔ NGÃ (anätman): 

Là một trong những giáo nghĩa cơ bản nhất của Phật giáo. “Tất cả mọi tồn 
tại và hiện tượng trong thế giới này vốn không có thật thể có thê nắm bắt”. 
Phật giáo chủ trương chư hành vô thường, đĩ nhiên giải thích rằng, mọi 
tồn tại trong thế giới này không tôn tại vĩnh viễn, vì không có thật thẻ, 
khác với những tôn giáo tại Ân Độ thời bấy giờ cho rằng mọi tồn tại đều 
có thật thể, gọi là “ngã”. Ngã ở đây tương đương với “linh hồn” trong 
những tôn giáo khác. 


- 256- 


VÔ THƯỜNG (anitya): 

Mọi tồn tại đều sinh diệt biến hoá, không hề đứng yên ở một trạng thái cố 
định nào. Là một biểu hiện rõ về lập trường tư tưởng khác với những tôn 
giáo khác của Phật giáo. Mọi sự vật đều trải qua bốn giai đoạn: sinh, tồn 
tại, biến dị và cuối cùng là diệt vong. Quán sát quá trình này là điều cần 
thiết để phản tỉnh một cách sâu sắc về cái khổ. Điều này cũng được phân 
tích theo lối hình nhi thượng học từ quan điểm của nhiều học phái, tuy 
nhiên, không nên chỉ cường điệu mặt tiêu cực, u ám, vì sự sinh thành và 
phát triên cũng là một phương diện của vô thường. 


- 257- 


VẺ HIỆP HỘI PHẬT GIÁO TRUYÊN ĐẠO VÀ SỰ CÓNG HIẾN 
“THE TEACHING OF BUDDHA” 


Nói đến Hiệp hội Phật Giáo Truyền Đạo, trước tiên phải nói đến một 
doanh nhân, đó là ông Yehan Numata, người sáng lập công ty 
Mitsutoyo. 


Thành lập công ty để sản xuất dụng cụ đo lường vào năm 1934, 
Yehan Numata có niềm tin vững chắc rằng thành công của một doanh 
nghiệp là nhờ vào sự kết hợp hài hoà của Trời, Đất, Con Người; và 
sự hoàn hảo của con người chỉ có được là nhờ vào sự phối hợp một 
cách cân bằng giữa trí tuệ, tình yêu và lòng can đảm (trí, bi, dũng). 
Ông đã làm mọi thứ có thể với niềm tin này để cải tiến kĩ thuật sản 
xuất dụng cụ đo lường và hoàn thiện con người. 


Ông tin rằng để đạt được hoà bình trên thế giới là phải dựa vào sự 
hoàn thiện của con người. Hướng đến mục đích đó có giáo lý của 
Phật-đà. Do đó, cùng với việc điều hành doanh nghiệp, ông đã nỗ lực 
quảng bá và hiện đại hoá âm nhạc Phật giáo, quảng bá hình ảnh của 
đức Phật và lời dạy của ngài kê từ khi thành lập công ty. 


Tháng 12 năm 1965, ông đã thành lập một quỹ hợp nhất từ các quỹ 
tư nhân của mình để tham gia vào việc truyền bá Phật giáo và đồng 
thời cũng hỗ trợ cho nền hoà bình thế giới. Và như thế, hiệp hội Phật 
Giáo Truyền Đạo được bắt đầu như là một tổ chức công cộng. 


Thẻ theo ý nguyện của người sáng lập, công việc của hiệp hội Phật 
Giáo Truyền đạo là tìm kiếm giải pháp cho vấn đề: làm gì để lưu bố 
giáo lý của Phật-đà rộng xa để mọi người đều được lợi ích và được 
thọ hưởng ánh sáng từ bị và trí tuệ vĩ đại của ngài. 


Nói tóm lại, mọi nỗ lực có thê để lưu bố Lời Dạy của Đức Phật là 
nhiệm vụ chính yêu của hiệp hội Phật giáo Truyền Đạo. 


x29“ 


Quyên sách “The Teaching of Buddha” này là kết quả mà chúng tôi 
đã suy ngẫm về lịch sử tôn giáo đất nước Nhật Bản, hầu như không 
có tác phẩm nào có thể gọi là quyền sách giáo lý Phật giáo được giải 
thích theo cách của người Nhật thật sự. Mặc dù trên thực tế, chúng 
tôi luôn rất tự hào về văn hoá Phật giáo của chúng tôi. 


Quyên sách này là món ăn tinh thần cho những ai đọc nó. Nó đã được 
chuẩn bị một cách thấu đáo để mọi người có thể giữ nó trên bàn làm 
việc, hay mang theo bên mình đề có thể tuỳ ý tiếp xúc với Ánh Sáng 
tâm linh sống động. 


Mặc dù vẫn chưa thật sự hoàn hảo như chúng tôi mong muốn, nhưng 
phiên bản hiện tại của “The Teaching of Buddha” đã qua một chặng 
đường dài với sự nỗ lực của nhiều người đề đáp ứng nhu cầu của con 
người đương đại một cách chính xác, dễ đọc, và là sự giới thiệu có 
thâm quyên về Phật giáo, đồng thời, là một hướng dẫn thực tế và là 
nguồn cảm hứng hằng ngày thật sự. 


Mong muốn của hiệp hội Phật Giáo Truyền Đạo là sớm thấy một 
ngày khi có càng nhiều gia đình có quyền sách này, và càng nhiều 
càng tốt các Phật tử tại gia chúng ta được thụ hưởng và tắm mình 
trong Ánh Sáng của bậc Thây vĩ đại. 


Chúng tôi rất hoan nghênh sự góp ý của chư độc giả, xin cứ ghi thư 
về cho Hiệp Hội Phật Giáo Truyện Đạo bât cứ lúc nào. 


299 + 


